


LANICHUNG 


DIỆU HẠNH GIAO TRINT việtdịch 





NHÀ XUẤT BÁN 
|) ÐU JẾ LỦ 


PHÙ TRỢ NGƯỜI 
LÂM CHUNG 





PHÙ TRỢ NGƯỜI LÂM CHUNG 
DAGPO RINPOCHE 


DIỆU HẠNH GIAO TRINH Việt dịch 
NGUYÊN MINH TIỀN hiệu đính và giới thiệu 


Bản quyền Việt dịch thuộc về dịch giả và Nhà xuất bản Liên 
Phật Hội. 
Copyright © 2016 by Nguyen Minh Tien 


ISBN-13: 978-1539741312 
ISBN-10: 1539741311 


© All rights reserved. No part of this book may be 
reproduced by any means without prior written permission 
from the pubilisher. 


DAGPO RINPOCHE 


DIỆU HẠNH GIAO TRINH Việt dịch 
NGUYÊN MINH TIỀN hiệu đính và giới thiệu 


PHÙ TRỤ 


NGƯỜI LÂM HUNG 


Những điều cần biết để giúp đỡ người thân 
trong giây phút lâm chung, và để chuẩn bị 
sẵn sàng cho cái chết của chính mình. 


NHÀ XUẤT BẢN LIÊN PHẬT HỘI 


~4\«‹ xi HS 
22\2%s^S?Z@2)vxa(97v 


SsŠ/2 No 
.. 
-^^29⁄2/2^ 
«22-3221 
“Tôi xin chúc các bạn Việt Nan 0à tất 


cá chúng sinb dạt được tnọi bạnb pbúc 
của tbế gian uà cả nguôn bạnh pbúc 


tối thượng. ” 
Ngày 2/2/2010 
Lopsang Jam)bel Jbam}Ða Œya?ntsbog 





THỦ BÚT CỦA ĐẠI SƯ DAGPO RINPOCHE 
Được ban cho dịch giả để bày tỏ sự hoan hỷ đối 
với việc chuyển dịch sách này sang Việt ngữ. 


LỜI GIỚI THIỆU 


Ƒ› nhận được bản Việt dịch này như một 
món quà hoàn toàn mang tính cách cá 
nhân, nghĩa là được gửi đến cho riêng tôi, từ một 
người bạn hiện đang sống nơi Ninh đô Ánh sáng - 
Paris, Pháp quốc. Tôi đã hết sức vui mừng, vì nội 
dung bản dịch chính là những gì tôi đang khao khát 
tìm kiếm từ nhiều năm qua. 

Khi tôi viết những dòng này thì cha tôi đã bưóc vào 
năm thứ 88 của cuộc đời, và mẹ tôi vừa sang tuổi 81. 
Cả hai vị tuy vẫn còn khỏe mạnh, nhưng là cái khỏe 
mạnh rất mong manh của tuổi già, và không có bất cứ 
lý do nào để tôi có thể tin được - dù rất muốn như thế 
- là các vị sẽ còn ở lại lâu dài với tôi. Sự thật là trong 
hàng chục năm qua tôi vẫn luôn thao thức trăn trỏ về 
ngày ra đi của các vị. Là Phật tử, tôi không hề tránh né 
sự thật nên vẫn luôn tìm kiếm một phương thức nào đó 
để có thể đối mặt và chuẩn bị thật tốt cho những ngày 
cuối của cha mẹ mình, nhất là trong ý nghĩa tĩnh thần. 
Hơn thế nữa, chính bản thân tôi cũng đã hơn một lần 
có thể gọi là “trở về từ cõi chết”, nên tôi có thể cảm 
nhận sâu sắc lẽ vô thường một cách cụ thể và tất yếu 
như những gì mắt thấy tai nghe chứ không như một lý 
thuyết trừu tượng có được qua suy tưởng. Mỗi ngày tôi 
luôn tự nhắc nhỏ mình về một sự ra đi có thể vào bất 
cứ lúc nào. Vì thế, câu hỏi trước tiên của tôi trong ngày 


5 


(tt trợ người [ârmm cÍuttratg 





bao giờ cũng là: “Điều gì cần thiết nhất phải làm nếu 
hôm nay là ngày cuối của đời mình?” 

Và tập sách này đã đến với tôi trong tâm trạng 
như thế đó. Vì vậy, chỉ riêng cái tựa đề của nó cũng đã 
đủ cuốn hút tôi rồi! Thật ra thì cách đây nhiều năm 
tôi đã từng chuyển dịch và bình giải quyển Tử thư 
(Bardo Thódol) nổi tiếng của Phật giáo Tây Tạng.' Tất 
nhiên là tôi không có và cũng không đủ khả năng đọc 
nguyên bản tiếng Tây Tạng, nên đã sử dụng bản dịch 
Anh ngũ có tựa đề “The Tibetan Book of the Death” 
của Lama Ñazi Dawa Samdup. Tuy vậy, tôi tin chắc 
là mình không đến nỗi bỏ sót bất cứ nội dung quan 
trọng nào của tập sách, vì mấy năm sau khi có dịp tiếp 
xúc vồi bản luận giảng Anh ngữ “Death, Intermediate 
State and Rebirth in Tibetan Buddhism” của Đại sư 
Lati Rinbochay thì tôi nhận ra những gì mình đã hiểu 
được qua bản dịch cuốn Tử thư cũng hoàn toàn phù 
hợp vói lời dạy của Đại sư. 

Mặc dù vậy, tôi không nghĩ là tất cả Phật tử Việt 
Nam, chẳng hạn như cha mẹ tôi, có thể dễ dàng tiếp 
nhận những ý tưởng được trình bày trong Tử thư. Nói 
cho cùng, nếu chưa có được một nền tảng hiểu biết 
nhất định về Phật giáo Tây Tạng cũng như một đức tin 
vững chắc - thậm chí là tuyệt đối - vào những gì được 
thuyết dạy trong Tử thư, thì người đọc sẽ rất khó lòng 
tiếp nhận được những ý nghĩa tuy rất sâu xa nhưng 
hết sức trừu tượng và cô đọng được chuyển tải trong 


TĐộc giả có thể tìm đọc “Người chết đi về đâu” - bản Việt dịch của 
Nguyễn Minh Tiến, NXB Liên Phật Hội, 2016,. 


6 


“Đời giới thiệu 





đó. Đây cũng chính là lý do vì sao trong một quãng thời 
gian dài rất lâu trước đây tập sách này không được phổ 
biến rộng rãi mà chỉ dành riêng cho các vị hành giả, 
các bậc thầy đang đảm nhiệm việc phù trợ, giúp đõ 
những người lâm chung hoặc vừa mới qua đời. 


Nhưng việc tiếp nhận nội dung tập sách “Phù trợ 
người lâm chung” này lại là một điều hoàn toàn khác, 
mặc dù nó cũng được thuyết giảng bởi một vị Đại sư 
thuộc Phật giáo Tây Tạng và cũng nói về cùng một 
chủ đề như quyển Tử thư. Từ khi bắt đầu đọc những 
dòng đầu tiên, tôi đã hầu như không thể rời mắt ra 
cho đến những dòng cuối cùng. Tôi như người đang 
trong cơn khát cháy bỏng vội vàng uống lấy từng ngụm 
nước trong mát đổ xuống từ cơn mưa Pháp này. Và lạ 
làng thay, là một người tu tập theo pháp môn Tịnh 
độ, lần đầu tiên tôi bất ngờ nhận ra rằng những điều 
được thuyết giảng ở đây là hoàn toàn phù hợp với giáo 
lý Tỉnh độ mà tôi đã từng được biết. Nói cách khác, 
theo nhận thức của riêng tôi thì tập sách này có thể 
xem như cầu nối quan trọng giữa những phần giáo 
pháp về sự chết trong Phật giáo Tây Tạng với pháp 
môn Tịnh độ vốn vô càng quen thuộc với đa số Phật tử 
Việt Nam. Qua tập sách này, người đọc có thể nhận ra 
những khác biệt trong cách biểu đạt của hai nền giáo 
pháp, nhưng thực sự là hoàn toàn tương đồng về mặt 
nội dung, ý nghĩa. 


Vì thế, điều trước tiên tôi nghĩ đến sau khi đọc xong 
bản Việt dịch sách này là phải làm sao chia sẻ Pháp 
bảo này đến với tất cả mọi người. Hoan hỷ thay, dịch 


7 


()Mtt trợ người [ârmmt clutrratg 





giả là chị Diệu Hạnh Giao Trinh (Paris, Pháp quốc) đã 
tán thành ý định của tôi và hết lòng khuyến trợ. Chị đã 
kính cần trình lên Đại sư Dagpo Rinpoche ý định này 
và được ngài hoan hỷ chuẩn thuận. Từ đó, chúng tôi đã 
cùng nhau nỗ lực làm việc để có thể sớm giới thiệu bản 
dịch này đến với độc giả. 

Thật ra, những lời dạy mà Đại sư đã ban ra là hết 
sức hoàn chỉnh. Nhưng vì toàn bộ nội dung này được 
đưa ra trong các Pháp hội khác nhau, dành cho một số 
thính chúng nhất định, nên cách trình bày tất nhiên 
có phần khác với một quyển sách. Đại sư hoàn toàn 
không có ý định biên soạn một quyển sách, và việc ghi 
chép lại nội dung để rồi chuyển dịch, in ấn và phổ biến 
là những việc tùy duyên mà phát sinh, không nằm 
trong chủ đích ban đầu của người thuyết giảng. Tuy 
vậy, Ngài đã hết sức hoan hỷ tán trợ khi biết được việc 
làm của chúng tôi, và thậm chí đã dành thời gian chú 
nguyện cho công việc của chúng tôi luôn được thuận 
lợi, tốt đẹp. 


Nhân đây cũng xin lược nói qua đôi dòng về Đại 
sư Dagpo lìnpoche (Dagpo Rimpoché - Lobsang 
jJhampel Jhampa Gyamtshog), một trong những bậc 
cao tăng hiếm hoi của thời đại này. Ngài sinh năm 1932 
tại Nandzong, vàng Dagpo thuộc Đông nam Tây Tạng, 
và cũng năm ấy Ngài được đức Đạt-lai Lạt-ma thứ 
18 Thubten ŒGyatso (1876-1933) xác nhận là hóa thân 
tái sanh của Đại sư Dagpo Lama Rinpoche .Jampel 
Lhundrup thuộc dòng truyền thừa Gelupa, từng là 
Viện trưởng Viện Dagpo Datsang ở vùng Dagpo. Năm 


8 


“Đời giới thiệu 





lên sáu, Ngài được đưa vào học tại Tu viện Bamchoe 
(Bamchoe Monastery) và đến năm 13 tuổi Ngài được 
theo học ở Viện Dagpo Datsang (Dagpo Shedrup Ling), 
vốn nổi tiếng hết sức nghiêm khắc và kỷ cương. Tiêu 
chuẩn đào tạo của Viện này là rất cao xét về mọi lãnh 
vực Phật học, nhưng đặc biệt là hết sức chú trọng vào 
giáo pháp Lam-rim. Đại sư Dagpo Rinpoche từng được 
theo học với 34 bậc thầy uyên bác về Phật học, trong 
số đó có cả đức Đạt-lai Lạt-ma 14 và hai bậc thầy dạy 
của ngài là Kyabje Ling Rinpoche và KyabJe Trang 
Rinpoche. 


Đại sư Dagpo Rinpoche học tại Datsang cho đến 
năm 1954. Năm 1959, Ngài theo đức Đạt-la1 Lạt-ma 
thứ 14 sang Ấn Độ rồi ngay năm sau đó Ngài sang 
định cư ở Pháp theo lời mời của các giáo sư Đại học 
và sự cho phép của đức Đạt-lai Lạt-ma. Tại đây, Ngài 
dạy tiếng Tây Tạng ở trường Langues O trong suốt 16 
năm, nhưng không giảng dạy Phật pháp vì xét thấy 
chưa đủ cơ duyên. Từ năm 1976, vâng theo huấn thị 
của các bậc thầy của Ngài, Ngài bắt đầu việc giảng dạy 
Phật pháp. Năm 1976, Ngài thành lập Phật học viện 
Guepele Tchantchoup Ling (sau đó trỏ thành Ganden 
Ling Institute) tại Paris. Hiện nay Ngài vẫn thường 
xuyên thuyết giảng tại Phật học viện này. 


Vừa dạy Tạng ngữ, Ngài vừa đào tạo nhiều dịch giả, 
trong số đó có cô Marie Stella Boussemart chuyên dịch 
Tạng-Pháp và cô Rosemary Patton chuyên dịch Tạng- 
Anh. Họ đã theo Ngài trong tất cả các chuyến đi thuyết 
giảng khắp các nước như Italy, Switzerland, Holland, 


9 


()Mtt trợ người [ârmm cÍutrratg 





Belgium, Canada, Anh, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Indonesia, 
Malaysia... và đặc biệt là ngay tại Pháp quốc. 


Từ năm 2006 đến 2008, Ngài đã năm lần liên tiếp 
thuyết giảng về đề tài “phù trợ người lâm chung”, mỗi 
lần kéo dài suốt hai ngày. Từ cơ duyên này, cô Marie 
Stella Boussemart đã thực hiện việc ghi chép tổng hợp 
nội dung của cả năm lần thuyết giảng thành một bản 
tiếng Pháp. Và chính nhờ đó mà chúng ta có được bản 
Việt dịch của đạo hữu Giao Trinh từ bản tiếng Pháp 
này. 

Công việc chính của chúng tôi chỉ là rà soát lại 
toàn bộ bản Việt dịch để loại bỏ tất cả những sai sót 
trong việc ghi chép, chuyển dịch; đồng thời cũng thực 
hiện một số thay đối cần thiết và thích hợp để chuyển 
từ lối văn nói sang phong cách văn viết. Những việc 
làm này đều nhắm đến một mục đích duy nhất là giúp 
người đọc có thể nhận hiểu dễ dàng hơn nhờ vào những 
cách diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, và tất nhiên là vẫn 
trên tinh thần tôn trọng tuyệt đối những gì Đại sư đã 
nói ra. Đôi khi, chúng tôi cũng thêm các tiểu tựa hoặc 
phân đoạn lại một vài nơi, nhằm tạo ra một kết cấu 
chặt chẽ và hoàn chỉnh hơn cho tập sách. Xét cho cùng, 
từ những nội dung được trình bày cho một thính chúng 
cá biệt vào một thời điểm nhất định, có phần nào đó 
mang tính chất ứng cơ và tùy biến đối với người nghe, 
thì việc chuyển sang thành một quyển sách có kết cấu 
hoàn chỉnh dành cho tất cả mọi người không thể là 
một chuyện dễ dàng và có thể tùy tiện được. Vì thế, 
chúng tôi đã hết sức cẩn trọng trong công việc và luôn 


10 


“Đời giới thiệu 





cố gắng để hạn chế mọi sai sót. Mặc dù vậy, nếu có 
những khuyết điểm nào thuộc về phần việc của chúng 
tôi làm cho độc giả cảm thấy không được hài lòng hoặc 
khó tiếp nhận, chúng tôi xin chân thành nhận lỗi về 
mình vì chắc chắn điều đó chỉ có thể là do khả năng 
hạn chế cũng như tâm nhận thức còn chưa thấu triệt 
của bản thân chúng tôi mà thôi. 

Trở lại với nội dung sách này, đây có thể nói là một 
chủ đề vừa quen vừa lạ đối với hầu hết chúng ta. Nói 
là quen, vì có mấy ai trong chúng ta lại chưa từng một 
lần đối diện với cái chết của một trong những người 
thân của mình? Hơn thế nữa, còn có điều gì tương đồng 
và phổ biến đối với tất cả chúng ta hơn là cái chết? Kể 
từ khi ta mở mắt chào đời, cái chết đã bắt đầu lừng 
lững tiến dần về phía chúng ta, không thể tránh né, 
không thể ngăn chặn, cũng không thể làm cho chậm 
lại... Cứ như thế, tất cả chúng ta đều hoàn toàn bất 
lực trong sự chờ đợi một sự kiện kinh hoàng không sao 
tránh khỏi là cái chết. 

Thế nhưng cái chết cũng là một sự kiện hoàn toàn 
xa lạ đối với tất cả chúng ta. Bởi không ai trong chúng 
ta đã từng tự mình trải nghiệm cái chết! Chúng ta chỉ 
nhìn thấy người khác chết và được nghe nói về cái chết 
từ những người... chưa bao giờ chết. Nếu đã thế thì làm 
sao ta có thể biết được gì về cái chết? Thử hình dung, 
khi cơ hội đến với ta để thực sự cảm nhận và hiểu biết 
được đôi điều về cái chết, thì cũng đã không còn cơ hội 
nào nữa để ta có thể kể lại về những kinh nghiệm tự 
thân đó cho tất cả mọi người. Ít ra thì điều này cũng là 


11 


(tt trợ người [ârmm cÍuttratg 





đúng với hầu hết những người bình thường. Và vì thế, 
mặc dù “cánh cửa tử” là rất gần và có thể mỏ ra với mỗi 
chúng ta bất cứ lúc nào, nhưng những gì “bên kia cửa 
tử” dường như vẫn là một bí ẩn muôn đời đối với những 
kẻ phàm phu. 

Nhưng may mắn thay cho cho tất cả chúng ta, vì 
một đại sự nhân duyên nên cách đây hơn 2ð thế kỷ đức 
Phật Thích-ca Mâu-n1 đã ra đời. Với trí tuệ toàn giác, 
Ngài là người đầu tiên đã có thể mô tả về cảnh giới sau 
khi chết cũng như mọi tiến trình diễn tiến của sự chết. 
Những điều này được Ngài thấy biết như thật bằng 
vào sự thực chứng của kinh nghiệm tự thân, hoàn toàn 
không xuất phát từ bất kỳ một lý thuyết suy diễn nào. 
Hơn thế nữa, những phương pháp tu tập để đạt đến sự 
chứng nghiệm về sự chết đã được Ngài truyền dạy lại, 
và từ đó đến nay đã có vô số các vị đại sư, hành giả... 
thực hành thành công, đạt đến sự thấy biết như thật 
về sự chết và mọi tiến trình của nó. Sự chứng nghiệm 
này là nền tẳng quan trọng giúp các vị kiểm soát được 
hoàn toàn sự chết và tái sinh, hay ít ra cũng là có thể 
tự chọn lấy một con đường lợi lạc hơn, tốt đẹp hơn cho 
chính bản thân mình sau khi chết. 

Phật giáo luôn xem vấn đề sống chết là điều quan 
trọng nhất cần phải được nhận hiểu một cách thấu đáo. 
Đây là điểm tương đồng giữa tất cả các tông phái khác 
nhau trong Phật giáo. Thiền tông luôn quan niệm sinh 
tử là việc tối quan trọng của một thiền giả, và chính vì 
cái “sinh tử sự đại” này mà thiền sư Huyền Giác khi 
đến tham bái Lục tổ đã chống tích trượng đứng trơ trở 


12 


“Đời giới thiệu 





không lễ lạy! Chỉ sau khi giải quyết xong chuyện tối 
quan trọng này rồi ngài mới chí thành phủ phục lễ bái 
Tổ sư. Vì thế, có thể nói người tu Thiền không sợ chết, 
nhưng lại sợ nhất là không hiểu rõ về cái chết. Một khi 
chưa thấu triệt vấn đề sinh tử, hay nói một cách khác 
là chưa biết chắc được mình sẽ đi đâu về đâu sau khi 
chấm dứt cuộc sống này, thì hành giả dù có miên mật 
công phu đến đâu cũng chưa thể xem là đã nắm chắc 
được mục tiêu giải thoát. 

Đối với các hành giả Mật tông thì điều này lại càng 
dễ dàng nhận thấy hơn. Tbàn bộ công phu hành trì tu 
tập của một hành giả trong suốt cuộc đời hầu như chỉ 
hướng đến một mục đích duy nhất là chuẩn bị cho cái 
chết. Sở dĩ như thế là vì theo Mật tông thì trừ ra một số 
rất ít các vị đại hành giả có thể đạt được chứng ngộ và 
giải thoát ngay trong đời sống, còn đối với hầu hết mọi 
người thì thời điểm chết sẽ là cơ hội tốt nhất, thuận lợi 
nhất để một hành giả đạt được sự giải thoát. Kinh điển 
Mật tông dạy rằng, khi thân tứ đại tan rã cũng là thời 
điểm tâm thức sẽ có một sự “lóe sáng” rất gần với tâm 
thức giác ngộ. và nếu chúng ta không có sự tu tập để 
tận dụng cơ hội này thì sau đó nghiệp lực sẽ hiện hành, 
tiếp tục xô đẩy, dẫn dắt chúng ta vào các cảnh giói tái 
sinh trong sáu nẻo luân hồi. 

Riêng đối với những người tu tập theo pháp môn 
Tịnh độ thì sự chết chính là đích đến của một đời tu 
tập. Giáo lý Tịnh độ không nói nhiều về tiến trình của 
sự chết, nhưng xác quyết một điều là chắc chắn có sự 
tái sinh sau khi chết. Trên căn bản đó, nếu người tu 


15 


(tt trợ người [ârmm cÏuttratg 





chuẩn bị tốt các món tư lương là tín, nguyện và hạnh 
thì chắc chắn sẽ được sự tiếp dẫn của đức Phật A-di- 
đà càng Thánh chúng và được vãng sinh về cõi Tịnh độ 
của Ngài. 

Thật ra, kinh điển Mật tông cũng nhắc đến sự tiếp 
dẫn của chư Phật, nghĩa là rất nhiều vị Phật ở các cõi 
Tịnh độ khác nhau chứ không chỉ riêng đức Phật A-di- 
đà, và việc vãng sinh về cõi Tịnh độ nào là tùy theo sự 
phát nguyện của hành giả. Theo sách Đại Đường Tây 
vực ký thì ngài Tam tạng Pháp sư Huyền Trang đã 
phát nguyện vãng sinh lên cõi Tịnh độ của đức Bồ Tát 
Di-lặc, tức là cung trời Đâu-suất. Trước giờ lâm chung, 
Ngài đã được nhìn thấy những điềm lành rõ rệt báo 
trước sự vãng sinh của Ngài, và Ngài đã nói với các đệ 
tử một cách chắc chắn về việc Ngài sẽ tái sinh lên cung 
trời Đâu-suất để tiếp tục học hỏi giáo pháp với Bồ Tát 
Di-lặc. 

Như vậy, cho dù là Thiền tông, Mật tông hay Tịnh 
độ... sự tương đồng ở đây chính là một nỗ lực tích cực 
trong suốt cả cuộc đời để hướng đến việc chuẩn bị tốt 
cho giây phút cuối đời. Mỗi tông phái có những pháp 
môn khác nhau để đạt đến mục đích này, nhưng đi vào 
luận giải thì tất cả đều tương hợp, tuy có những nét 
khác biệt nhau trong hình thức biểu đạt nhưng không 
hề có sự mâu thuẫn về nội dung, ý nghĩa. Chính bản 
thân tôi sau khi được đọc qua những lời giảng của Đại 
sư Dagpo Rinpoche trong tập sách này mới nhận ra và 
xác quyết điều đó. 


14 


“Đời giới thiệu 





Vì thế, tôi tin chắc một điều là tập sách này không 
chỉ dành riêng cho những ai đang tu tập theo Phật giáo 
Tây Tạng. Sự thật là những lời dạy của Đại sư Dagpo 
Rinpoche có thể mang đến lợi lạc cho tất cả chúng ta, 
không chỉ những người Phật tử mà kể cả những người 
theo tôn giáo khác, và không chỉ cho những người có tín 
ngưỡng mà kể cả những ai chưa đặt niềm tin vào bất cứ 
tôn giáo nào. 

Vì sao vậy? Vì những gì được đề cập ở đây là những 
vấn đề rất thiết thực có liên quan đến mọi con người và 
mỗi người chúng ta đều có thể tự mình kiểm nghiệm 
tính đúng đắn của những vấn đề đó ngay trong cuộc 
sống; vì những phương thức được đề xuất ở đây là 
những điều mà bất cứ ai cũng có thể làm được nếu 
có một chút lưu tâm và nỗ lực, và đều sẽ nhận được 
những lợi lạc vô biên từ việc thực hành những phương 
thức đó; và cuối cùng là vì dù muốn hay không muốn, 
dù tin hay không tin thì tất cả chúng ta đều phải đối 
mặt từng ngày trước cái chết đang đến gần với những 
người thân yêu của mình, rồi cuối cùng là cái chết của 
chính bản thân mình. Suy cho cùng, cho dù ai đó chưa 
có niềm tin vững chắc vào những gì được trình bày ở 
đây thì liệu họ có thể có được một lựa chọn nào khác để 
giải quyết vấn đề sống chết? Và đã thế thì, sao không 
thử qua một lần cho biết nhỉ? 

Những lời dạy của Đại sư Dagpo Rinpoche trong 
sách này nói riêng và Phật pháp nói chung đã mang 
lại quá nhiều lợi lạc cho bản thân tôi và cả gia đình tôi. 
Vì thế, tấm lòng tri ân thành kính của chúng tôi đối 


lỗ 


()Mtt trợ người [ârmm cluttratg 





với Tam bảo là không thể nói hết ở đây. Việc cố gắng 
giới thiệu sách này đến với tất cả mọi người chỉ là một 
trong những nỗ lực nhỏ nhoi để đáp đền hồng ân Tam 
bảo, mặc dù chúng tôi luôn tự biết về khả năng hạn chế 
và kiến thức giới hạn của chính bản thân mình trước 
công việc khó khăn này. Trên tĩnh thần đó, chúng tôi 
xin hoan hỷ đón nhận mọi sự góp ý chỉ dạy từ các vị 
thức giả gần xa, để những sai sót nếu có đều sẽ được 
chỉnh sửa trước khi tái bản. 

Mong sao tất cả những ai có duyên may gặp được 
sách này đều sẽ nhận được những lợi ích vô biên từ 
Phật pháp, hoặc chí ít cũng sẽ cất đi được cái gánh 
nặng muôn đời của nỗi ưu tư về cái chết. 

Mong sao tất cả những ai hiện đang và sẽ đối mặt 
với nỗi kinh hoàng của cái chết đều sẽ nhận được sự 
quan tâm giúp đố thích đáng từ những người còn sống 
để không phải cảm thấy sợ hãi và bơ vơ lạc lõng khi sắp 
cất bưóc lên đường, trước một cuộc hành trình chưa 
biết sẽ về đâu. 

Mong sao tất cả những ai đã, đang hoặc sẽ phải 
đối mặt với cái chết của những người thân yêu đều sẽ 
nhận hiểu được những lời dạy sáng suốt này để có thể 
tự mình xua tan mọi nỗi lo sợ và đau khổ, có thể thắp 
lên ngọn đèn Chánh pháp vào đúng lúc để giúp soi rõ 
con đường đi bên kia cửa tử cho người lâm chung. 

Cuối cùng, thay mặt tất cả những ai đã, đang và sẽ 
nhận được vô vàn lợi ích từ tập sách này, xin kính dâng 
lên Đại sư Dagpo Rinpoche lòng biết ơn chân thành 
đối với tâm từ bi vô hạn và những lời thuyết giảng đầy 


16 


-Đời giới thiệu 





trí tuệ của Ngài; xin cảm niệm công đức vô lượng của 
cô Marie Stella Boussemart, người đã thực hiện ghi 
chép bản Pháp ngữ, và đạo hữu Giao Trinh, người đã 
chuyển dịch từ Pháp ngữ sang Việt ngữ với một sự cẩn 
trọng và tâm nguyện vị tha rộng lón; xin tri ân tất cả 
các thiện tri thức, các thân hữu gần xa đã góp phần 
trực tiếp cũng như gián tiếp, vật chất cũng như tĩnh 
thần cho sự hình thành và ra đời của tập sách này. 
Xin hồi hướng mọi công đức về cho toàn thể pháp 
giới chúng sinh, nguyện cho tất cả đều sẽ phát tâm Bồ- 
đề, tỉnh tấn tu tập và sớm đạt được giác ngộ viên mãn. 


Trân trọng 


NGUYÊN MINH TIẾN 


17 


(Mu trợ nđgưười [âm cfttratg 





18 


DẪN NHẬP 


'J « hết, theo truyền thống Tây Tạng, và 
nhân danh tất cả những người đồng hương 
của tôi, có mặt hay vắng mặt, và nói chung là nhân 
danh tất cả Phật tử, xin cho tôi nói câu “Tash¡ délég”, 
nghĩa là “chào mừng quý v†! 

Tôi vô cùng hạnh phúc có được dịp này để gặp 
quý vị, vì tôi nghĩ rằng sự gặp gõ này cũng là một 
cơ hội để chúng ta trao đổi với nhau. Chúng ta rất 
đông, ai cũng phải mất công sức đến nơi này, và tôi 
cũng biết rằng có nhiều người đã phải đi xa, rất xa 
nữa là khác, không những từ nhiều tỉnh khác của 
nước Pháp mà còn từ nhiều quốc gia khác nữa. Giữa 
chúng ta đây còn có những người đặc biệt đến từ Á 
châu để tham dự cuộc hội thảo này. Tôi cảm ơn tất 
cả quý vị đã bỏ công sức đến đây, vì điều đó tỏ rõ sự 
lưu tâm của quý vị đối với đề tài mà chúng ta sắp 
bàn thảo. 

Chúng ta không có nhiều thời gian với nhau, vì 
thế hãy tận dụng tối đa những giây phút này. Làm 
thế nào để cuộc họp mặt hôm nay có ý nghĩa nhất? 
Nếu chỉ đơn giản là một người diễn thuyết trên bục 
và vài ba người khác cố sức dịch ra các ngôn ngữ 
khác như tiếng Pháp, tiếng Anh (và từ năm 2007 
là cả tiếng Việt nữa), rồi những người còn lại không 
làm gì khác hơn là lắng nghe, thì dĩ nhiên cũng có 
lợi, nhưng sự lợi ích đó chẳng được là bao. 


19 


(tt trợ người [ârmm cÍuttratg 





Chúng ta là một hội chúng khá đông và xuất 
thân từ những nền văn hóa, những môi trường khác 
nhau. Như tôi đã nói, chúng ta đến từ nhiều quốc 
gia, nhưng không chỉ có thế, trong Pháp hội này còn 
có rất nhiều quan điểm dị biệt, đến từ những truyền 
thống bất đồng, bất luận là xét về mặt tôn giáo, tâm 
linh hay triết lý. Vì chủ đề chúng ta sắp bàn thảo 
đây thật sự vô cùng quan trọng nên hầu như chắc 
chắn là mọi người đều đã suy nghĩ trước hoặc tự 
mình có một ý kiến riêng về vấn đề này. Nếu chúng 
ta có thể đối chiếu quan điểm với nhau thì thật lý 
tưởng. Riêng phần tôi, dĩ nhiên tôi sẽ cố gắng trình 
bày kiến giải của Phật giáo, và sau đó [mỗi người]! 
chúng ta nên so sánh quan điểm của mình với các 
quan điểm khác về cùng đề tài này. Tôi tin rằng, 
như thế mỗi người chúng ta đều sẽ gặt hái được rất 
nhiều lợi lạc. 


Chủ đề chúng ta lựa chọn để cùng nhau đào sâu 
là [những vấn đề] xoay quanh sự chết. Đối với [sự 
chết của] người khác, ta phải làm thế nào để đưa 
tiễn những người ở giai đoạn cuối của cuộc đời, và 
phải làm thế nào để giúp đỡ những người đã quá cố 
nếu cần; đối với bản thân, ta phải làm thế nào để 


fTrong suốt bản dịch này, chúng tôi cố gắng tôn trọng và theo sát 
tối đa nguyên bản Pháp ngữ. Tuy nhiên, ở một vài nơi việc dịch 
sát nguyên bản có thể phần nào trở nên hơi khó hiểu trong tiếng 
Việt, vì thế chúng tôi sẽ thêm vào một vài từ hoặc cụm từ để làm 
rõ ý hơn, và những gì được thêm vào theo ý người dịch như thế sẽ 
được đặt giữa hai dấu ngoặc vuông để người đọc có thể dễ dàng 
phân biệt rõ. 


20 


(ấn nhập 





chuẩn bị cho cái chết của chính mình, và làm sao để 
đối mặt với nó. 

Chính vì tính cách phổ quát của sự chết nên trên 
tất cả mọi đại lục, ở tất cả mọi thời đại, chắc chắn 
là tất cả mọi người đều đã từng lưu tâm suy nghĩ về 
vấn đề này và cũng đã thử tìm đủ mọi cách để cho cái 
kinh nghiệm không thể tránh khỏi ấy được dễ dàng 
hơn, an bình hơn. Mặt khác, ở Pháp và nói chung là 
ở các nước Âu châu, hiện nay người ta không còn hay 
đã bớt đi nhiều sự húy ky khi nói về sự chết, cho dù 
trong hàng chục năm qua “chết” là một chữ không 
được nhắc đến, là một vấn đề không được gợi lên. 

Tôi còn nhớ, lúc tôi mới qua Pháp vào thập niên 
60, nói đến cái chết là một điều bất lịch sự, và nhất 
là không ai được dùng một từ ngữ sống sượng như 
thế. Đề tài ấy không đem lại chút hứng thú nào cho 
bất cứ a1. Nói chung, người tao nhã không được bàn 
luận về đề tài ấy. 

Từ một vài năm trở lại đây, tình hình đã ngày 
càng thay đổi. Người ta đã tiến bộ nhiều, đã đám đề 
cập một cách trực tiếp và thẳng thắn đến đề tài vô 
cùng quan trọng này. Người ta đã nghiên cứu tìm tòi, 
đã hoàn chỉnh nhiều phương pháp để an ủi, giúp đỡ 
phần nào, không chỉ những người sắp chết mà còn cả 
thân nhân và những người chăm sóc bệnh nhân nữa. 
Những hội đoàn, Bi mẫn đường đã bắt đầu xuất hiện 
khắp nơi, thật là một điều đáng mừng! 


Như tôi vừa nói, chúng ta đến đây rất đông, và 
chắc chắn ai cũng từng suy nghĩ đến cái chết, kết 


21 


()Mtt trợ người [ârmmt cÑuttratg 





quả là ai cũng từng khởi thảo nhiều kế hoạch khác 
nhau. Để có thể xác định rõ vấn đề này thì lý tưởng 
nhất là mỗi người chúng ta ai cũng phải có địp trình 
bày những phương pháp mà truyền thống hay nghề 
nghiệp của mình đã đề xướng. Từ nay, vì chúng ta 
có quyền chọn lựa giữa rất nhiều phương pháp khác 
nhau và có thể sử dụng đến khi cần, chúng ta nên 
chọn lựa theo hai tiêu chuẩn: phương pháp nào dễ 
áp dụng nhất và phương pháp nào hữu hiệu nhất. 


Tại sao chúng tôi, với tư cách của một Phật 
học viện, lại tổ chức một buổi hội thảo về sự chết 
và phương pháp giúp đỡ người lâm chung cũng như 
người quá cố? Đó là vì trong khoảng một vài thập 
niên trước thì một đề tài như hôm nay không hề thu 
hút người đến tham dự, nhưng trái lại hiện nay đây 
là một vấn đề thời sự. Người không chuyên môn thì 
trực tiếp quan tâm đến đề tài này nhiều hơn vì chính 
bản thân mình, còn ở các nước công nghiệp cao, 
những hội đoàn y tế và cận y tế hiện đang gia tăng 
nghiên cứu để cải thiện tình trạng của bệnh nhân 
lúc cuối đời và những người quanh họ. Là một tăng 
sĩ Phật giáo, từ lâu tôi đã biết rằng truyền thống 
đạo Phật luôn đặt trọng tâm giáo pháp trên vấn đề 
chính yếu này, tức là sự chết. Và vì Phật giáo đã 
nghiên cứu suốt từ nhiều thế kỷ qua, nên nhất định 
là đã khám phá một số phương pháp và khai quang 
những con đường mới [trong lãnh vực này]. Chúng 
ta có thể nói rằng, trên phương diện này thì Phật 
giáo tỏ ra rất phong phú và chỉ tiết. 


22 


(ấn nhập 





Vì nhận thấy rằng ở các nước Âu châu sự quan 
tâm đã gia tăng rõ rệt và rất nhiều người thành tâm 
đã hết sức cố gắng để tạo những điều kiện tốt đẹp 
nhất cho người lâm chung, nên tôi nghĩ rằng một 
Phật tử như tôi hẳn phải có bổn phận chia sẻ và đề 
nghị với những ai ưa thích, trình bày cho họ biết 
những gì Phật giáo đã khám phá và hoàn chỉnh trong 
suốt những thế kỷ qua. Sau đó, mỗi người sẽ tự nhận 
định về những gì họ có thể tiếp nhận hay không thể 
tiếp nhận từ những kinh nghiệm của Phật giáo. 


Việc trao chiếc chìa khóa để mở vào kho tàng 
kinh nghiệm Phật giáo không có nghĩa là bắt buộc 
mọi người phải gia nhập và ai cũng muốn áp dụng. 
Không! Ai cũng có quyền tự do của mình, và hơn thế 
nữa, ai cũng có bổn phận phải gạn lọc và tự quyết 
định cho chính mình những gì nên giữ lại hay áp 
dụng khi cần đến. Nhưng dầu sao đi nữa, theo quan 
điểm Phật giáo, khi ta có trong tay chừng ấy giáo 
pháp do chính đức Phật ban truyền, có chừng ấy tài 
liệu để suy gẫm mà lại chỉ giữ riêng cho mình, không 
đem ra giới thiệu cho người khác biết để có thể tùy 
ý sử dụng, trong khi biết rõ rằng những người này 
cũng muốn tìm hiểu thì thật là sai trái, thật là bất 
thường. Vì thế mà chúng tôi tổ chức các buổi hội 
thảo này. 

Còn một lý do khác là tôi muốn giới thiệu toàn 
bộ những hiểu biết và kinh nghiệm mà Phật giáo 
đã đạt được về sự chết. Thật thế, từ bao nhiêu năm 
sống ở Pháp và đi qua gần như khắp cả địa cầu, tôi 


23 


()Mtt trợ người [ârmmt cluttratg 





thường nghe nói về Phật giáo trên các đài truyền 
thanh, truyền hình, trong những câu chuyện, chưa 
kể trên báo chí hay trong những chuyên luận ngắn, 
phải nói rằng có một điều xảy ra quá thường xuyên 
khiến tôi phải lưu tâm. Chỉ cần đề cập tới đề tài sự 
chết trong Phật giáo, lập tức sẽ có một câu bình luận 
được thốt lên ngay: “Phải rồi, Phật tử họ có những 
quyển sách như Bardo ThớdoP' hay đúng hơn là “họ 
có cuốn Bardo Thódo†°. Nghĩa là, ta có cảm tưởng 
như Phật giáo chỉ có chừng đó mà thôi! 


Sự thật không phải vậy. Đúng là có một quyển 
sách mang tên Bardo Thốdol, người ta thường dịch là 
“Tử thư Tây Tạng”. Nhưng chắc chắn đó không phải 
là bộ luận duy nhất về chủ đề sự chết trong Phật 
giáo. Ngược lại là khác! Thật ra, đề tài về sự chết đã 
được đề cập một cách vô cùng phong phú, trước hết 
bởi chính đức Phật trong các kinh điển hiển giáo và 
mật giáo. Những gì Phật giáo có thể bàn thảo về sự 
chết đã đi rất xa khỏi tầm nghiên cứu của cuốn Tử 
Thư Tây Tạng. Và lại, cuốn sách này thuộc về văn 
chương dân gian thì đúng hơn. Cũng vì thế mà tôi 
thấy việc tổ chức các buổi hội thảo như hôm nay rất 
ích lợi, để có thể trình bày rõ ràng hơn quy mô của 
chủ đề này trong giáo lý đạo Phật. Chính tôi cũng 
nhận thức rõ điều ấy hơn từ khi sống xa Tây Tạng. 

Để xác định mục tiêu, tôi ước mong rằng chúng 
ta có thể thu thập một số các phương thức mà ai 
cũng có thể dùng đến lúc cần, dù chúng ta là ai hay 
theo tôn giáo nào đi nữa. Nói cách khác, vấn đề là 


24 


(ấn nhập 





làm sao có được hàng loạt đủ loại pháp môn để giúp 
cho tất cả mọi người, bất kể quan điểm, có thể xử sự 
một cách có lợi và hữu hiệu đối với bất kỳ một người 
nào đang trong những giây phút sắp lìa bỏ cuộc đời. 

Với lòng tha thiết muốn chia sẻ như thế, về phần 
mình tôi chỉ có thể trình bày quan điểm của Phật 
giáo, nhưng để tránh mọi hiểu lầm, tôi muốn nhấn 
mạnh rằng theo ý tôi thì đây chỉ là một trong nhiều 
kiến giải khác, trong rất nhiều kiến giải khác. Tôi 
không hề có chủ định gợi ý rằng chỉ có kiến giải do 
tôi trình bày mới là chân lý. 

Thật ra, trong những pháp môn mà tôi sẽ đề cập, 
có một số sẽ làm cho quý vị ưa thích và lưu tâm đến 
mức muốn áp dụng chúng. Nhưng cũng có thể sẽ có 
những điểm mà quý vị không chút tán thành, hoặc 
đôi khi nghi ngờ, hoặc hoàn toàn phản đối. Điều này 
hết sức tự nhiên. Chúng ta ai cũng có lập trường 
khác nhau và mỗi người có một lối nhìn khác biệt là 
điều bình thường. Tóm lại, tôi không có chủ ý thuyết 
phục ai điều gì cả mà chỉ muốn đưa ra một vài góc 
cạnh khác nhau để nhìn sự việc. Sau đó, chính quý 
vị phải suy nghĩ, gạn lọc và rút tỉa ra những gì quý 
vị cần, hoặc cũng có thể [thấy là] không có gì cần 
đến cả. 

Đề tài của chúng ta, như quý vị đã biết, liên quan 
tới sự giúp đỡ mà chúng ta có thể tìm cách mang lại 
cho những chúng sinh ở giai đoạn cuối của cuộc đời, 
cũng như cho những a1 đã qua đời. 


25 


(tt trợ người [ârmmt cluttratg 





[Sự giúp đỡ người lâm chung, hay có thể gọi là] 
“phù trợ người lâm chung”. Chữ lâm chung ö đây 
[trước hết] phải hiểu là nói đến loài người, vì chính 
chúng ta cũng là con người, nhưng theo nghĩa rộng, 
hai chữ này có thể bao hàm toàn thể chúng sinh. Hai 
chữ này cũng chỉ cho loài vật, bởi vì chúng cũng như 
ta, cuối cùng đều phải chết, và nếu quanh ta có nuôi 
thú vật thì ta nên giúp đố chúng, có mặt bên cạnh 
chúng vào lúc chúng trải qua sự thử thách mà đối 
với chúng cũng không kém phần khó khăn và tế nhị. 
Sự thật thì Phật giáo cũng chú ý đến những loài hữu 
tình khác nữa, nhưng vì những loài này nằm ngoài 
khả năng nhận biết của chúng ta, hiện nay ta chưa 
có thể cứu giúp họ một cách trực tiếp được, dù ta có 
mong muốn giúp đỡ họ bằng cách này hay cách khác. 


Tại sao lại chọn một đề tài như thế? Vì đề tài này 
quan hệ đến tất cả chúng ta. Tất cả, vì chúng ta đều 
thuộc loài hữu tình. Nếu ta có thể khẳng định một 
điều, thì điều đó là “có một ngày chúng ta sẽ chết”. 
Đã có một ngày ta sinh ra; mà đã sinh ra là ngụ ý 
sẽ có một ngày diệt mất. Hễ có sinh tất phải có diệt, 
điệt tức là điều mà chúng ta gọi là sự chết. Trong 
cuộc sống, chúng ta không thể tránh được một lúc 
nào đó sẽ đứng ở đầu giường của một người đang 
phải tiếp cận với kinh nghiệm ấy trước ta, cho tới khi 
đến lượt chính mình. Điều đó, chúng ta đều biết. Với 
thời gian, chúng ta không thể tránh khỏi cái chết. 


Theo chúng tôi, tức là theo Phật giáo, vì chắc 
chắn chúng ta sẽ chết nên chi bằng ta hãy nhìn thẳng 


26 


(ấn nhập 





vào sự thật, vì đó là thời khắc trọng yếu nhất của 
một đời người. Lý tưởng nhất là chúng ta [đã có sự] 
chuẩn bị cẩn thận và kịp thời để có thể chết một cách 
hạnh phúc và đi từ niềm hạnh phúc này đến một 
hạnh phúc khác lớn hơn. Nếu chúng ta không thành 
công trong việc chuẩn bị cái chết của mình đến trình 
độ ấy, thì cũng rất nên làm sao giữ lòng hoàn toàn 
thanh thản và chết một cách an bình. Chắc chắn mọi 
người đều phải công nhận rằng bất kỳ ai cũng nên 
làm thế nào đó để giữ được tâm thanh thản trong 
những giây phút cuối cùng của đời mình. 

Mặt khác, vì chúng ta đang sống, hẳn là chúng 
ta đều muốn cảm nhận hạnh phúc trong suốt cả cuộc 
đời. Đó là một nguyện vọng bình thường và chính 
đáng. Thậm chí ta có thể nói rằng đó là một quyền 
lợi tự nhiên của tất cả mọi loài, vì điều ấy không chỉ 
liên quan đến loài người: Bất cứ loài hữu tình nào 
cũng có cảm giác, cho nên họ chỉ có thể khao khát 
được cảm giác an lạc, cảm nhận hạnh phúc. Bởi vì 
đó là một nhu cầu mà họ cảm thấy, cho nên đó cũng 
là quyền lợi của họ. 


Nếu theo tự nhiên và bản năng mà chúng ta 
muốn có được một đời hạnh phúc, thì hạnh phúc 
đó phải bao gồm suốt cả cuộc đời, kể cả những giây 
phút cuối cùng. Điều đó có nghĩa là ta không nên 
chỉ mong cầu hạnh phúc lúc còn khoẻ mạnh, trẻ tuổi 
mà thôi, mà phải có nhiều kỳ vọng hơn thế, tức là 
phải mong muốn được hoàn toàn hạnh phúc ngay cả 
khi cái chết đã gần kề hay vào lúc đang chết. Hơn 


27 


()Mtt trợ người [ârmmt cÍuttratg 





nữa, nếu chúng ta chấp nhận rằng sau khi chết vẫn 
còn có điều gì đó xảy ra, nghĩa là sau cuộc sống này 
vẫn còn những cuộc sống khác, thì nhu cầu và quyền 
được hạnh phúc nói trên là hoàn toàn có giá trị. Về 
việc sau cái chết còn gì khác xảy ra hay không thì 
ý kiến của chúng ta có thể bất đồng; có người quan 
niệm rằng có một cái gì sau đó, có thể dưới dạng tái 
sinh; người khác sẽ tuyên bố rằng chúng ta chỉ có 
vỏn vẹn một cuộc sống duy nhất này mà thôi... Tuy 
nhiên có một điểm mà chúng ta nhất định sẽ đồng 
ý với nhau. Đó là, đã [chắc chắn phải chết] thì chi 
bằng chúng ta có được hạnh phúc từ điểm đầu cho 
đến điểm cuối của cuộc đời, kể cả lúc hấp hối. 

Bạn có thể phản bác rằng có một điều tốt hơn 
nữa, lý tưởng nhất là làm sao sống mãi và sống hạnh 
phúc, nghĩa là không bao giờ chết. Nhưng điều này 
có thực tế không? Đó là một điều có vẻ khó thực hiện, 
hay nói thắng ra là không thể thực hiện. Nhưng hãy 
mơ mộng một vài giây. Hãy tưởng tượng rằng hiện 
tượng chết đã được xóa bỏ vĩnh viễn. Nếu loài người 
thành công trong việc chiến thắng cái chết để trỏ 
thành bất tử thì chúng ta có thể hy vọng là họ cũng 
đạt được những khám phá khác để chống lại bệnh 
tật và tuổi già. 

Nhưng điều này chưa xảy ra, chưa phải là hoàn 
cảnh hiện tại của chúng ta, nghĩa là chúng ta vẫn 
còn phải đương đầu với cái chết. Đó là một sự kiện 
chắc chắn, hiển nhiên. Mặt khác, như chúng ta vừa 
thấy đó, ta mong cầu hạnh phúc, mong cầu tránh 
khỏi mọi khổ đau trong mọi trường hợp, dù thức hay 


28 


()ấn nhập 





ngủ. Bởi vì khoảng thời gian hiện hữu của chúng 
ta bao gồm mọi giây phút của cuộc sống và những 
giây phút cuối cùng lại đặc biệt tế nhị, chúng ta cần 
chuẩn bị trước sao cho vào lúc ấy, quý nhất là ta có 
thể hạnh phúc, nếu không thì tối thiểu cũng phải 
được thanh thản và thư giãn. Được như thế thì thật 
tốt, vì nguyện vọng của chúng ta đã được thực hiện 
cho đến giây phút cuối cùng. 


Đồng ý là những giây phút này rất ngắn ngủi, 
nhưng đối với người đang buớc qua cửa tử, việc chết 
một cách an bình không phải là không quan trọng. 
Dẫu cho những giây phút ấy có vẻ ngắn ngủi, nhưng 
đừng quên rằng ý niệm thời gian là một điều rất chủ 
quan. Cho dù có quan niệm rằng chết là hết, nhưng 
nếu trong khoảng thời gian ấy đương sự sống được 
một cách trọn vẹn và thư thái thì đã là rất tốt cho họ, 
huống chỉ nếu sau đó họ còn phải tái sinh vào một 
kiếp sống mới. 

Trên một khía cạnh khác, đa số người ta khi chết 
đi để lại sau lưng những người thân, bà con họ hàng 
hay bạn bè, và những người này đều buồn khổ vì sự 
ra đi của họ. Nỗi buồn khổ ấy sẽ không bao giờ nguôi 
ngoal hoàn toàn, nhưng nếu người chết đã ra đi trong 
những điều kiện tốt đẹp nhất, nếu hiển nhiên người 
ấy đã có chuẩn bị trước, đã chấp nhận cảnh ngộ của 
mình và chết một cách an bình, thì dẫu có xúc động, 
những người thân của họ có thể tìm được nguồn an 
ủi khi nhớ lại rằng người mình thương yêu đã chết 
một cách an tĩnh, nhẹ nhàng. 


29 


(ta trợ người [ârmmt cluttratg 





Đó là một sự an ủi lớn cho họ. Chỉ cần riêng lý do 
đó thôi, dù chúng ta không thấy cần thiết cho chính 
mình thì đối với người thân dường như ta cũng có 
bổn phận phải chuẩn bị cái chết của chính mình sao 
cho những người ở lại được bót phần đau khổ. 


Có thể chúng ta đã từng chứng kiến hoặc nghe 
kể lại, đáng tiếc là những giai đoạn cuối của cuộc 
đời không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng và an bình; 
có những lúc giai đoạn này rất khó nhọc vì người 
chết đã ra đi trong cơn đau đón thể chất, hay tệ hơn 
nữa là đau đón tỉnh thần kịch liệt. Chết như thế 
thật là khủng khiếp cho đương sự, mà cũng không 
dễ dàng cho những người ở lại. Họ đã đau khổ vì 
mất đi một người thương yêu, mà thật lâu sau đó 
hoặc cũng có thể là suốt quãng đời còn lại, lại còn bị 
giày vò bởi những kỷ niệm tàn bạo ấy. Kỷ niệm ấy 
sẽ đào sâu thêm nỗi đau khổ trong lòng họ và khơi 
dậy một niềm hối tiếc, một cảm giác bất lực khó chế 
ngự được. 


Chúng ta hãy tưởng tượng một người trẻ tuổi 
bị mất cha mẹ, mà còn mất trong những điều kiện 
rất bi thảm, nghĩa là cha mẹ đã chết một cách đau 
đón. Khi lớn lên, đừng tưởng người này sẽ dễ dàng 
tìm được một sự nguôi ngoaI. Với thời gian, người ấy 
sẽ lãng quên đi phần nào - điều này tự nhiên thôi 
- nhưng sẽ vẫn còn bị chấn thương tâm thần. Chỉ 
cần một chút xíu [khêu gợi] là người này sẽ sống lại 
kỷ niệm ấy trong tất cả nỗi kinh hoàng của nó, nếu 
không thì họ cũng có thể bị tiêu mòn dần mà không 
biết, và bị hỏng cả một đời. 


30 


(ấn nhập 





Thế nhưng, như chúng ta đã nói, ai cũng muốn 
có cảm giác an vul, vì vậy tốt nhất là nên tìm đủ mọi 
cách để tránh né những khó khăn có thể xảy đến, 
đặc biệt là các trường hợp như đã nói trên. Do đó, 
việc suy ngẫm về cái chết và lo chuẩn bị trước để 
giúp đỡ người khác cũng như tăng cường sức mạnh 
cho chính mình là một việc làm có ích nếu không nói 
là cần thiết. 

Như vậy, dẫu chúng ta có cho rằng chết là hết thì 
chết một cách an bình vẫn hơn, mà nếu chết được 
trong hạnh phúc thì càng tốt. Huống ch1, nếu chúng 
ta tin vào sự tái sinh thì điều này càng trở nên tuyệt 
đối cần thiết. 

Khi lìa bỏ cuộc đời này, nếu ta hướng đến một 
cuộc sống mới nhưng hãy còn thuộc về cõi Ta-bà! thì 
nguyện vọng được hạnh phúc suốt đời sẽ không chỉ 
có hiệu lực cho cuộc sống hiện tại mà còn cho cả đời 
sau và tất cả các đời sau đó nữa. Nếu chúng ta còn 
phải tái sinh trong cõi Ta-bà thì tốt nhất là nên tái 
sinh trong những điều kiện kha khá, đủ để bảo đảm 
một cuộc sống hạnh phúc tối thiểu. 


Tuy nhiên, có người cho rằng vì một hạnh phúc 
như thế mà cứ phải cố gắng duy trì và kéo dài từ 


1Thế giới Ta-bà, chỉ chung sự luân hồi trong các cảnh giới hiện hữu 
(Nhị thập ngũ hữu), nghĩa là người ta phải sống và chết mà không 
có sự chọn lựa nào, dưới sự chi phối của tâm phiển não (nhất là 
vô minh và tham ái) và nghiệp lực. Khi còn tái sinh trong thế giới 
Ta-bà có nghĩa là các uẩn vẫn còn ô nhiễm, hay nói cách khác 
là thân và tâm đều bị chế ngự bởi các lậu hoặc phiền não ở một 
mức độ nhất định nào đó. 


J1 


(tt trợ người [ârmmt cluttratg 





kiếp này sang kiếp khác thì thật là bấp bênh và 
thăng giáng thất thường. Họ nhắm đến một trình độ 
cao hơn, an toàn hơn: ai thoát ly được cảnh giới Ta- 
bà sẽ không bao giờ còn phải lo sợ bất cứ một nỗi đau 
khổ nào nữa, vì đã đạt được một nguồn hạnh phúc 
cao siêu hơn, và hạnh phúc này có đặc tính là không 
bao giờ suy suyển. 


Có người còn đi xa hơn nữa. Họ nhận thấy rằng 
đối với họ tránh khổ được vui là điều quan trọng, thì 
tốt hơn hết là không nên chỉ lo cho chính mình mà 
còn phải lo cho tất cả mọi loài. Họ nghĩ rằng: “Người 
khác cũng có cùng một nhu cầu, cùng một xu hướng 
như ta. Và trên nhiều phương diện, họ còn là người 
thân của ta nữa. Phải rồi, ta nên cố gắng đạt hạnh 
phúc và thoát khổ đau, nhưng không phải chỉ cho 
riêng ta mà còn cho tất cả chúng sinh. Muốn thế, ta 
phải đạt đến một trình độ đủ cao để có thể giúp đỡ 
muôn loài một cách hữu hiệu.” 

Như thế, đi tìm hạnh phúc có thể được quan niệm 
theo nhiều cách khác nhau. Nhưng dù quan niệm 
nào đi nữa thì thành tựu hạnh phúc vẫn có nghĩa là 
lúc lìa đời người ta phải thanh thản và an bình. 


Theo dự kiến thì chúng ta quy tụ về đây trong 
hai ngày,! với mục đích chính thức là chỉ nói về cái 
chết và tiến trình của nó - trước, trong và sau khi 
chết. Đây không phải là một trong những đề tài thú 
1 Đây là nói trong một lần thuyết giảng. Sự thật thì nội dung ghi lại 

trong sách này gồm cả thảy năm lần thuyết giảng, mỗi lần hai 


ngày. (ND) 


32 


(ấn nhập 





vị nhất mà ta có thể bàn đến. Nó không thể mua vui 
hay làm trò tiêu khiển cho chúng ta. Thế mà chúng 
ta vừa nhắc đi nhắc lại là mình mong muốn hạnh 
phúc! Chọn một đề tài như thế có thể bị xem là quái 
dị. Thật ra, đây chỉ [là một đề tài] thực tế, không 
hơn không kém. Vì dù sao đi nữa, nếu có một điều 
mà chúng ta có thể tin chắc thì đó chính là “chúng 
ta đều sẽ chết”. Chính vì theo lẽ tất nhiên chúng ta 
đều sẽ chết nên hợp lý nhất là chúng ta nên suy nghĩ 
đến [cái chết] để tự chuẩn bị với tất cả khả năng 
của mình. Điều này áp dụng cho tất cả mọi người. 
Dù chúng ta theo chủ nghĩa vô thần hay có một tín 
ngưỡng, bất cứ tín ngưỡng nào, chúng ta vẫn nên 
nghĩ đến cái chung cuộc bất khả kháng ấy. 


Mà điều ấy thật sự có ích lợi hay không? Chúng 
ta thật sự có khả năng để chuẩn bị cho cái chết của 
mình được bình an thanh thản không? Có. Chúng 
ta có thể làm được. Và chắc chắn đó không phải là 
một quan điểm riêng của Phật tử, cũng không chỉ 
có Phật tử mới được quyền làm điều ấy. Vì chúng ta 
không chỉ là một sinh vật mà còn là một sinh vật có 
lý trí, cho nên, vượt ra ngoài các phạm trù tư tưởng 
hay tôn giáo, tất nhiên là chúng ta có đủ khả năng 
cần thiết để chuẩn bị ra đi trong những điều kiện 
tốt đẹp. 

Vấn đề này quan trọng và phổ quát đến nỗi tất 
cả các nền văn hóa và truyền thống - tôn giáo và 
triết học - đều không thể không nghĩ đến. Vì thế, 
trên toàn thế giới có rất nhiều phương thức đã được 


33 


()Mtt trợ người [ârmm cluttratg 





đề nghị để đối phó với cái chết, cái chết của chính 
mình và của người khác. Chúng ta chỉ cần lấy đó mà 
dùng. Muốn thế, chúng ta cần sưu tầm càng nhiều 
dữ liệu càng tốt, và sau đó phán định xem phương 
thức nào hữu hiệu nhất. Theo tôi nghĩ, lý tưởng nhất 
là làm sao tìm biết tối đa các phương thức từ các 
truyền thống khác nhau. 


Nhưng có phải vì thế mà chúng ta cần áp dụng 
tất cả cho chính bản thân mình? Không. Trước hết, 
không thể làm được vì có quá nhiều phương thức. 
Thứ hai, vì có những phương thức đối với người này 
có thể là tuyệt hảo nhưng đối với người khác lại hoàn 
toàn không thích hợp. Đó chính là sự hữu ích, nói 
đúng hơn là sự cần thiết của sự đa dạng. Nhờ thế mà 
chúng ta có thể tùy trường hợp để áp dụng. Do đó, 
chúng ta phải tuyển chọn những gì thích hợp nhất 
với mình, tùy theo tính tình, tín ngưỡng và khả năng 
của riêng ta. Phân biệt được những gì trực tiếp hữu 
ích cho mình là điều rất đáng quý, nhưng ngoài sự 
áp dụng cho chính mình ra, có lúc chúng ta sẽ phải 
ngồi bên giường hấp hối của một người mà ta muốn 
giúp đỡ. Có thể người ấy rất khác với chúng ta trên 
phương diện tính tình, quan niệm hay tín ngưỡng. 
Đó là lý do tại sao chúng ta nên tìm biết càng nhiều 
càng tốt, vì nếu phương pháp này không trực tiếp 
ích lợi cho ta, nó lại có thể hoàn toàn thích hợp với 
người mà ta muốn giúp, và trong trường hợp đó ta 
nên dùng đến nó. 


Để cho rõ ràng hơn, chúng ta hãy lấy một thí dụ. 


34 


(ân nhập 





Hãy tưởng tượng anh A đến phù trợ anh B đang ở 
thời kỳ cuối của cuộc đời. Vì chúng ta ở Âu châu nên 
hãy tạm cho rằng anh A theo đạo Thiên Chúa - điều 
này rất có thể xảy ra vì ở đây đa số theo đạo Thiên 
Chúa. Nhưng ngược lại, có thể anh B lại là Phật tử. 
Nếu anh A đến để xoa dịu và trấn an anh B mà chẳng 
đoái hoài gì đến tôn giáo của anh B, lại chỉ sử dụng 
ngôn ngữ Thiên Chúa để nói chuyện với anh Phật tử 
B đang hấp hối thì e rằng anh B sẽ không nghe và 
không hiểu anh A. Anh A sẽ có nguy cơ thốt ra những 
lời rất khác biệt, hoặc trái ngược với tín ngưỡng của 
anh B. Thế mà, trong giây phút cuối cùng rất tế nhị, 
nếu ta nói những lời không phù hợp với lòng tin của 
người hấp hối, nói những lời thiếu hiểu biết hay trái 
ngược với lòng tin này, thì thay vì giúp đố họ, ta có 
thể làm cho họ bất an hơn. Trong khi họ đang đi vào 
cõi chết mà ta còn nói với họ những lời họ không tán 
thành. Làm như thế, chúng ta không thật sự giúp đỡ 
họ, nhất là trong những giây phút khó khăn ấy. 


Nói cách khác, cho dù ta không đồng một quan 
niệm với người lâm chung, nhưng tốt hơn hết chúng 
ta vẫn nên lưu tâm đến để có thể, hoặc là nói cùng 
một ngôn ngữ với họ, hoặc ít nhất cũng không làm 
cho họ phật lòng vì những lời nói trái ngược với 
những gì mà họ tin tưởng là sự thật. 

Như chúng ta đã biết, trên thế giới này có rất 
nhiều truyền thống, đủ loại tôn giáo; và mỗi một 
truyền thống hay tôn giáo đều đã thiết lập một số 
phương thức, đặc biệt để đối phó với những giây phút 


35 


()Mtt trợ người [ârmmt cluttratg 





cuối của cuộc đời. Trong Phật giáo, nhất là Phật giáo 
ở Xứ Tuyết (hay Tây Tạng), vì sự quan trọng của 
giây phút lâm chung nên có rất nhiều vị cao tăng đã 
lưu tâm, vì thế Phật giáo có rất nhiều phương thức 
có thể ứng dụng được trong những giây phút ấy. 


Lúc nãy tôi có nói rằng, trước sự phong phú của 
những kỹ thuật được hình dung trên thế giới, điều lý 
tưởng nhất là làm sao đạt được một sự hiểu biết càng 
sâu rộng càng tốt. Chính trong viễn cảnh đó mà buổi 
hội thảo hôm nay sẽ là sự đóng góp của Phật giáo, 
hay nói đúng hơn là sự đóng góp của [Phật giáo] Tây 
Tạng vào ngân hàng tài liệu chung. 


Tuy thế, chính vì có quá nhiều phương pháp mà 
Phật giáo đã thiết lập, chúng ta không thể khảo sát 
hết trong một vài giờ, hay ngay cả trong một vài 
ngày. Nếu chúng ta có ý muốn đi đến tận cùng của 
đề tài, chúng ta sẽ cần đến rất nhiều năm tháng mà 
vẫn không rút tỉa được hết cốt tủy của nó. Nói thế 
không phải là khoe khoang. Vấn đề không phải là 
tự mãn trước những gì Phật giáo có thể đem lại cho 
kiến thức chung. Những ai biết Tạng ngữ có thể lướt 
qua hai tạng Kinh và Luận của Tây Tạng, tức là giáo 
pháp của đức Phật và những bản luận của các đại 
đạo sư Ấn Độ. Chỉ cần lướt qua thôi cũng có thể thấy 
ngay tầm mức của khối kiến thức ẩn tàng trong ấy. 

Phật giáo là một tôn giáo đã xuất hiện tại Ấn Độ 
rồi lan truyền sang nhiều nước khác, trong đó có Tây 
Tạng, khoảng từ thế kỷ thứ sáu. Từ bao nhiêu thế 
kỷ qua, truyền thống này không những được gieo 


36 


(ấn nhập 





trồng mà còn đâm chổi nẩy lộc và nở ra những đóa 
hoa tuyệt đẹp ở Tây Tạng, khiến cho những tri kiến 
mà đức Phật và những vị tổ sư kế tục Ngài truyền 
trao đã mang lại một sự giúp đỡ to tát cho những 
thế hệ kế tiếp. Kết quả là truyền thống này vẫn còn 
rất sống động chứ không phải là một truyền thống 
xưa cũ đang tàn lụi và chỉ còn lưu lại kỷ niệm trong 
sách vở. Đây không phải là những kiến thức hàn lâm 
chuyên môn thuộc về trí năng thế gian, mà là một 
truyền thống có cội rễ trong những xã hội đã thừa 
nhận nó, và nó đã tác động một cách hiển nhiên, cụ 
thể đối với những người vận dụng nó. 


Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo được truyền trao 
bởi các đại sư Tây Tạng, đã đem lại lợi lạc không 
những cho người Tây Tạng mà còn cho nhiều dân tộc 
láng giềng nữa. Các trường học Tây Tạng đã phát 
triển rộng rãi tại Nội Mông và Ngoại Mông và cả 
Trung Quốc. Trung Quốc quả là có biết đến Phật 
giáo trước Tây Tạng rất lâu, nhưng dưới hình thức 
khác. Vài thế kỷ sau, giáo pháp truyền trao bởi các 
đại sư Tây Tạng đã mang lại cho Phật giáo nước này 
một sinh lực mới. Sau khi đã lan truyền ở Á châu, 
hiện nay ta nhận thấy Phật giáo đã khơi dậy một sự 
quan tâm ngày càng rộng lớn hơn ở Âu châu. Ở đây, 
người ta biết đến Phật giáo ngày càng rõ hơn và đã 
có một số người hành trì Phật pháp nữa. 


Nói tóm lại, Phật giáo quả thật có thể đề nghị 
rất nhiều phương thức, đặc biệt là trong lãnh vực 
của sự chết. Như tôi có nói, chúng ta sẽ không thể 


3: 


(tt trợ người [âm cluttratg 





đề cập đến tất cả [các phương thức] vì nhiều lý do. 
Một là vì nội dung quá phong phú, hai là vì tri kiến 
Phật giáo là cả một đại dương mà sự hiểu biết của 
tôi chỉ như một vài giọt nước, và tôi chỉ có thể nói lên 
những gì tôi biết, nghĩa là rất ít so với toàn bộ. Thứ 
ba là vì có một vài phương thức trong Phật giáo đòi 
hỏi một sự chuẩn bị và cần phải thực hiện nhiều giai 
đoạn trước đó. Trong một buổi hội thảo dành cho đại 
chúng như hôm nay, đề cập đến những phương thức 
này không lợi ích gì, vì những căn bản cần thiết là 
quá đặc thù và quá chuyên môn để có thể ứng dụng 
cho tất cả mọi người. Trên thực tế, trọng tâm nhấn 
mạnh sẽ là những phương thức mà mỗi người trong 
chúng ta đây đều có thể sử dụng. Chúng ta sẽ đề cập 
đến những điểm rất thực tiễn mà ai cũng có thể áp 
dụng, không nhất thiết phải là Phật tử. 


Làm sao tôi có thể quả quyết rằng tất cả chúng 
ta đều có những khả năng cần thiết để chuẩn bị cho 
cái chết? Đó là vì - ít nhất là theo quan điểm Phật 
giáo - nếu không phải tất cả thì cũng là đại đa số 
những kinh nghiệm hạnh phúc hay khổ đau mà ta 
đã trải qua trong suốt cuộc đời đều trước hết đến từ 
tâm chúng ta. Những gì chúng ta cảm nhận hầu hết 
đều đến từ trạng thái tâm thức của ta, từ cách nhìn 
sự việc của ta. 

Về sự tụ tập của chúng ta hôm nay, với những 
điều kiện như vật chất v.v... hiện có, chắc chắn ta có 
thể bắt đầu suy niệm để có một cái nhìn thích đáng 
về sự việc hầu đối mặt với sự chết một cách dễ dàng 


38 


(ấn nhập 





hơn. Nói chung thì người nào cũng có khả năng làm 
điều đó. Hơn nữa, hãy công nhận là chúng ta thuộc 
thành phần được ưu đãi. Nói như thế không có nghĩa 
là chúng ta không có vấn đề gì. Chắc chắn là trong 
chúng ta đây cũng có những người gặp khó khăn 
thật sự như thất nghiệp, bệnh tật v.v... Nhưng sự có 
mặt của chúng ta ở đây đủ chứng minh rằng ta đang 
ở trong một hoàn cảnh có thể gọi là khá tốt, nhất là 
vì trí năng của ta hãy còn hoàn hảo, nhờ thế mà ta 
có thể suy nghĩ và lý luận. 

Bởi vì ai cũng có khả năng suy tư nên tôi sẽ lấy 
ra từ cái túi đựng của Phật giáo những phẩm vật và 
bày biện trước quý vị. Như thế, quý vị sẽ có thể [tùy 
ý] chọn lựa. Hôm nay là thứ bảy, ngày họp chợ. Tôi 
sẽ bày hàng của tôi lên quầy hàng. Quý vị là những 
khách hàng đến dạo chơi, sẵn sàng mua hàng nếu 
cần nhưng không bắt buộc, chỉ khi nào tìm được món 
hàng vừa ý mới mua thôi. 


39 


Về tài liệu tham khảo 


1): thảo luận đề tài hôm nay, giữa thiên 
kinh vạn quyển của Phật giáo nói về cái 
chết, chúng ta sẽ chọn ra và dựa theo ba nguồn tư 


liệu gốc: hai quyển kinh và một cuốn luận giảng Tây 
Tạng. 


Kñnh là giáo pháp do chính đức Phật đã tuyên 
thuyết hoặc khơi nguồn. Hai quyển kinh mà tôi chọn 
rất ngắn gọn, nhưng nội dung rất phong phú và súc 
tích. Đó là: 

1. Kinh Đại thừa nói về các diệu trí vô thượng 
lúc cận tử.! 
2. Kinh nói về mười một niệm tưởng phải có.? 

Cả hai đều thuộc về truyền thống Đại thừa 3. 

Kinh Đại thừa nói về diệu trí lúc cận tử đã được 
các nhà học giả Ân Độ luận giải rất nhiều, đáng kể 
nhất là hai bộ luận chính bằng tiếng Phạn. Nhưng 
hôm nay tôi sẽ căn cứ trên một bộ luận gần đây 


1 Arya-atajnana-nama mahayana sutra - tiếng Tây tạng là “Phags 
pa “da ka ye shes zhes bya ba theg pa chen po7i mdo (kangyur 
= kinh tạng). 

?Ekadasa samjna sevana sutra (?) - tiếng Tây Tạng là “Du shes bcu 
gcig bsten p“ai mdo (kangyur = kinh tạng). 

3Đại thừa (Mahäyãna, nghĩa đen là cỗ xe lớn): một trong hai nhánh 
lớn của Phật giáo mà hai hạnh chính là từ tâm và bi tâm, và mục 
đích là cứu khổ ban vui cho tất cả mọi loài chúng sinh. 


40 


(0 tài liệu thaớứt háo 





hơn, của đức Đạt-lai Lạt-ma thứ 7, Kelsang Gyatso 
(1708-1757), rất mạch lạc và chỉ tiết. 


Quyển sách tham cứu thứ ba là của Thượng Sư 
Tây Tạng Tuken Losang Choky1 NyIma, thường được 
tôn xưng là Kusali Dharma Vajra (1787-1802), tựa 
đề là “Làm sao giúp đố người lâm chung: cứu giúp 
những kẻ đáng thương hết sinh kh. 


Có rất nhiều đại sư Tây Tạng đã viết giảng luận 
về vấn đề này, cho nên chúng ta có rất nhiều tài liệu 
và không biết chọn tài liệu nào, nhưng muốn cho 
hữu hiệu thì chúng ta phải tự biết giới hạn hợp lý. Vì 
thế, chúng ta sẽ chỉ sử dụng ba tài liệu nói trên. Dầu 
sao đi nữa, tuy có rất nhiều bài viết bằng tiếng Tây 
Tạng nói về cách giúp đỡ người lâm chung và người 
quá cố, nhưng phần đông dạy về mật pháp và nội 
dung thường rất giống nhau. Sự khác biệt nằm ở đối 
tượng phải cầu thỉnh: Phật Dược Sư, Phật Di-lặc, Bồ 
Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Văn Thù, hay Phật A-di- 
đà v.v... Nhưng ý nghĩa và lời nguyện cầu thì không 
thay đổi. 


Mặt khác, có nhiều tài liệu như thế cũng là 
một điều rất tốt, vì đừng quên rằng theo Phật giáo, 
chúng ta nên và cần phải thích ứng mỗi hành động 
theo từng trường hợp. Bởi vì mỗi hành giả chắc chắn 
là có những mong cầu hay tập quán khác biệt và đa 
dạng, họ phải được cung ứng một phương pháp hành 
trì thích hợp với nhu cầu của họ. 


4I 


PHẨN I. 


NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT 
VỀ THƠI ĐIÊM LÂM CHUNG 


PHÁT KHỞI TÂM NGUYỆN 


'J« khi chúng ta đi vào vấn đề, hãy nhắc 
lại đường lối của Phật giáo. Theo quan 
điểm Phật giáo, có một điều thường được lặp đi lặp 
lại: Khi chúng ta sắp làm việc gì (trong lãnh vực tâm 
linh như văn, tư, tu! hay trong tất cả việc làm của 
thân, khẩu và ý nói chung), điều quý nhất là có thể 
dành một chút thì giờ để phát khởi một tâm nguyện 
tốt. 


Quý vị đừng sợ. Nói thế không có nghĩa là mọi 
người phải theo Phật giáo ngay từ giờ phút này. 
Không đâu. Không hề có một sự xúi giục, sách động 
để mọi người trở thành Phật tử, mà tôi chỉ mời mọi 
người hãy tự đặt mình trong một trạng thái tâm 
thức tốt lành, vì may thay, lòng tốt không chỉ là đặc 
quyền dành cho Phật tử. Đến với “tâm tốt lành” là 
điều ở đây ai cũng có thể làm được. 


TVăn, tư, tu là ba phương diện của sự hành trì Phật giáo, ba phương 
diện này hỗ tương bổ sung cho nhau. 


42 


(ưu g đfiêtu cân biết oêtltời đÍ tếm [âtt eftttt 





Bây giờ, mỗi chúng ta hãy suy nghĩ một chút để 
khởi lên một trạng thái tâm thức tốt lành. Tốt lành 
như thế nào? Có rất nhiều cách. Đối với một Phật tử, 
họ có thể xử sự theo khuynh hướng Đại thừa [nhập 
thế] hoặc khuynh hướng Bích Chi Phật, nghĩa là tìm 
cách tự mình thoát ly ra khỏi cõi Th-bà. Ở đây tất cả 
chúng ta có thể gặp nhau trên cùng một điểm, bất 
luận kiến giải của mỗi người, đó là chúng ta muốn 
làm điều gì có ích lợi cho tất cả chúng sinh khổ đau, 
đặc biệt là những chúng sinh sắp chết. Vượt ngoài 
mọi ngôn từ, chỉ riêng ý muốn giúp đỡ những ai đang 
cần được giúp đỡ thì tự nó đã là bản chất của một 
tâm nguyện hiền thiện. Hãy nghĩ rằng, vì muốn làm 
được việc này một cách hữu hiệu hơn nên hôm nay 
chúng ta mới cùng nhau học tập và suy nghiệm. 


Thật ra, chỉ riêng việc chúng ta đến đây cũng 
đã chứng minh được ý muốn giúp đỡ người khác của 
mình, nhất là việc cứu giúp và an ủi những người 
đang sắp lìa trần; nói cách khác, điều ấy đã nói lên 
một trạng thái tâm thức tốt lành. Thật sự, đề mục 
của buổi hội thảo không chỉ liên quan đến riêng 
chúng ta. Chúng ta đến đây không phải để học làm 
một cái gì cho riêng mình, vì một lợi ích riêng tư. 
Trái lại, chúng ta đến đây có nghĩa là tâm ta đã mở 
ra và hướng đến người khác, kèm với hoài bão cải 
thiện phương thức giúp đỡ, nhất là trong những tình 
huống đặc biệt tế nhị. Sự có mặt đông đảo của quý vị 
chứng minh một tâm lượng rộng mở. Thật là tuyệt 
diệu! Tôi vô cùng cảm động và tán thán. 


45 


(ta trợ người [ârmmt cluttratg 





Đối với tôi, có ý muốn giúp đỡ người sắp chết là một 
nghĩa cử cao quý. Thật thế, không có ai cần được sự 
giúp đố quan tâm cho bằng những người lâm chung, 
những người ở đoạn cuối của cuộc đời. Họ thường ở 
trong một tình trạng rối loạn, khổ đau cực kỳ. Trong 
hoàn cảnh đó, biết bao người cảm thấy hoàn toàn bất 
lực, không một nơi nương tựa, không một ai để trông 
cậy. Họ ý thức rằng đời sống của họ đang kết thúc, 
và họ sắp phải buông bỏ tất cả. Hơn nữa, phần đông 
đều không biết rõ điều gì sắp xảy đến cho họ. Ngay 
cả những người vẫn nghĩ rằng chết không phải là hết 
cũng hết sức lo âu, vì không có gì bảo đảm cho họ một 
tương lai tốt đẹp. Chắc chắn là không có một tình 
huống nào gian nan và đau khổ hơn. Vì thế, việc giúp 
đỡ những người đang phải đương đầu với những thử 
thách ấy quan trọng biết bao! 


Như vậy, có thể nói chắc là ở đây ai cũng được 
thúc đẩy bởi lòng nhân từ và nhiệt tâm muốn giúp 
đỡ người khác đang trên ngưỡng cửa sinh tử. Nhưng 
có thể trên phương diện cá nhân, tâm nguyện của 
chúng ta rất nhỏ bé và giới hạn. Chắc chắn cũng có 
một số người ở đây rất muốn giúp đỡ tất cả những 
chúng sinh đau khổ, nhưng thường thì chúng ta 
quan niệm một phạm vì hoạt động hạn chế hơn. 


Thí dụ, chúng ta muốn làm việc hữu hiệu hơn 
trên phương diện nghề nghiệp. Giả sử chúng ta là 
bác sĩ, y tá hay người đến thăm nom bệnh nhân ở 
bệnh viện, nghĩa là thường phải tiếp cận với người 
lâm chung. Có thể chúng ta đến đây với ý nghĩ “tôi 


44 


(Xu g đfiêtu cần biết oêtltời đếm [âtmt efttttt 





muốn giúp đố bệnh nhân của tôi một cách hiệu quả 
hơn, thích hợp hơn”. Trong trường hợp này, đối tượng 
của chúng ta chỉ là một nhóm người nào đó, tức là 
có giới hạn. 

Hay thí dụ khác, trường hợp thông thường nhất 
là chúng ta muốn giúp đố đàng hoàng tử tế những 
người thân, người nhà của mình. Tóm lại chúng ta 
đến dự buổi hội thảo hôm nay vì tự nhủ “tôi muốn 
làm một chút gì cho hợ”. “Họ” ö đây, có thể là khoảng 
vài ba mươi người [thân của riêng ta], và chúng ta 
không có ý định làm gì thêm. 


Tôi muốn đề nghị, hay đúng hơn là gợi ý với quý 
vị, ngay bây giờ hãy mở rộng tầm quan tâm và ước 
nguyện của mình. Dù trên thực tế hiện thời chúng 
ta không có khả năng giúp đỡ hơn số vài ba mươi 
người, nhưng không a1 ngăn cấm chúng ta phát một 
tâm nguyện rộng lớn hơn nhiều. Tâm nguyện tốt 
lành của chúng ta bây giờ sẽ là “tôi muốn làm sao có 
thể giúp đố càng ngày càng hữu hiệu đại đa số, nếu 
không nói là tất cả những ai đang gặp khó khăn, đặc 
biệt là những người đang hấp hối. Vì thế nên tôi đến 
dự buổi hội thảo hôm nay với kỳ vọng rút tỉa được 
những phương thức ứng dụng thiết thực”. 


Một con người 
“Người lâm chung” hay “người ở giai đoạn cuối 


của cuộc đờï, trong tiếng Tây Tạng là “chi kha ma” 
sems can”. Cụm từ này thật ra có ha1 ý nghĩa, nhưng 


4ð 


(tt trợ người [ârmmt cluttratg 





thông thường là để nói đến những người bệnh ở giai 
đoạn cuối, hay là những người đã kiệt quệ với năm 
tháng tuổi tác, nghĩa là cận kề cái chết. Hôm nay 
chúng ta sẽ sử dụng ý nghĩa này. 

Nói “giai đoạn cuối của cuộc đờï' tức là nói đến “sự 
chết”. Vậy thì chúng ta sẽ nói về sự chết. Đây là một 
giai đoạn mà không ai tránh được, không một chúng 
sinh hữu tình nào có thể được miễn. Tuy đây là một 
hiện tượng không có gì tự nhiên cho bằng và được 
chứng minh trên tất cả mọi chúng sinh không ngoại 
lệ, nhưng tùy theo nền văn hóa hay truyền thống, 
người ta phân tích hiện tượng ấy dưới những góc độ 
khác nhau. Ở đây, dĩ nhiên chúng ta sẽ cố gắng lược 
qua những kết luận mà Phật giáo đã đạt được. 


Phật giáo phân tích cái gọi là “sự chết” như thế 
nào? 


Để biết “sự chết” là gì, chúng ta phải bắt đầu từ 
khái niệm cái gì là một cá nhân, một con người, hữu 
tình. Kỳ thật, “chúng tz” là cái gì? 

Một cá nhân là một hiện tượng phức hợp, được 
cấu tạo bởi - nếu dùng chữ thông thường - một thân 
và một tâm. Rõ ràng, hẳn quý vị cũng đồng ý với tôi 
rằng mỗi người chúng ta đều có một thân thể và một 
bản tâm. Và bởi vì, trong một khoảng thời gian nào 
đó, một hợp thể như thế hiện hữu, nên chúng ta hiện 
hữu như một cá nhân. Hãy ghi nhận rằng cả thân 
lẫn tâm đều hiển bày qua nhiều tầng lớp từ thô nặng 
đến vi tế. Điều mà chúng ta trực tiếp nhận biết được 
chỉ là mức độ thô nặng nhất của thân tâm, đó là tầng 


46 


(X(ftữrtg điêu cân biết pềtÍtời tết [âtt eÍfttrtg 





lớp duy nhất mà ta có thể nhìn thấy hay nhận biết 
được. Nhưng theo Phật giáo thì thân tâm chúng ta 
có những tầng lớp vi tế hơn nhiều mà nhãn quan hay 
nhận thức thông thường không thể nắm bắt. 


Khi chúng ta quan sát thân và tâm ở tầng lớp 
thô nặng của chúng một cách tỉnh tế hơn, chúng ta 
sẽ phát hiện, tùy theo góc độ nhìn của mình, có 20 
hay 24 thành phần. Tôi sẽ không liệt kê hết ra đây 
vì như thế quý vị sẽ chán lắm, nhưng để quý vị có 
một ý niệm, trong số các thành phần ấy ta có thể 
phân biệt năm uẩn,! bốn đại?, năm diệu tr (tức là 
năm loại ý thức), năm căn và năm trần (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc). Hãy cẩn thận, trong bối cảnh này ta 
đang nói đến cái sắc, cái thanh v.v... thuộc về dòng 
tương tục của một con người, ở bên trong họ, chứ 
không nói đến các sắc, các thanh v.v... ở ngoài họ. 
Đừng quên là chúng ta đang nói đến những thành 
phần cấu tạo của một con người. 


Trong suốt một quãng thời gian, 24 thành phần 
ấy - giản dị hơn là thân và tâm ở bình diện thô - còn 
ở trong một trạng thái lành lặn đủ để có thể cộng 
đồng sinh hoạt, nghĩa là khi những thành phần vật 
chất (thân xác) còn có thể làm chỗ y cứ, tức là chỗ 


TNăm uẩn (tiếng Phạn là skandha) là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 

?Tứ đại là địa, thủy, hỏa, phong hay là chất cứng, chất lỏng, chất 
nhiệt và sự di động. 

#Diệu trí là Đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu phân biệt 
trí, thành sở tác trí và pháp giới thể tánh trí. Tuy tên gọi là như 
thế nhưng ở đây, các trí này chỉ sự nhận thức ở bình diện thô sẽ 
ngừng hoạt động, cái này sau cái kia, khi người ta lìa đời. 


47 


(tt trợ người [âtmm cluttratg 





dựa cho tâm. Với thời gian, những thành phần vật 
chất ấy sẽ có lúc cũ kỹ, hư hoại. Theo thuật ngữ Phật 
giáo thì cái thân xác thô đang phải trải qua một sự 
tan rã, một sự phân hóa. Xin đừng hiểu lầm! Ở giai 
đoạn này cái thân xác thô không hề biến mất. Tuy 
vẫn còn sống, nhưng nó đang suy thoái, đang yếu 
mòn đến nỗi mất đi khả năng làm chỗ y cứ cho tâm 
thức. Kết quả là tâm thức, ở bình diện thô của nó, 
cũng không hoạt động được nữa. Sự đứt quãng trên 
bình diện thô của thân và tâm khiến bình diện vi tế 
của chúng được hiển lộ, nhưng rồi cũng suy tàn một 
cách nhanh chóng. 

Và khi hai bình diện thô và tế đều vô hiệu thì cá 
nhân này chỉ còn có thể hoạt động ở bình diện cực 
vi tế. Chỉ lúc ấy và như thế, họ mới kinh nghiệm sự 
chết. Nói tóm lại, theo Phật giáo, cái chết của một cá 
nhân trùng hợp với sự xuất hiện trong họ bình diện 
cực vi tế của tâm thức, tức là “ánh tịnh quang của 
sự chết”. 


Nếu có ai thích tìm hiểu về tiến trình của sự chết, 
với những chu kỳ tuần tự tan rã để kết thúc bằng 
sự hiển lộ của một tâm thức cực vi tế trong một cá 
nhân, tôi khuyên quý vị hãy tìm đến những trước tác 
có liên quan đến đề mục này. Hiện nay đã có bằng 
tiếng Anh, tiếng Pháp và tôi nghĩ là còn có trong 
nhiều ngôn ngữ khác, bởi vì chúng ta không thể đi 
sâu hơn [vào chủ đề này] tại pháp hội hôm nay. Đó 
không phải là đề tài chính của chúng ta. Hơn nữa, 
đề tài này rất chuyên môn và có thể rất tẻ nhạt, khó 


48 


(đt g đfiêtu cần biết oêtltời đÍ tếm [âtt eftttttg 





hiểu đối với một số người. Hiện nay, việc tìm những 
cuốn sách nói về tiến trình của sự chết không khó 
khăn gì, quý vị có thể tự tìm đọc lấy. Nhưng xin cho 
tôi nói lên một nhận xét. Có nhiều cách để đọc một 
cuốn sách. Ta có thể đọc lướt qua một tác phẩm và 
hoàn toàn đứng ngoài nội dung tác phẩm ấy. Trong 
trường hợp này, ngoài sự thâu thập một vài hiểu biết 
trên lãnh vực thuần túy kiến thức, đọc như thế chả 
có ích lợi gì nhiều. 

Vì đề tài được thảo luận, ít ra là theo nhãn quan 
Phật giáo - ta có thể có những quan điểm khác nhau 
trên đề tài này - nên dù ta đọc sách chỉ để tự tìm 
hiểu, tốt hơn hết là nên tự đặt mình vào vai trò chính 
và cảm thấy trực tiếp liên quan đến những dòng chữ 
đang đọc. Thí dụ, trong tiến trình của sự chết có gia1 
đoạn nói đến sắc uẩn. Đó là một danh từ chuyên 
môn chỉ cho thân xác, thân xác của ta. Thay vì đọc 
“sắc uẩn” và dừng lại ở cái thuật ngữ khái quát ấy, 
thì nếu ta tự bảo rằng đây không phải là một khái 
niệm, hay là một cái gì thuần túy trừu tượng mà 
chính là sắc uẩn của tôi, là thân xác của tôi, và đây 
là một trong những thành phần cấu tạo ra tôi, và 
hiện thời mục đích của tôi là tìm hiểu xem cái gì sẽ 
xảy ra cho nó... Đọc như thế có lợi hơn nhiều, tốt hơn 
nhiều. Nếu chúng ta tham dự như thế thì những 
hiện tượng trừu tượng kia sẽ trở nên cụ thể hơn vì có 
dính líu đến chúng ta. 


Một thí dụ khác. Trong chu kỳ tan rã thứ nhất, 
theo lý thuyết thì giữa những thành phần có liên 


49 


(tt trợ người [ârmm cÍuttratg 





quan tới sắc uẩn thì “đại viên cảnh tr cũng đồng 
thời suy tàn. Trong trường hợp của chúng ta, cụm từ 
đó có nghĩa là những gì nhãn căn của ta có thể nhận 
thấy được. Thay vì đứng như một người ngoại cuộc 
và đọc những dòng chữ nằm cạnh nhau mà không 
tìm hiểu ý nghĩa của chúng, tốt hơn là chúng ta nên 
ý thức được câu ấy nói về nhãn thức của chúng ta, 
về khả năng nhận biết những đồ vật có một hình 
dạng (sắc tướng), và khả năng ấy đang bị tiêu mòn 
đi trong gia1 đoạn này của tiến trình sự chết. 


Đồng thời, ta nói đến sự tan rã của địa đại. Hãy 
cố hiểu rằng câu này không nhằm chỉ đến các yếu tố 
vật chất có tính cách cứng rắn nói chung, mà chỉ đến 
tất cả những gì do địa đại cấu thành trong ta. 


Cũng thế, khi nói về khả năng nhận biết qua 
nhãn căn hay là về các sắc tướng thì không phải tất 
cả các sắc tướng [nói chung] đều tan rã trong giai 
đoạn thứ nhất, mà là sắc tướng của chính đương sự, 
tức là của ta, là cái gì ở bên trong dòng tương tục của 
thể chất ta. 


Nếu chúng ta đọc những điều chỉ dẫn này mà 
cảm thấy được sự liên quan của chúng đến chính 
mình, và hiểu được rằng chính mình là người đang 
được nói đến, rằng những câu viết trong sách là 
những sự việc mà một ngày nào đó mình phải trải 
qua, thì những hiểu biết mà chúng ta thâu thập được 
sẽ không chỉ là trên lãnh vực tri thức khô khan nữa. 

Vì chúng ta sẽ nói nhiều đến năm uẩn, nên tuy 
không đi vào chỉ tiết, tôi cũng sẽ đề cập đến đôi nét, 


50 


(Xu g đfiêtu cần biết oêtltời đÍtếm [âtt efttttt 





tuy phần đông quý vị hắn đã từng nghe qua nhiều 
lần [về thuật ngữ này]. 


Khi dùng từ ngữ thông thường, Phật giáo nói 
rằng mỗi cá nhân là kết cấu của một thân và một 
tâm, nhưng khi cần dùng thuật ngữ chính xác hơn 
thì Phật giáo lại nói rằng mỗi cá nhân được định 
nghĩa như một cái gì được nhận biết, hay được gọi 
tên, trên căn bản năm uẩn đã kết cấu thành cá nhân 
ấy. 

Đầu tiên trong năm uẩn là sắc uẩn. Quý vị đừng 
khựng lại bởi ngôn từ. Nói về một hữu tình thì sắc 
uẩn nghĩa là “thân”, thân thể của chúng ta. Vậy tại 
sao lại dùng từ ngữ tối nghĩa như thế? Dùng chữ 
“sắc” là vì cái mà chúng ta nhận thức được của một 
hiện tượng, là cái sắc tướng mà hiện tượng này hiển 
bày. Còn chữ “uẩn, lợi ích của nó ở chỗ nó nhấn 
mạnh rằng khi nói đến “thân” thì ta không nói đến 
một cá thể nguyên khối mà phải là một sự hòa hợp 
do nhiều thành phần kết hợp tạo thành. Chữ “uẩn” 
cho chúng ta thấy ngay khía cạnh phức hợp, khía 
cạnh số nhiều của một hiện tượng, dẫu cho đó là sắc 
uẩn hay bốn uấn còn lại, tức là các uẩấn chủ yếu liên 
quan đến tâm: thọ, tưởng và thức uẩn thuộc về tâm 
thần, nhưng hành uẩn thì khác. Nó bao hàm hai loại 
hiện tượng, một loại thuộc về tâm thần và loại kia 
thì không: thí dụ: đời sống của cá nhân ấy, bản chất 
vô thường của họ v.v... 


Thứ hai là ¿họ uẩn, tức là cảm thọ của chúng ta 
vốn chia làm ba loại: lạc, khổvà vô ký, hay dễ chịu, 


51 


()Mtt trợ người [ârmmt cluttratg 





khó chịu và không dễ cũng không khó chịu, trung 
dung. 


Thứ ba là tưởng uẩn. Tác dụng của uẩn này trong 
tâm ta là giúp ta nhận định các sự vật, và phân biệt 
chúng với vật khác. Khi chúng ta nhìn một vật gì 
(nhãn căn tiếp xúc với nhãn trần) thì cái làm cho 
ta phân biệt được vật màu trắng với vật màu xanh 
chính là cái tâm sở này. Tưởng uẩn nhận ra vật này 
trắng khác với vật kia xanh hay đen v.v... 


Thứ tư là hành uẩn. Dù uẩn này có hai loại, 
nhưng khía cạnh chính yếu của nó là nghiệp - tức là 
tư tâm sở. Đây cũng là một tâm sở của chúng ta, và 
là một tâm sở vô cùng quan trọng. Nó có công năng 
giúp cho nhận thức của chúng ta chuyển động, và 
giúp cho những thành phần khác của tâm xoay qua 
hay hướng đến một đối tượng nhận thức nào đó. 


Cuối cùng, thức uẩn bao gồm tất cả thức có thể 
trình hiện trong ta, tức là nhãn, nhị, tỷ, thiệt, thân 
và ý thức. 

Nhưng giản dị nhất là thay vì dùng chữ uẩn, 
chúng ta vẫn có thể dùng các chữ thân và tâm để nói 
về thành phần cấu tạo của một cá nhân. 


Nói đến tiến trình của sự chết, một khi đã liệt 
kê các thành phần cấu tạo thành một cá nhân, họp 
lại thành ð nhóm mà tôi vừa đề cập, chúng ta sẽ nói 
đến một nhóm khác, và liên kết mỗi nhóm với một 
loại uẩấn. Các nhóm này cũng tan rã đồng thời với 
uẩn kia. 


52 


(Xu g đfiêtu cần biết oêtltời đếm [âtt eftttttg 





Bốn nhóm đầu được cấu tạo bởi 5 thành phần, 
trong khi thức uẩn thì sự cấu kết có phần hơi khác 
biệt. Quan sát như thế rồi, có khi chúng ta nói rằng 
nếu 20 hay 24 thành phần còn hội tụ với nhau thì 
sự sống còn tổn tại. Con số có thể sai khác tùy theo 
góc độ quan sát, nhưng trong cả hai trường hợp, nền 
tảng của sự phân tích là năm uẩn, cộng thêm với vài 
thành phần khác để tạo thành những hợp thể [của 
sự sống]. 


Hãy ghi nhận rằng, miễn là các thành phần còn 
tập hợp với nhau để thành một tổng thể thì sự sống 
được duy trì. Khi các thành phần trở nên kiệt quệ 
đến mức phải phân tán thì sự chết xuất hiện. 


Tiến trình hiện tượng sinh 


Để hiểu rõ các giai đoạn lần lượt tiến triển như 
thế nào và tại sao sự phân tán nói trên cuối cùng lại 
xảy ra theo một trình tự và phương thức nhất định, 
tốt hơn hết là chúng ta nên quay trở lại giai đoạn 
khởi thủy và quan sát tiến trình của sự xuất hiện ra 
đời: Vào lúc nào các thành phần được cấu tạo để rồi 
đi đến sự phối hợp với nhau? 


Trên thực tế, cái tiến trình tối hậu mà chúng ta 
gọi là sự chết chỉ đơn giản là tiến trình ngược lại của 
sự hình thành nguyên thủy mà thôi. Nói cách khác, 
nếu chúng ta muốn hiểu biết rõ ràng và đích xác về 
tiến trình của sự chết, phương pháp hay nhất là hãy 
quan sát kỹ lưỡng tiến trình của sự sinh ra đời và 


53 


()Mtt trợ người [ârmmt cÑuttratg 





cố gắng tìm ra manh mối của năm uẩn, bốn đại v.v... 
Chúng đã xuất hiện từ bao giờ và bằng cách nào? Vì 
chính trình tự xuất hiện của chúng lúc ra đời sẽ quy 
định trình tự tan biến của chúng lúc lìa đời. Chúng 
xuất hiện theo thứ tự nào thì sẽ tan rã theo trình tự 
ngược lại với thứ tự ấy. 


Nói cho cùng, điều ấy không hợp lý hay sao? Dầu 
sao đi nữa, theo nhãn quan Phật giáo - vì không 
phải ai cũng tán đồng với cách nhìn ấy - làm sao có 
thể tưởng tượng có sự chết nếu trước đó không có sự 
ra đời? Một người, nếu có lúc phải đối diện với cái 
chết, thì trước đó lâu hay mau, cũng phải đã có lúc 
chào đời. Thậm chí chúng ta có thể nói, trong sự sinh 
ra đã bao hàm sự chết. 


Không cần phải nói, chúng ta sẽ không đi sâu 
vào tiến trình của sự sinh ra, vì đó không phải là 
đề tài của chúng ta, và vì đây cũng là một chủ đề 
rất rộng lớn, đáng được nghiên cứu riêng rẽ và cần 
nhiều ngày giờ mới nói hết được. Tôi chỉ muốn lôi kéo 
sự chú ý của quý vị trên điểm này, vì nếu có ai trong 
quý vị muốn tiến xa hơn nữa thì những người này 
cần phải hiểu rằng, để tháo dỡ cơ cấu của sự chết, 
tốt nhất là quay về phía sau và quan sát kỹ lưỡng 
những giai đoạn đánh dấu sự sinh ra đời. Vả lại, 
chúng ta có thể ngạc nhiên, nếu không nói là kinh 
dị, khi chú ý đến các điểm tương đồng giữa những 
nhận xét của Phật giáo từ bao nhiêu thế kỷ trước và 
những chứng minh của khoa học hiện đại. 


Để rút tỉa những nguyên lý đại cương có thể giúp 


54 


(Xu g đfiêtu cần biết oêtltời đếm [âtt efttttt 





chúng ta thiết lập tiến trình ngược của sự chết sau 
này, thì tóm lại, sinh ra đời có nghĩa là gì? Là điểm 
khởi đầu của sự sống. Quý vị sẽ bắt bẻ lại rằng, đó 
không phải là một khám phá mới lạ! Nhưng đừng 
quên là Phật giáo chấp nhận thuyết tái sinh. Vì thế, 
chúng ta cần phải diễn đạt định nghĩa của mình tỉnh 
vi hơn một chút. Vậy thì sinh ra tức là bắt đầu sống. 
Nhưng thời điểm chính xác của nó là lúc nào? Để 
quyết định thời điểm này, chúng ta cần phải quay 
ngược lại phía sau thêm một chút nữa. 


Thật thế, khi nói “sinh ra” tức là một người được 
sinh ra, và trong quan điểm tái sinh luân hồi, thì 
người này không đột ngột ra đời lần thứ nhất mà 
đây chỉ là một sự tiếp diễn, nghĩa là chúng ta phải 
quay về thời điểm trước khi họ chào đời, khi họ còn 
ở trong trạng thái trung ấm, tức là khoảng thời gian 
giữa một sự chết và một sự tái sinh. 


Phật giáo vốn tin vào thuyết luân hồi nên công 
nhận rằng người này hiện hữu và đã trải qua khá 
nhiều giai đoạn, từ cái chết trong đời trước và thời 
kỳ trung hữu. Thời kỳ trung hữu này chấm dứt lúc 
thần thức vi tế của người này (thần thức y cứ vào khí 
vi tế) nhập vào hợp tử, tức là các tế bào hòa hợp của 
cha mẹ, để đưa tới hiện tượng xuất sinh. 

Tôi xin nói vài lời về chữ khí (Phạn: vayu, Tây 
Tạng: rÏung). Có người còn dịch là “năng lượng”, là 
“phong” hay “giớ. 

Vayu là một hiện tượng thuộc về sắc pháp, tức 


là một trạng thái vật chất, nhưng là một trạng thái 


55 


(tt trợ người [ârmmt cÑuttratg 





vật chất vi tế, thậm chí cực vi tế, chỉ được nhận biết 
bằng ý căn chứ không thể bằng nhãn căn. Khí vi tế 
và khí cực vi tế có công năng làm “vật để cưõï" - chỗ 
y cứ, nương dựa - cho thần thức, và chính thần thức 
này cũng vi tếvà cực vi tế. Nói khác đi, khí này là cái 
“thân” của thần thức, và dĩ nhiên là một thân vì tế. 
Chính trong trạng thái này mà cá nhân nói trên sẽ 
đoạt lấy một chỗ dựa thô hơn nhiều, do cha mẹ cung 
cấp, tức là tỉnh cha và huyết mẹ giao hợp. 


Trỏ lại vấn đề, khi một cá nhân, dưới dạng thần 
thức và khí vi tế, nhập vào tế bào của cha mẹ tức là 
một chỗ y cứ thô, thì có sự hòa nhập và đoạt lấy giữa 
đôi bên: hiện tượng này gọi là sự sinh ra. 


Có nhiều điều kiện cần thiết cho một sự xuất 
sinh. Phần đông, cần có sự có mặt của một người cha 
và một người mẹ, hai bên phải giao hợp với nhau, để 
các tế bào của họ gặp nhau, tiếp xúc và hòa nhập vào 
nhau. Đó là một tiến trình phức tạp cần phải được 
khảo luận nhiều, nhưng bây giờ chúng ta không thể 
đi vào chỉ tiết. Hiển nhiên, các tế bào của cha mẹ 
cần phải lành lặn, nguyên vẹn để dung hợp và nếu 
chúng ta đang nói về sự ra đời của mình, thì các tế 
bào này cũng phải có khả năng tiếp nhận tâm tương 
tục của chúng ta khi tâm này tiến nhập vào chúng. 


Tôi vừa mới dùng chữ “tâm tương tục” mà tôi 
thích hơn chữ “thần thức”. Quý vị đã ghi nhận rằng, 
đối với Phật giáo thì sự sinh ra trùng hợp với sự thụ 


!Ta phải hình dung các khí như một con ngựa và thần thức như 
người cưỡi ngựa. 


56G 


(ưu g đfiêtu cần biết oêtltời đÍ tếm [âtmt efttttt 





thai, tức là thời điểm chính xác lúc tâm thức vi tế của 
một hữu tình tiến nhập vào các tế bào dung hợp của 
cha mẹ và đoạt lấy chúng. Mà tâm thức này không 
phải là một cái gì bất động. Thí dụ, không phải tâm 
thức hiện tại chúng ta đang có mà có thể tiến nhập 
vào tế bào của cha mẹ lúc chúng ta sinh ra. Mà cũng 
không phải là một tâm thức hoàn toàn khác biệt. 
Đó chính là tâm tương tục, tức chính là tâm thức 
của chúng ta nhưng nhìn trong sự diễn biến của thời 
gian và biến đổi từ sá£-na này đến sá£-na khác. 


Thân của chúng ta, tức là cái hình hài vật chất 
mà cha mẹ chúng ta đã cung ứng, được thành lập bởi 
bốn yếu tố (Phạn: cafvãri mahã-bhữfãni, Tạng: hbyun- 
ba chen-po bshi), hay bốn đại, tức là đất, nước, lửa, 
gió (địa, thủy, hỏa, phong), đôi khi cũng được xem là 
năm đại, tức là thêm hư không (không đạn) nữa. 

Phật giáo miêu tả sự xuất hiện sơ khởi hình hài 
vật chất của chúng ta như sau: các nhân mà cha 
mẹ đã đem lại là nỗn bào của mẹ và tĩnh trùng của 
cha. Hai thứ ấy dĩ nhiên cũng được thành lập bởi 
nhiều nhân tố khác biệt và vận tải các tiềm năng của 
những nhân tố khác nữa. Ngay lúc tỉnh trùng tiến 
nhập vào nỗn bào để hợp nhất thành một, chúng ta 
có thể cho rằng chỗ dựa vật chất, tức là thân xác, đã 
được cấu tạo không? Theo Phật giáo thì không. Dù 
sao chăng nữa, không nhất thiết là như thế. Điều đó 
còn tùy thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của một 
nhân tế khác. Nhưng quả nhiên, hai chất trên của 
cha và mẹ đã mang tất cả các tiểm năng cần thiết 


57 


(tt trợ người [ârmmt cluttratg 





cho một thân xác có thể xuất hiện và phát triển sau 
đó. Điều còn thiếu là cái mà thần thức của chúng ta 
mang lại, tức là tâm tương tục của ta. Tâm này cũng 
mang tiềm năng hay chủng tử có cùng chung tính 
chất với các tiềm năng vật chất. Cần phải có sự liên 
hợp giữa hai nhóm tiềm năng. Bởi vậy, ngay khi tâm 
tương tục của chúng ta tiến nhập vào các tế bào hợp 
nhất của cha mẹ, các tiềm năng bèn liên kết và phối 
hợp với nhau và đem lại kết quả: sự xuất hiện đồng 
thời cái sở y vật chất của chúng ta. 


Phật giáo cho rằng sự sinh ra có hiệu lực ngay 
lúc thụ thai, nghĩa là thai bào đã lập tức trở thành 
một hữu tình toàn vẹn, dẫu nó còn phải phát triển 
nảy nở sau đó. Những luận thuyết Phật giáo về phôi 
học diễn tả một cách tỉ mỉ những biến chuyển trong 
ba mươi tám tuần, chỉ rõ lúc nào những bộ phận và 
tay chân xuất hiện, hay các quan năng bắt đầu hoạt 
động. Thí dụ như đầu tiên hết thai bào không có khả 
năng nhìn thấy, nhưng đã có các tiềm năng tương 
ưng cần thiết. Sau ba mươi tám tuần, theo lý thuyết 
thì thai nhi sẽ rời tử cung của mẹ, đánh dấu sự sinh 
ra đời theo nghĩa thông thường. 


Sự việc được miêu tả một cách giản lược trên đây 
đã cho chúng ta thấy cái gì là nền móng sự phát 
triển của một thân thể thô. Đó là một hiện tượng 
mà chúng ta cũng có thể gọi là thân vì nó thuộc về 
sắc pháp, hay thuộc về phạm vi vật chất, nhưng lại 
cực kỳ vi tế hơn. Tôi muốn nói đến khí, hay cái năng 
lượng mà chúng ta vừa đề cập trên. 


58 


(X(tữn g điêu cần biết oêtltời đếm [âtmt eÑtttrtg 





Tuần tự với sự phát triển của thai bào, mỗi thời 
kỳ được đánh dấu bằng sự hoạt động của một loại 
khí mới, các khí này tương đối vi tế, nhưng lại giúp 
cho hình sắc thô bên ngoài phát triển: sự thành lập 
của bộ phận nào đó, sự xuất hiện của một cảm quan 
nào đó v.v... 

Người ta có thể liệt kê năm loại khí căn bản 
(Tạng: rứsa ba1 rlungø) và năm loại khí phụ (Tạng: 
yan lag gi rlung). Tất cả những điều này được giảng 
giải rất nhiều trong kinh sách Phật giáo, đặc biệt là 
kinh điển Mật giáo hay trong hai cuốn kinh mà đức 
Phật thuyết cho đệ tử của Ngài là tôn giả A-nan- 
đà, tựa là “Phật thuyết Bào thai kinh"' và “Xử thai 
kinh”? 

Trên thực tế, qua bao thế kỷ, có rất nhiều vị đại 
sư Phật giáo đã viết về vấn đề xuất sinh, mà bắt đầu 
là các đại học giả Ấn Độ. 


Các khí luân lưu trong thân thể của hữu tình có 
công năng gì? Xin nhắc lại, đây là những dạng vi tế 
làm chỗ y cứ cho những dạng thô của thân. Ngoài 
ra, chúng còn làm chỗ y cứ cho sự sống của hữu tình 
nói trên. Chính những khí này cho phép các bộ phận 


1Phật thuyết Bào thai kinh, 1 quyển, đã được ngài Trúc Pháp Hộ 
dịch sang Hán văn vào đời Tây Tấn, được xếp vào Đại Chánh 
tạng thuộc quyển 11, kinh số 317. (ND) 

?Trong Hán tạng thì kinh này được xếp thành hội thứ 13 trong 
kinh Đại Bảo Tích, với nhan đề “Phật vị A-nan thuyết Xử thai 
hội”, ngài Bồ-đề-lưu-chí dịch sang Hán văn vào đời Đường, thuộc 
quyển 11, kinh số 310 trong Đại Chánh tạng. (ND) 


59 


()Mtt trợ người [ârmmt cluttratg 





làm tròn chức năng của chúng. Thí dụ, muốn đi đại 
tiện phải có sự can thiệp của một loại khí để tống 
phân xuống phần dưới thân thể. Sự hô hấp hay sự 
tiêu hóa cũng cần đến hoạt động của một số khí khác 
v.v... Khi các khí trong thân xác thô của chúng ta 
không còn lành lặn mà bị hư hỏng, hay bệnh hoạn 
chẳng hạn, thì ta sẽ bị đủ loại vấn đề bất ổn như táo 
bón, tắt tiếng hay không tiêu hóa được v.v... 


Người ta cho rằng trong nửa thời gian đầu của 
thời kỳ thai nghén năm khí căn bản bắt đầu hoạt 
động, với tỷ lệ là mỗi tháng có một khí xuất hiện. 
Chúng sẽ được tiếp tục bằng năm loại khí phụ, cũng 
tuần tự xuất hiện trong mỗi tháng còn lại. Các khí 
phụ có công năng giúp khởi sinh các cảm quan nhận 
thức: khí này làm chỗ y cứ cho nhãn thức, khí kia 
cho nhĩ thức và cứ thế cho tỷ, thiệt và thân thức. 

Đau 10 tháng (theo âm lịch) trong bào thai, hài 


nhi đã hoàn toàn thành hình và có thể được sinh ra, 
nghĩa là ra khỏi bụng mẹ. 


Tiến trình của hiện tượng chết 


Nói cho cùng, tiến trình của hiện tượng sinh ra 
gồm có những gì? Chúng ta bắt đầu bằng những 
thành phần vi tế để đi đến các thành phần thô hơn, 
qua một sự phát triển dần dà theo nhịp điệu của sự 
xuất hiện tuần tự những thành phần mới. Đó là một 
giai đoạn phát triển, bành trướng. 


Tiến trình chết chỉ là sự đi ngược lại: nó phù hợp 


60 


(ưu đfiêtu cân biết oêtltời đÍ tếm [âtt efttttt 





với sự kiệt quệ dần dần của tất cả những gì đã được 
hiện hình lúc sinh ra, thành phần này sau thành 
phần khác, cho tới khi chúng hư hoại đến nỗi không 
còn có thể đảm nhiệm các chức năng mà chúng đã 
đảm nhiệm trong suốt cuộc sống. 


Trước hết, các thành phần thô sẽ bắt đầu phân 
tán (xin hiểu là: suy nhược đi), rồi sau đó đến lượt 
các thành phần vi tế. Khi các thành phần này suy 
tàn cho đến mức không thể nào hiện khởi được nữa 
thì lúc ấy, nơi một hữu tình bình thường, dạng vi tế 
nhất hay là cực vi tế của tâm thức mới có thể hiển lộ. 
Đó là ánh tịnh quang của sự chết. 


Vì không đủ thì giờ, chúng ta buộc phải tóm gọn 
lại. Về tiến trình của sự xuất sinh, chúng ta chỉ có 
thể nói lướt qua như vừa rồi, và chúng ta sẽ đặc 
biệt quan tâm đến tiến trình của sự chết. Nhưng 
tôi muốn chia sẻ với quý vị sự ngạc nhiên của tôi từ 
khi đến Âu châu. Rõ ràng là, cái gì không thể xảy ra 
xưa kia bây giờ lại phát sinh dễ dàng, và hiện nay, 
các khoa chẩn đoán và hình ảnh bằng siêu âm của 
tử cung đã trở nên phổ biến. Thế mà khi ta so sánh 
chúng với những gì đức Phật đã thuyết giảng thì sự 
phù hợp đập vào mắt chúng ta. Quý vị sẽ nói “Có gì 
lạ đâu?”, nhưng đừng quên là đức Phật đã xuất hiện 
khoảng năm hay sáu thế kỷ trước Công nguyên. 
Ngài làm gì có những dụng cụ máy móc tối tân hiện 
đại, ngược lại nữa là khác. Tôi thấy khi những điều 
Ngài đã dạy lại trùng hợp với những tấm ảnh rất 
chính xác ngày nay, thì thật là đáng kinh ngạc! Hơn 


61 


()Mtt trợ người [ârmm cÏuttratg 





nữa, đức Phật không chỉ miêu tả một cách giản lược 
như “đến ngày thứ mấy thì nơi thân thai bào sẽ có 
một chỗ nhô ra, hay hình dạng sẽ như thế này, hay 
thế kia...” Ngài thuyết giải thêm “bởi vì lúc ấy có khí 
này bắt đầu hoạt động nên hiệu quả nọ sẽ phát sinh, 
do đó bộ phận này sẽ xuất hiện hay cảm quan nọ sẽ 
khởi động...” 


Dầu sao đi nữa, riêng tôi, tôi cũng thấy thật lạ 
lùng. Tôi sinh ra ở Tây Tạng và đi học ở đấy, nhưng 
trong nước tôi, các bài học còn không được minh họa 
bằng tranh vẽ chứ đừng nói bằng hình ảnh. Tôi nhớ 
lại khi còn nhỏ, như các bạn đồng học, tôi phải học 
thuộc các chuyên thư ấy và vừa đọc tôi vừa phải cố 
gắng hình dung trong đầu những gì được miêu tả. 
Và cho dầu đó là những hiện tượng vật chất tương 
đối thô thiển, chúng cũng không hiện ra trước mắt 
ngay được. Khi đến nước Pháp, tôi được thấy những 
hình ảnh siêu âm của tử cung trong các tạp chí, và 
càng ngạc nhiên hơn khi nhận thấy sự tương đồng 
giữa những tài liệu lạ lùng kia và những gì tôi đã 
tưởng tượng được từ những bài viết thuần túy giải 
tích. 

Nói tóm lại, theo Phật giáo thì thời điểm sinh 
ra của một con người như chúng ta rơi đúng vào lúc 
người mẹ thụ thai, vì đó là lúc mà họ xuất hiện như 
một con người và cũng từ lúc đó họ mới bắt đầu phát 
triển. Dẫu cho kích thước của thai bào cực kỳ bé nhỏ, 
nhưng nó đã là một hữu tình rõ rệt rồi. Dần dần, khi 
các thành phần khác nhau bắt đầu xuất hiện, hữu 


62 


(X(œŒutg đfiêu cân biết oêtltời đÍ tếm [âtt eftttttg 





tình này phát triển và được xem là hoàn tất trọn vẹn 
khi 20, 24 hay 25 thành phần (con số thay đổi tùy 
theo góc độ nhìn) đã được sắp xếp một cách hài hòa. 

Vậy thì, với những gì đã nói ở trên, sự chết xảy 
ra như thế nào? 

Chúng ta có thể tự hỏi, tại sao lại cho rằng sự 
hiểu biết một cách đầy đủ chi tiết về những chu kỳ 
của tiến trình sự chết là một điều quan trọng, bởi 
vì dầu sao thì mục tiêu của chúng ta trước hết là 
giúp đỡ những người sắp chết kia mà? Tức là để ủy 
lạo họ chứ không phải để quán sát cái gì xảy đến và 
làm giàu cho kiến thức của mình. Nhưng việc tuần 
tự “mổ xể” từng chu kỳ có ích lợi ở chỗ là mỗi chu kỳ 
đều được đánh dấu bằng những triệu chứng, hoặc ở 
ngoài thân hoặc ở bên trong. 


Nếu chúng ta đến với tư cách người phù trợ lâm 
chung (để ủy lạo người sắp chết trong những giây 
phút cuốt), thì hiển nhiên chúng ta không thể thấy 
được những ífriệu chứng bên trong người ấy, vì chỉ có 
người đang trải qua kinh nghiệm chết mới cảm nhận 
được mà thôi. Chúng ta không thể thấy được từ bên 
ngoài. Ngược lại, những triệu chứng bên ngoài, mà 
mỗi triệu chứng đặc trưng của một giai đoạn trong 
tiến trình đều có thể thấy được (ít nhất là một cách 
tổng quát) từ bên ngoài. 

Nhưng nhận biết chúng để làm gì? Nếu chúng ta 
muốn giúp đỡ người lâm chung một cách hữu hiệu, 
chúng ta cần phải thích ứng những dấu hiệu này 
với những gì đương sự đang kinh nghiệm hay còn có 


63 


(tt trợ người [ârmmt cÑuttratg 





thể làm được. Thí dụ: người ấy còn có thể thấy được 
không, hay còn nghe được không? Trên thực tế, khi 
chúng ta ghi nhận triệu chứng nào đó biểu thị thính 
giác của người lâm chung không còn hoạt động nữa 
thì có nói vào tai người ấy muôn vàn lời khuyên cũng 
chẳng ích lợi gì. Người ấy không còn nghe thấy nữa. 
Chúng ta không còn có thể giúp họ bằng lời nói nữa. 
Hơn nữa, như thế cũng có nghĩa là nếu chúng ta 
muốn nói điều gì với họ, thì phải nói trước thời điểm 
này. 

Đó là lý do tại sao chúng ta cần nhận biết những 
triệu chứng biểu thị rằng thị giác hay thính giác của 
người sắp chết còn hoạt động hay không. Nếu thị 
giác còn hoạt động thì có lẽ nên đưa cho họ thấy một 
vài món vật để trấn an, an ủi họ, khơi dậy lòng tin 
hay điều gì đó, nhưng một khi họ không còn khả 
năng để thấy nữa thì làm như thế chỉ vô dụng, trong 
khi còn những phương tiện khác có thể dùng được, vì 
trong một khoảng thời gian ngắn họ còn có thể nghe 
được chẳng hạn. Phải tận dụng thời gian ấy để nói 
những lời có thể giúp ích họ, vì không bao lâu nữa lời 
nói cũng sẽ trở thành vô ích v.v... 


Tuy nhiên, để các giai đoạn được nhận diện một 
cách rõ ràng như thế, và để chúng ta có thể dựa vào 
đấy mà hành động thì tiến trình của sự chết phải 
diễn ra một cách chậm chạp. Đó là trường hợp của 
những người chết vì bệnh chẳng hạn, hay trong một 
vài điều kiện, chết vì tuổi già. Ngược lại, trong trường 
hợp một tai nạn đột ngột và tàn khốc - đụng xe, rớt 


64 


(ưu g đfiêtu cân biết oêtltời đÍ tếm [âtt efttttt 





máy bay... hay trong một cơn bạo bệnh như đột quy 
thì người ấy chết một cách quá chớp nhoáng (hoạnh 
tử) nên các gial đoạn bị lướt đi mất. Chúng ta không 
thể nhận biết được một triệu chứng nào nữa, mọi 
sự diễn ra quá nhanh. Ngay trong trường hợp một 
cái chết tương đối chậm chạp, nhưng khi người lâm 
chung quá đau đón thì sẽ rất khó mà phân biệt các 
chu kỳ, như thể cơn đau quá kịch liệt đã che giấu, 
ẩn tàng các chu kỳ này. Có một trường hợp khác mà 
các chu kỳ không được rõ ràng, đó là khi người lâm 
chung đã quá già nua: lúc ấy họ đã “tiêu mòn”, các 
cảm quan dẫu sao cũng đã cùn nhụt nhiều rồi. 

Khi một người đã đến thời kỳ cuối cùng của 
đời mình, dẫu vì bệnh hay vì già, người này sẽ thể 
nghiệm nhiều giai đoạn gồm năm chu kỳ tan rã hay 
phân hóa. Quý vị hẳn nhớ rằng, chúng ta, một con 
người, xuất sinh đúng vào lúc tâm tương tục của 
chúng ta tiến nhập vào các tế bào vật chất đến từ 
cha mẹ của kiếp sống mới, nhờ thế mà cái thân sở 
y vật chất ! mới của chúng ta được thành hình. Cái 
mà chúng ta gọi là “đời sống” là quãng thời gian mà 
các thành phần vật chất này còn đủ khả năng để 
chống đỡ cho thần thức của chúng ta, tức là làm chỗ 
cho thần thức y cứ. Với thời gian, các thành phần 
vật chất, vốn là thô nặng, sẽ bị hao mòn và dần dần 
mất đi khả năng đảm nhiệm vai trò chống đỡ cho 
tâm tương tục của chúng ta. Khi chỗ dựa vật chất 
không dùng được nữa và không giúp cho tâm tương 


1Thân sở y, cái “giá” hay chỗ dựa vật chất cho tâm thức y cứ. 


65 


(tt trợ người [ârmm cÏuttrtg 





tục hoạt động hợp cách, thì đến lượt các hoạt động 
tâm thức sẽ từ từ gián đoạn, nhưng là ở bình diện 
thô nhất của chúng. Dần dà, tâm thức sẽ hiển lộ 
những bình diện vi tế hơn, cho tới khi nó lấy lại hình 
dạng cực vi tế mà nó đã xả bỏ lúc phôi thai. 


Theo Phật giáo, sự chết thật sự đúng nghĩa phát 
sinh vào ngay giây phút này, khi tâm cực vi tế hiển 
lộ và sắp xả bỏ một chỗ dựa vật chất không còn tác 
dụng nữa vì đã quá hư hao. 


Xin ghi nhận rằng tâm cực vi tế ở dạng vô ký. 
Tâm thức cực vi tế bao giờ cũng chỉ hiển lộ duy nhất 
vào lúc chết, trừ trường hợp những hành giả tu tập 
các pháp môn Mật tông Tối thượng Du-già thâm sâu 
nhất, hay đã rèn luyện thuần thục thiền quán và đã 
đạt được một trình độ rất cao những công hạnh đặc 
biệt như liễu ngộ tánh Không, tức là sự vắng mặt 
của tự tánh [tự hữu] nơi vạn hữu, kể cả nơi các hữu 
tình. Tuy nhiên, có những trường hợp như lúc bắt 
đầu ngủ, chúng ta cũng trải qua các chu kỳ tương tự 
với tiến trình của sự chết. Nhưng những giai đoạn 
này quá chớp nhoáng nên những người không tu 
luyện đủ thì không thể nhận ra, nói gì đến việc sử 
dụng chúng! 


Sự chết kết thúc khi đương sự tiến vào bardo 
(cõi trung hữu). Tâm thức vi tế của người này - chứ 
không còn là cực vi tế - lại gá vào một chỗ dựa vật 
chất, cũng vi tế chứ không phải thô. Đây chưa phải 
là một sự tái sinh thật thụ, mặc dù người ta thường 
nói người này “sinh” vào cõi trung hữu. 


66 


(ưu đfiêtu cân biết êtltời đÍ tếm [âtt efttttg 





Trạng thái trung ấm kéo dài một thời gian, có 
thể lâu có thể mau, nhưng lâu nhất là 49 ngày. Khi 
trạng thái này chấm dứt và đương sự tiến vào một 
đời sống mới thì họ chết đi trong cõi trung hữu: bình 
diện vi tế sẽ ngừng hoạt động để nhường chỗ cho tâm 
cực vi tế, vì chỉ duy nhất tâm này là có thể thực hiện 
các thời kỳ chuyển tiếp. Tâm vi tế một khi đã tiến 
nhập vào tế bào của cha mẹ, các chu kỳ nói trên sẽ 
lại tuần tự phát sinh, và cứ thế mà tái diễn. 


Nói tóm lại, trong tiến trình luân hồi này, một 
con người còn sống khi các thành phần thô của thân 
và tâm trong họ còn phát triển và duy trì. Mỗi thời 
kỳ chuyển tiếp được đánh dấu bởi những “chu kỳ 
tan rã”, nghĩa là sự suy thoái và gián đoạn của các 
bình diện thô rồi vi tế, để cho bình diện cực vi tế có 
thể hiển lộ và đảm nhiệm thời kỳ chuyển tiếp. Liền 
sau đó bình diện vi tế lại nổi lên và được thay thế 
ngay bằng bình diện thô trong suốt thời gian của 
cuộc sống, chịu sự chi phối của già và bệnh v.v... 


Thật sự là khi ta còn ở trong cái vòng luân hồi 
này thì ta vẫn phải chịu sự trấn áp của khổ đau 
dưới ba dạng: “khổ khổ” (những cảm thọ khó chịu 
đau đón), “hoại khổ” (cảm thọ dễ chịu bình thường 
nhưng ngắn hạn và kết thúc dưới dạng thực sự khổ: 
nuối tiếc, thất vọng, bất mãn...) và “hành khổ (cảm 
thọ vô ký nhưng hàm chứa tất cả tiềm năng của hai 
loại khổ trên). 

Nếu chúng ta không làm gì [để thay đổi] thì 


vòng luân hồi này sẽ cứ y như thế mà tiếp diễn. Nếu 


67 


(tt trợ người [ârmmt cluttratg 





chúng ta muốn giải thoát khổ đau thì đừng mong 
nó sẽ tự động chấm dứt. Chúng ta phải cố gắng tìm 
cách đoạn trừ nó, vì nó sẽ không bao giờ có thể tự 
động chấm dứt. 


Với mục đích mang lại cho hữu tình ở cuối đời 
một sự phù trợ thích nghì và đúng lúc, việc rõ biết 
những giai đoạn tuần tự mà họ đang trải qua là rất 
có ích: những chu kỳ tan rã hay phân tán mà kết 
cuộc là sự chết. 


1. Chu kỳ tan rã thứ nhất: nhóm có liên 
quan với säc uân 


Giai đoạn đầu tiên của tiến trình sự chết được 
đánh dấu bởi sự ngưng hoạt động của năm thành 
phần có liên quan với nhau: sắc uẩn, đại viên cảnh 
trí “căn bản”,! địa đại, thị giác và các sắc tướng thuộc 
về dòng tương tục của đương sự. 


Khi năm phần này cùng lúc mất đi hiệu lực của 
mình thì sự yếu đi của chúng được biểu lộ bằng hai 
loại dấu hiệu, dấu hiệu bên trong và dấu hiệu bên 
ngoài. Nếu chúng ta đến để phù trợ và tiễn đưa 
người sắp chết thì điều mà chúng ta phải nhận biết 
là các dấu hiệu bên ngoài, vì dấu hiệu bên trong thì 
chỉ có người đang trải qua tiến trình chết mới thể 
nghiệm được mà thôi. Nhưng biết được những dấu 
hiệu tuần tự bên trong này cũng không phải là dư 


*Tức là trí bình phầm, ở nơi một người không có sự tu tập hành trì 
thiển quán. 


68 


(ưu g đfiêtu cần biết oêtltời đÍ tếm [âtt eftttttg 





thừa. Tuy biết như thế không giúp ích được người 
khác một cách trực tiếp thật đấy, nhưng đừng quên 
là chúng ta rồi cũng sẽ phải chết. Lúc ấy, dĩ nhiên là 
nếu có chuẩn bị thì khả năng nhận biết các dấu hiệu 
bên trong sẽ cho phép chúng ta ý thức được những 
gì mình đang trải qua và chủ động lợi dụng thay vì 
phải thụ động chịu đựng tình thế. 


¿ ~ 
Sắc uẩn: 


Quý vị hẳn cũng nhớ sắc uẩn có nghĩa là thân 
xác, nói một cách tổng quát. Tên gọi hơi phức tạp này 
có điểm lợi là nó nhấn mạnh đối tượng như một hợp 
thể kết cấu bởi nhiều thành phần. Ngoài các đường 
nét bên ngoài của thân hình, thân còn bao gồm tất 
cả các cơ quan nội tạng, bắp thịt v.v... dưới làn da, và 
cho dầu không thấy được nhưng những thứ này vẫn 
có đó. Hơn nữa, sắc uẩn còn bao gồm một hệ thống 
kinh mạch và các khí (hay các năng lượng, nếu quý 
vị thích từ này hơn) luân lưu bên trong. Đó là những 
yếu tố vi tế hơn các yếu tố thô vốn được gọi là “sinh 
]ý' trong ngôn ngữ thông thường, nhưng [thật ra] 
chúng thuộc về sắc pháp. Ö đây, khi nói về sắc uẩn 
thì danh từ này chỉ hàm ý duy nhất là thân xác, tức 
thân thể chúng ta. 

Quý vị có đồng ý không? Điều này áp dụng cho 
tất cả mọi người, chúng ta là người, tức là những sinh 
vật, có một xác thân và thịt xương tạo nên thân của 
chúng ta. Điều này cũng áp dụng cho thú vật nữa. 


69 


()Mtt trợ người [ârmm cÍutrratg 





Có gì khác biệt giữa thịt của một người và thịt của 
con vật mà ta dùng để ăn? Sự khác biệt đó là hiện 
thời ta vẫn còn sống. Khi chúng ta còn sống thì phần 
xương thịt, tức là phần chính yếu của thân chúng ta 
được tiêm nhiễm, được duy trì nhờ vào nhiều loại khí 
khác nhau. Hơn nữa, trong đó một số có công năng 
duy trì sự sống. Ngược lại, trong xương thịt của một 
xác chết thì không còn luồng khí nào hoạt động nữa. 
Các khí đã tan rã, biến mất. Xương thịt ấy không 
còn thuộc về dòng tương tục của một con người, một 
sinh thể nữa. 


Giản dị hơn nữa, hãy tưởng tượng chúng ta bị 
mổ xẻ, bị lấy ra một bắp thịt hay bị cưa tay hay 
chân, xương và thịt. Cái đang là một phần thân thể 
chúng ta nay bị tách rời ra. Trong trường hợp này, 
các khí vi tế đang luân chuyển trước khi tay hay 
chân bị cưa, nay không vào trong ấy được nữa vì các 
kinh mạch đã bị đứt đoạn. Vì các khí không còn có 
mặt trong bắp thịt hay phần tay, chân đã bị cưa ấy, 
nên những hoạt động tâm thức nội tại của chúng ta 
cũng bị đình chỉ. Từ nay, chân trái [bị cưa đứt] của 
ta chẳng hạn, sẽ thuộc phạm vi của các hiện tượng 
vật chất vô tình. Nó không còn [tính chất] gì của một 
sinh thể hữu tình nữa. Nó không còn là bộ phận của 
một sinh vật nữa. Nó không còn thuộc về dòng tương 
tục của một con người nữa. 

Đó là cách mà chúng ta có thể phân biệt giữa 
một sinh thể và một vô sinh thể, giữa hữu tình và vô 
tình. Ở đây, chúng ta định nghĩa một hiện tượng là 


70 


(ưu g [tiêu cần biết oêtltời đf tếm [âtt efttttg 





sinh thể hay hữu tình khi các khí chống đỡ cho tâm 
thức còn luân lưu trong người họ. Nếu không, hiện 
tượng này phải được xếp vào thành phần vô tình. 


Vì chúng ta đang đề cập đến hiện tượng vật chất 
mà Tây Tạng gọi là rlung (Phạn ngữ: vayu), xin lưu 
ý là chưa có một sự thỏa thuận chung nào để dịch 
chữ này. Khi quý vị đọc chữ “kh hay “phong” (g16) 
trong một tác phẩm [liên quan nào đó], thì hãy nhớ 
đó là chữ rÏung trong tiếng Tây Tạng. Đây là một 
hiện tượng vật chất nên tất nhiên phải là một pháp 
duyên sinh được tạo tác. Đừng nghĩ rằng đó là một 
cái gì đặc biệt riêng rẽ. Đó là một loại hiện tượng 
tầm thường, do năm đại tạo nên, tức là đất, nước, 
lửa, gió và hư không. 


Nhìn tổng quát thì sắc pháp không phải là một 
hiện tượng đơn thuần, hiển hiện một cách hoàn toàn 
thuần chất. Vả lại, chọn dùng chữ “uẩn” có mục đích 
vạch rõ là ta đang nói đến một hợp thể có nhiều 
thành phần, kết quả của năm đại liên kết với giới 
(Phạn: dhãtu Tây Tạng: khams). Có lẽ điều này rất 
hiển nhiên, ai cũng biết, nhưng thỉnh thoảng cũng 
nên nhắc lại để mọi người ý thức được rõ ràng. 


Chúng ta có thể hỏi: tại sao lại làm rắc rối vấn 
đề như thế, dường như chỉ vì muốn rắc rối cho vui 
thôi, vì dùng chữ “sắc” cũng là đủ lắm rồi. Tại sao lại 
dùng chữ dài dòng và tối nghĩa như sắc uẩn làm gì? 


Thật ra, sắc hay sắc uẩn cũng đồng nghĩa, và ta 
có thể dùng chữ nào cũng được. Nhưng chữ sắc uẩn 
dài hơn mà đức Phật thường chọn dùng là để nhấn 


Z1 


()Mtt trợ người [ârmmt cluttratg 





mạnh một sự thật, tuy hiển nhiên nhưng thường bị 
quên lãng. 


Nếu suy nghĩ một chút thì ai cũng có thể đồng ý 
rằng “thân của ta”, “sắc của ta” là một hợp thể, do 
một số thành phần khác nhau phối hợp theo một số 
quy luật đặc biệt để tạo thành. Tuy nhiên, dầu đó là 
sự thật, nhưng những lúc bình thường không phân 
tích tư duy thì không biết chúng ta nhận thức thế 
nào mà khi nhìn hay nghĩ đến một sắc tướng thì 
trong trí ta lại hiện ra, không phải một hợp thể cấu 
tạo bằng nhiều thành phần khác nhau, mà một thực 
thể đơn thuần, có vẻ như do tự nó tạo lập ra, không 
tùy thuộc vào bất cứ gì khác! 


Thật ra, để có một sắc tướng [nào đói], bắt buộc 
phải có một số thành phần khác biệt được sắp xếp 
theo một phương trình chính xác. Chỉ cần một thành 
phần vắng mặt là cái sắc tướng nói trên sẽ không thể 
hiện hữu. Đây là sự thật. 


Vấn đề là chúng ta không hề nhận thấy sự vật 
[theo cách đúng] như thế. Cái sắc tướng hiện ra 
trong trí chúng ta cho ta thấy đó là một thực thể độc 
lập [tự tồn], xuất hiện bằng chính khả năng của nó, 
hoàn toàn tự chủ. Nếu chỉ hiện ra trong trí chúng ta 
dưới dạng ấy cũng chẳng lấy gì làm nguy hại. Vấn đề 
là chúng ta lại tin tưởng vào cái tướng bề ngoài ấy. 
Thế là chúng ta nắm lấy sự việc dưới khía cạnh ấy, 
tức là thấy chúng tự sinh ra và tự tồn tại. Nói cách 
khác, vì các sắc tướng hiển hiện trong tâm ta một 
cách tự nhiên như thể chúng không tùy thuộc vào gì 


72 


(ưu g đfiêtu cần biết oêtltời đÍ tếm [âtt efttttt 





khác ngoài chính mình, ta sẽ chấp lấy chúng y như 
thế và tin rằng đó là sự thật. Sự lầm lạc của ta nằm 
ngay chỗ này, một sự lầm lạc với nhiều hậu quả nặng 
nề vì nhận thức sai lầm ấy chính là cái gọi là chấp 
thật (Tây Tạng: bden par “dzin pa), chấp có tự tánh 
[tự hữu], chấp hiện hữu độc lập (bdag “dzin), và đó 
là căn bản, là gốc rễ của cõi Ta-bà đối với chúng ta. 
Nhận thức sai lầm này đã níu giữ chúng ta lại trong 
vòng luân hồi sinh tử giữa các thế giới hữu vi, trong 
đó chúng ta vẫn còn và sẽ tiếp tục chịu khổ đau. 

Do đó, muốn chấm dứt vòng luân hồi sinh tử thì 
trước hết phải chấm dứt các vọng tưởng theo thói 
quen. Vì để phá bỏ những nhận thức sai lầm của ta 
về chính mình nên đức Phật đã chọn dùng từ ngữ 
như trên. Khi nói với chúng ta về sắc uẩn thay vì chỉ 
nói sắc hay thân mà thôi, Ngài muốn lôi kéo sự chú 
ý của chúng ta: Phải, sắc thân có đó, nhưng sắc này 
không phải là một cái gì được thành lập như quý vị 
vẫn nghĩ và vẫn tin tưởng. Đó là một uẩn, nghĩa là 
cái mà quý vị vẫn thấy dưới dạng một sắc thân chính 
là kết quả của một hợp thể gồm nhiều thành phần 
hội tụ với nhau. 


Như vậy, nguồn gốc của cõi Ta-bà hay các thế 
giới tạo tác mà chúng ta vẫn còn đang thể nghiệm 
chính là nhận thức [sai lầm] của ta mà Phật giáo gọi 
là chấp ngã, hay chấp tuyệt đối. Đối với những ai 
không biết nhiều về Phật giáo, tôi thừa nhận là các 
khái niệm này hơi mơ hồ. Điều này cũng tự nhiên 
thôi. Cái mà chúng ta cần nhớ là, cách nhận thức 
bình thường của chúng ta làm cho ta vô tình luôn 


73 


()Mtt trợ người [ârmm cÍuttratg 





sống trong vọng tưởng, nghĩa là thấy biết các hiện 
tượng một cách sai lầm. Trong khi vật thể ta đang 
nhìn chỉ là một hiện tượng duyên sinh thì hình tướng 
trong trí chúng ta lại hiển hiện như một cái gì tuyệt 
đối, ngoài nhân duyên mà có! 


Các hiện tượng có mặt thật đấy, nhưng sự có mặt 
của chúng cần có sự kết hợp của các nhân duyên, vì 
thế nên mới gọi là kết quả của duyên sinh. Nhưng ta 
không hề nhận biết điều này ngay, ngược lại là khác. 
Vì cái hình tướng trong trí ta hoàn toàn tương phản 
với cách phát sinh [thật sự] của vạn hữu, tất nhiên 
là nhận thức của ta về hình tướng này sẽ hoàn toàn 
có tính cách lừa dối. 

Khi phân tích các hiện tượng, nhất là các hiện 
tượng thuộc sắc tướng, Phật giáo đã tìm cách đi từ 
bình diện thô nhất đến bình diện vi tế nhất. Đi từ 
các hình tướng thô (tức là có thể nhận thấy bằng 
mắt), Phật giáo thấy rằng các hình tướng này được 
kết hợp bởi các thành phần, và các thành phần này 
được kết hợp bởi các nguyên tử. Cứ tiếp tục phân 
tích thì sẽ đến các phần tử [nhỏ hơn] hay vi trần, rồi 
cực vi trần. 


Các triết gia Phật giáo đã tranh luận nhiều về 
các phần tử hay vi trần này. Họ tự hỏi, các vi trần 
nhỏ nhất tìm ra được có phương hướng hay không, 
v.v... Cho dù bất đồng ý kiến trên vài điểm, nhưng 
họ hoàn toàn đồng ý với nhau rằng ngay cả các cực 
vi trần cũng do năm đại tạo thành, nghĩa là vẫn còn 
có thể được phân ly, chia chẻ ra. 


74 


(ưu g đfiêtu cần biết oêtltời đếm [âtmt eftttttg 





Các triết gia Phật giáo đã lý luận như thế nào? 
Bằng cách phân tích, họ đi tìm vi trần nào nhỏ nhất 
có thể hiện hữu. Khi tìm được một cực vi trần, họ 
nhận ra rằng không thể tìm ra [hình thức] nhỏ hơn. 
Họ bèn tìm cách cô lập cực vi trần ấy rồi để nó trước 
mặt. Họ lặp lại thao tác ấy bốn lần nữa, cho đến khi 
cô lập được bốn cực vi trần khác cùng loại. Sau đó, họ 
sắp xếp bốn cực vi trần mới này xung quanh cái đầu 
tiên. Theo lý thuyết, lúc này họ có một cực vi trần ở 
giữa cùng với một ở hướng nam, một ở hướng đông, 
một ở hướng bắc và một ở hướng tây. Rồi họ sẽ đi đến 
kết luận nào? 


Cực vi trần ở phía đông có xúc chạm với cực vi 
trần ở phía tây hay không? Nếu đưa ra giả thuyết 
rằng trong mạn đồ này, cực vi trần phía tây có thể 
xúc chạm với cực vi trần phía đông, và kết quả là 
vừa đặt cái này bên cạnh cái kia, các cực vi trần sẽ 
hợp nhất với nhau, thì sẽ đi đến kết luận không thể 
chấp nhận là không còn nhiều cực vi trần khác biệt 
được đặt cạnh nhau nữa, mà chỉ còn mỗi một vi trần 
duy nhất. 


Vì giả thuyết trên dẫn đến những ngụ ý vô lý 
như có đặt bao nhiêu cực vi trần bên cạnh nhau cuối 
cùng ta vẫn chỉ còn lại có mỗi một vi trần, nên chúng 
ta có thể suy luận ra rằng khi một cực vi trần được 
đặt gần những cực vi trần khác, chúng sẽ ở cạnh 
nhau riêng rẽ chứ không thể hợp làm một với nhau. 
Mỗi cực vi trần hiển bày nhiều phương hướng, vì thế 
chúng vẫn còn chia chẻ được. Cho nên, tuy là cực vi 
nhưng chúng vẫn là một hợp thể. 


t 


()Mtt trợ người [ârmm cÍuttratg 





Đó là quá trình phân tích của các triết gia Phật 
giáo để đi đến kết luận là một cực vi trần phải là một 
hiện tượng duyên sinh vì nó là một phần tử hiển bày 
nhiều phương hướng, hay là phương phần. Để hiện 
hữu, nó phải tùy thuộc vào các thành phần của nó. 
Nhận định như thế rồi, các triết gia nói trên suy ra 
rằng sẽ không bao giờ tìm thấy một cực vi trần nào 
nhỏ đến mức không thể chia chẻ được. 


Dầu sao đi nữa, họ còn nói thêm, nếu có ai nói 
ngược lại những suy nghiệm của họ và xác định rằng 
đã tìm ra một cực vi trần không thể chia chẻ được, 
thì cực vi trần được cho là không chia chẻ được này 
vẫn là một pháp duyên sinh, vì không bao giờ nó 
có thể là một thực thể độc lập và đứng ngoài nhân 
duyên. Vì sao? Vì giả định rằng đó là một cực vi trần 
không phương phần, nó vẫn phải cần một sự nhận 
thức rằng nó là một cực vi trần không phương phần 
và vẫn phải có một tên gọi. Vậy thì một cực vi trần 
không phương phần vẫn tùy thuộc vào một “năng 
chấp” (người nhận thức) và một cái “danh” (tên gọi). 


Kết luận của những chứng minh trên là tất cả 
các sự vật hiện hữu nói chung, và nhất là tất cả các 
sắc tướng đều là có, không thể chối cãi được, nhưng 
lại do nhân duyên mà có. Chúng bắt buộc phải tùy 
thuộc vào các sự vật hiện hữu khác làm nhân hay 
làm duyên cho chúng, tối thiểu là vào một “năng 
chấp” và một cái “danh”. Tóm lại, cái gì có đều luôn 
luôn là duyên sinh. Điều này có thể thấy rõ hơn khi 
đó là một sắc pháp thô như một thân người, v.v... 


76 


(X(uœŒutg điêu cân biết oêtltời đÍ tếm [âtt eftttttg 





Tuy nhiên, trong khi pháp duyên khởi giải thích 
sự thành lập của các hiện tượng như thế thì chính 
pháp này cũng ngụ ý tiến trình ngược lại. Khi đã có 
một sự xuất hiện vào một thời điểm nào đó thì phải 
có một sự biến mất vào một thời điểm khác. Ngay 
khi một số nhân duyên hội tụ vào một thời điểm để 
một sắc tướng thô có thể thành hình thì rất tự nhiên 
là sau đó chính các nhân duyên ấy sẽ phân tán, đưa 
đến sự tan rã, sự diệt mất của sắc tướng thô đã được 
thành lập nói trên. 


Trở lại tiến trình chết đúng nghĩa thì giai đoạn 
thứ nhất gọi là chu kỳ tan rã của sắc uẩn. Nói một 
cách chính xác hơn là “nhóm sắc uẩn”, vì quý vị hắn 
còn nhớ là có năm thành phần cùng lúc mất khả 
năng hoạt động. 


Hãy thận trọng về ý nghĩa của từ ngữ đang 
dùng. Ở đây, sự “tan rã” hay “phân tán của sắc uẩn” 
không có nghĩa là cái uẩn nói trên, tức là sắc thân, 
sẽ hoàn toàn tiêu tan. Không hề có chuyện đó. Vào 
lúc này thì sắc thân vẫn còn đó, vẫn đang sống. Thật 
ra câu trên chỉ có nghĩa là chu kỳ thứ nhất của sự 
chết trùng hợp với sự suy nhược của các khí đã duy 
trì sắc thân và cho phép nó hoạt động cho đến giờ 
này. Một khi các khí ấy suy suyến hay mất đi công 
năng thì ta nói “sắc uẩn tan rấ”. 


Các triệu chứng 


Các triệu chứng tiêu biểu cho chu kỳ tan rã thứ 
nhất là gì? 


77 


(tt trợ người [âtmmt cluttratg 





Chúng ta hãy lưu tâm đến các triệu chứng bên 
ngoài, vì khi đến phù trợ lâm chung thì đó là những 
dấu hiệu mà chúng ta có thể nhận biết được. 


Về mặt sinh lý, sẽ có một sự suy thoái toàn diện, 
nhưng đừng lẫn lộn với sự suy thoái bình thường 
của tuổi già. Một trong các triệu chứng là người lâm 
chung không còn điều khiển được tay hay chân gầy 
guộc của mình. Ta thấy rõ điểm này khi quan sát 
bàn tay họ. Người này không thể cầm nắm một vật 
gì nữa. Họ có thể phác một cử chỉ để lấy một cái gì 
đó, nhưng không nắm lấy được. Ngược lại, nếu họ có 
cái gì trong tay thì họ không thể buông ra được vì các 
ngón tay bị co quắp cứng lại. 


Đại viên cảnh trí: Trí giống như mặt gương 


Cụm từ phải thừa nhận là hơi tối nghĩa này chỉ 
cho nhãn thức. Tại sao lại so sánh nhãn thức với một 
tấm gương? Bất cứ vật gì cũng được phản chiếu khi 
đặt trước một tấm gương. Cũng thế, trong suốt cuộc 
đời ta, dĩ nhiên với điều kiện là mắt và thị giác của 
ta hoàn hảo, thì chúng giữ vai trò tấm gương cho ta, 
vì chúng phản chiếu tất cả những hình tướng khác 
nhau trong tầm mắt để ta có thể nhận biết được. 


Trong chu kỳ tan rã thứ nhất, cái khí sở y cho 
thị giác suy yếu rồi nên mắt bị lòa đi, cái thấy lu mờ 
đi. Tấm gương không còn làm tròn chức vụ của nó. 
Sự phản chiếu sáng rõ qua một tấm gương lành lặn 
trong sáng không còn nữa. Nhãn thức mất đi khả 


78 


(đt g đfiêtu cần biết oêtltời đÍtếm [âtt efttttt 





năng nhận biết qua cái thấy, vì cái khí chống đỡ cho 
nó đã bị suy suyển. 


Qua tiến trình của hiện tượng xuất sinh mà 
chúng ta đã nói lược qua, chúng ta biết sau năm loại 
khí chính căn bản, mỗi tháng có một loại khí phụ 
xuất hiện, và mỗi loại khí này sẽ giúp cho một loại 
quan năng hoạt động, trong đó có một loại khí phụ có 
công năng giúp cho mắt thấy được. Khi khí này mất 
đi hiệu lực thì nhãn thức y cứ vào nó cũng không thể 
tiếp tục [tồn tại] nữa. 

Giữa chúng ta đây, có rất nhiều người làm việc 
trong các cơ quan y tế, và qua nghề nghiệp của mình 
thường tiếp xúc với những người ở đoạn cuối của 
cuộc đời. Tôi tin chắc rằng họ đã nhận thấy những 
loại triệu chứng này rất thường xuyên. Hơn nữa, tất 
cả những ai đã từng ở bên tử sàng của một người 
lâm chung đều có thể ghi nhận rằng bắt đầu từ một 
lúc nào đó, người lâm chung mất đi khả năng thấy. 
Điều này không có nghĩa là họ không thấy gì nữa cả, 
chúng ta chưa nói đến giai đoạn này, nhưng mắt họ 
lòa đi. Khi ta chỉ cho họ một vật gì thì họ không phân 
biệt vật ấy nữa, và nếu họ thử gọi tên vật ấy, họ 
thường gọi sai. Họ lẫn lộn vì dường như đối với họ, 
mọi sự trở nên càng lúc càng lờ mờ, không rõ nữa. 

Như thế có phải chăng là vào lúc này ai cũng 
có khuynh hướng nhắm kín mắt lại? Không. Một số 
người có thể có phản ứng đó, nhưng ngược lại rất 
nhiều người lại mở căng mắt ra nhìn chòng chọc. 
Nhưng ví như ta quơ tay trước mắt họ, họ cũng sẽ 


79 


()Mtt trợ người [ârmm cÍuttratg 





không còn phản ứng vì không phân biệt được gì 
nhiều nữa. Trong họ, đại viên cảnh trí [căn bản] đã 
mất hiệu lực rồi. 


Địa đại 


Đồng thời với sắc uẩn và đại viên cảnh trí, địa 
đại cũng tan rã trong chu kỳ thứ nhất, làm cho nhiều 
tác dụng phát sinh. Thân của người lâm chung trở 
nên mềm rũ, vô lực và tay chân yếu ớt. Họ không cử 


động chân tay được nữa. 


Sự tan rã của địa đại làm cho họ có cảm giác bị 
lún xuống đất, đó là một dấu hiệu ta không thấy 
được từ bên ngoài, nhưng vì lý do ấy mà nhiều người 
lâm chung thường xin được nâng lên trên gối. 


Một lần nữa, xin đừng hiểu lầm. Dầu ta dùng 
chữ “địa đại tan rấ”, nhưng không có nghĩa là địa 
đại hoàn toàn bị hủy diệt hoặc bay biến đi mất. Như 
trước kia, điều xảy ra là cái khí chống đố loại đại 
này đã quá yếu để làm tròn chức vụ của mình. Nói 
tan rã, có nghĩa là cái khí sở y của địa đại trong 
suốt cả một đời nay đã hư hoại rất nhiều. Một vài 
chuyên luận nói là địa đại tan rã trong thủy đại. 
Nhưng đừng tưởng tượng là địa đại sẽ hòa tan trong 
thủy đại. Quý vị cần nhớ rằng “địa đại tan rẩ” chỉ có 
nghĩa là cái khí chống đỡ cho địa đại đã suy suyễn đi 
và đã ngừng hoạt động. 


Thị giác 
Trong suốt cuộc đời, nhờ thị giác mà ta thấy và 


80 


(ưu g đfiêtu cân biết oêtltời đÍ tếm [âtt eftttrtg 





ý thức được các sự vật. Nay trong chu kỳ tan rã thứ 
nhất, người lâm chung không thể mở hay nhắm mắt 
theo ý mình. Họ không còn điều khiển được mí mắt. 


Sắc tướng trong dòng tương tục 


Sắc tướng bên ngoài của người lâm chung cũng 
“tan rấ”, nghĩa là cũng mất đi khả năng tự duy trì 
và hoạt động của mình. Dấu hiệu thấy được từ bên 
ngoài là màu da người sắp chết biến đổi, mất đi vẻ 
tươi nhuận mà trở nên tái nhợt dần như xác chết. Rõ 
ràng là họ không còn sức lực nữa. Tuy nhiên, trừ một 
vài trường hợp đặc biệt, [thường thì lúc này] người 
sắp chết vẫn còn đủ sức nghe và hiểu. 


Tóm lại, chu kỳ thứ nhất của sự chết bao gồm sự 
tan rã các thành phần liên quan đến sắc uẩn. Trong 
giai đoạn này, sắc uẩn, đại viên cảnh trí, địa đại, 
thị giác và các sắc tướng thuộc dòng tương tục của 
đương sự đều đồng thời tan rã. Khi liệt kê, ta bắt 
buộc phải nói từ điểm này sang điểm khác, nhưng 
trong thực tế thì cả năm thành phần nói trên đều 
cùng lúc mất hiệu lực. 


Triệu chứng bên trong: 


Chúng ta đã nói đến năm triệu chứng bên ngoài 
mà người ngoại cuộc có thể nhìn thấy. Những gì 
không thấy được từ bên ngoài mà người lâm chung 
cảm nhận được là triệu chứng bên trong. Trong 
chu kỳ thứ nhất này, người lâm chung có những ảo 
tượng, đây không phải là những gì thấy được qua 


81 


()Mtt trợ người [ârmmt cluttratg 





2 é ` T1 ^ 2 ^ ^* 
cảm quan, qua con mắt, mà là một sự cảm nhận nội 
tại. 


Những gì người lâm chung cảm nhận có thể so 
sánh với điều chúng ta thấy khi đứng giữa một bãi 
cát [mênh mông] hay trên một con đường tráng nhựa 
khi trời rất nóng. Do nhiệt độ cao và ánh phản xạ 
của mặt trời, đôi khi ta có ảo giác thấy nước ở đằng 
xa, nhưng sự thật thì không có. 


2. Chu kỳ tan rã thứ hai: nhóm có liên quan 
với thọ uấn 


Bốn thành phần cùng lúc tan rã với thọ uẩn là 
bình đẳng tánh trí, thủy đại, thính giác và âm thanh 
trong dòng tương tục của người lâm chung. 


Chúng ta sẽ không nói nhiều trong chu kỳ thứ 
hai này vì các triệu chứng có thể ghi nhận được bởi 
người ngoài ít hơn chu kỳ đầu. Những ai muốn biết 
nhiều hơn có thể tham khảo các tác phẩm chuyên 
môn về sự chết. 


- 
Thọ uấn: 


Chúng ta có thể nói một câu về sự tan rã của 
thọ uẩấn này. Những nhận xét trước kia vẫn áp dụng 
được ở đây: khí chống đỡ cho các cảm quan sinh lý 
không làm tròn chức vụ được nữa, nên các cảm quan 
sinh lý bị suy yếu và cùn nhụt đi. Người lâm chung 
không còn nhận được các cảm giác dễ chịu, khó chịu 
hay vô ký nữa. 


82 


(ưu g đfiêtu cân biết oêtltời đÍ tếm [âtt eftttttg 





Bình đẳng tánh trí: 


Khí chống đố cho các cảm quan dẫn đến cảm thọ 
nội tại bắt đầu tan rã. Người lâm chung không còn 
cảm nhận cái gì dễ chịu, khó chịu hay vô ký, nhưng 
hiện thời ta chỉ nói về các cảm giác thô. 


Thủy đại 


Thủy đại tan rã đưa đến sự khô cạn của tất cả 
các chất lỏng trong thân: nước bọt, máu, nước tiểu 
v.v... Không còn nước bọt nên người lâm chung cảm 
thấy miệng lưỡi càng lúc càng khô, do đó thường 
than khát nước. Trên răng họ đóng lên một lớp váng 
đen đen. Môi trên của họ hơi nhếch lên, hai cánh 
mũi nhíu lại. Khi ta chứng kiến một người hấp hối, 
những dấu hiệu này rất rõ ràng. 

Thính giác 

Đức nghe không còn, người lâm chung không 
nghe được âm thanh nào, dầu bên ngoài hay bên 
trong. 

Đây là một điểm cần biết và ghi nhớ, vì nếu ta 
muốn giúp đỡ một người lâm chung bằng những lời 
khuyên giải để họ có thể trụ được trong một trạng 
thái tâm thức hiền thiện và lợi lạc thì phải làm [điều 
đó] trước giai đoạn thứ hai này. Từ lúc này, người 
lâm chung không còn nghe được gì nữa, không một 
âm thanh, nghĩa là không một lời nói nào còn có thể 
lọt vào tai họ. Muốn trực tiếp giúp đỡ bằng âm thanh 
hay lời nói thì lúc này đã quá muộn. 


83 


(tt trợ người [ârmmt cÏuttratg 





Âm thanh trong dòng tương tục 


Trong suốt cuộc đời, có một âm thanh vang hưởng 
trong tai ta nhưng phần đông ta không nghe thấy. 
Muốn ý thức được âm thanh ấy, hãy bịt tai lại và sẽ 
nghe tiếng “u... u...” liên tục. Âm thanh ấy chấm dứt 
Ở giai đoạn này. 


Triệu chứng bên trongø 


Người lâm chung có ấn tượng thấy như có một 
làn khói mỏng. Để có một ý niệm về hình ảnh họ 
thấy, hãy nghĩ đến điều gì xảy ra khi ta nhóm củi 
trong một căn phòng. Sau một lúc, làn khói mù mỊịt 
trong căn phòng sẽ tan dần, vì khi khói tan gần hết, 
chỉ còn lại trên đầu ta, dưới trần nhà, một làn khói 
mỏng. Người lâm chung thấy một ảo tượng tương tự 
như thế. 


3. Chu kỳ tan rã thứ ba: nhóm có liên quan 
với tưởng uấn 


Bốn thành phần đồng thời tan rã với tưởng uẩn 
là điệu quan sát trí, hỏa đại, ty giác và những mùi 
hương thuộc về dòng tương tục của người lâm chung. 


Một lần nữa, tôi xác định với quý vị rằng khi ta 
nói về sự tan rã của £họ uẩn rồi đến tưởng uẩn là nói 
trên bình diện thô. Chỉ có bình diện thô của các uẩấn 
này mới bị suy suyển đến độ biến mất, nhưng hai 
tâm sở này vẫn tồn tại dưới những dạng vì tế hơn. 


84 


(ưu g đfiêtu cần biết oêtltời đÍ tếm [âtt eftttttg 





Tưởng uẩn 


Khi tưởng uẩn tan rã, người lâm chung thường 
mất ký ức liên quan đến người thân. Họ không nhận 
ra mà cũng không nhớ họ là a1. 


Diệu quan sát trí 


Diệu quan sát trí bình thường giúp ta nhớ biết, 
thí dụ như tên của cha mẹ, vợ chồng, con cái... Một 
khi trí này tan rã, người lâm chung không còn nhớ 
tên của những người thân này nữa. 


Hỏa đại 


Hỏa đại tan rã, hơi nóng trong thân giảm xuống, 
đó là một triệu chứng dễ dàng nhận ra được. Ta 
thường nghe người hấp hối than “Trời lạnh xuống 
thì phiP. 
ly giác 

Ty giác đồng thời tan rã: Triệu chứng bên ngoài 
là sự thay đổi trong hô hấp của người lâm chung. 
Họ thỏ ra tiếng và thở không đều. Họ hít không khí 
mỗi lúc một khó khăn nên hơi thở vào yếu ớt, ngắn 
và chậm, trong khi hơi thở ra lại dài. Chính vào lúc 
này ta sẽ nghe tiếng khò khè rất đặc trưng của người 
hấp hối. 

Những mùi hương 


Những mùi hương thuộc dòng tương tục của 


85 


()Mtt trợ người [ârmmt cÍuttratg 





người lâm chung: Từ lúc này, người lâm chung không 
thể ngửi và phân biệt được các mùi hương, nhưng 
điều này không biểu lộ bằng bất cứ dấu hiệu nào 
nhận biết được từ bên ngoài. 


Một tác dụng khác khi hỏa đại tan rã là người 
lâm chung mất khả năng ăn uống và tiêu hóa bất cứ 
thực phẩm nào, dầu lỏng hay đặc. Nếu ta cố đổ một 
chút nước vào miệng họ, vì họ không nuốt được nữa 
nên nước sẽ chảy ra ngoài ngay. 


Triệu chứng bên trongø 


Người lâm chung có cảm giác thấy những điểm 
sáng, giống như những đốm lửa hay những con đom 
đóm trong bóng tối. 


4. Chu kỳ tan rã thứ tư: nhóm có liên quan 
với hành uân 


Bốn thành phần đồng thời tan rã với hành uẩn là 
thành sỏ tác trí, phong đại, vị giác và các vị thuộc về 
dòng tương tục của người lâm chung, cùng với cảm 
quan sinh lý là sự xúc chạm. 


` ~” 
Hành uấn 


Triệu chứng sự tan rã của uẩấn này rất dễ nhận 
thấy: Thân hình của người lâm chung hoàn toàn 
bất động từ lúc này. Họ không còn làm gì được nữa, 
không nhúc nhích được nữa. 


Thành sở tác trí 


86 


(ưu g đfiêtu cân biết oêtltời đÍcếm [âtt efttttt 





Thành sở tác trí giúp ta nhớ những việc gì phải 
làm trong cuộc sống hằng ngày. Khi trí này tan rã, 
người lâm chung mất đi trí nhớ mình phải làm gì. 


Phong đại 


Phong đại cũng tan rã: Điều đang thật sự xảy ra 
là mười loại khí tương đối thô bắt đầu phát động lần 
lượt, cái này sau cái kia ngay sau lúc phôi tha, rồi 
luân lưu trong cả thân thể để hoàn thành các chức 
năng của mình, nay sẽ tụ họp hết ở một điểm giữa 
lồng ngực gọi là tâm điểm. Dấu hiệu bên ngoài rất rõ 
rệt là hơi thở bình thường chấm dứt. Nói cách khác, 
đó là tình trạng mà người ta gọi là “sự chết”. 

Theo Phật giáo, đây chỉ là cái “chết y học” chứ 
chưa phải là cái chết thật sự, mà chỉ là giai đoạn thứ 
tư của một chu kỳ, hãy còn bốn giai đoạn theo sau 
nữa. Cho dầu người ta không còn thở, nhưng họ vẫn 
chưa chết. 


VỊ giác 
Vị giác tan rã được biểu lộ qua một dấu hiệu dễ 


nhận thấy: lưỡi người lâm chung thụt ngắn và dày 
ra, đầu lưỡi hơi cong lên và cuống lưỡi xanh sạm. 


Các vị giác thuộc dòng tương tục 

Ở giai đoạn này, và chỉ ở giai đoạn này, người 
lâm chung mất hết khả năng cảm nhận và phân biệt 
các vị khác nhau. 


Xúc giác 


Sĩ 


()Mtt trợ người [ârmmt cluttratg 





Hành uẩn tan rã cũng bao hàm xúc giác. Xúc giác 
không còn nữa, người lâm chung không thể phân 
biệt được các cảm giác êm dịu, nhám, sần sùi v.v... 


Triệu chứng bên trongø 


Người lâm chung có cảm giác thấy một ánh nến 
hay ngọn đèn dầu chao động trước gió. 


Cuối chu kỳ thứ tư, tất cả các thành phần thuộc 
dạng thô của người lâm chung đã tan rã, trên bình 
diện sinh lý cũng như tâm lý. Trên thực tế, mười khí 
năng lực thô đã tan rã nên các nhận thức, các loại 
tâm sở nương tựa vào chúng cũng tự động chấm dứt. 
Nhưng đừng quên là theo quan điểm Phật giáo thì 
họ vẫn chưa chết. Những gì vẫn còn trong người này 
là các sắc và tâm tưởng ở bình diện vi tế. 

Người lâm chung còn phải trải qua bốn chu kỳ 
nữa, trong khi đó nhận thức của họ sẽ càng lúc càng 
vi tế. Những giai đoạn này chỉ được đánh dấu bằng 
những triệu chứng bên trong mà thôi. 


5. Chu kỳ tan rã thứ năm: tâm thức màn 
trắng hiện 


Tám mươi tâm sở tan rã vào một tâm thức gọi là 
“màn trắng hiện”. Người lâm chung thấy hình một 
ánh lửa (như lửa của một ngọn đèn bơ) bất động, rồi 
một màn ánh sáng trắng. 


88 


(ưu g đfiêtu cần biết oêtltời đÍ tếm [âtt eftttrtg 





6. Chu kỳ tan rã thứ sáu: tâm thức màn đỏ 
tăng trưởng 


Người lâm chung có cảm giác thấy một ánh sáng 
đỏ rất mạnh, giống như bầu trời màu cam lúc bình 
minh. 


7. Chu kỳ tan rã thứ bảy: tâm thức màn đen 
cận thành tựu 


Người lâm chung có cảm tưởng bị bóng tối bủa 
vây, họ như chìm trong hôn mê và không cảm nhận 
gì nữa. 


8. Chu ky tan rã thứ tám: tâm thức ánh tịnh 
quang của sự chết 


Các dạng vi tế của tâm và của khí sở y tan biến, 
nhường chỗ cho một tâm và khí rất vi tế. 


Người lâm chung có cảm giác trông thấy một 
khoảng không vô tận, hoàn toàn thanh tịnh, không 
có chút màu sắc nào. 

Đối với Phật giáo, chính trong gia1 đoạn này, gia1 
đoạn của ánh tịnh quang, mà sự chết thực sự phát 
sinh. 


Điều gì có ích cho ta vào lúc chết? 


Giản dị nhất là hãy loại trừ dần những gì không 
có ích cho ta. Rõ ràng là khi chết, phần đông những 


89 


(tt trợ người [ârmmt cÍuttratg 





gì ta ưa thích lúc còn sống không còn giúp ích gì 
cho ta được nữa, ít ra là không giúp trực tiếp. Thế 
là của cải, gia tài mà ta đã khó khăn lắm mới gom 
góp được, nay sẽ hoàn toàn vô dụng. Chức vị, thanh 
danh, tên tuổi cũng thế... Người thân cũng không 
còn trực tiếp giúp ta được: cha mẹ, con cái, vợ chồng, 
y sĩ, bạn bè kể cả sư phụ hay đệ tử, không ai ngăn 
cản nổi cái chết, ngay cả những người mà ta đặt hết 
tin tưởng và trông cậy cả một đời. 


Hãy suy nghĩ một chút. Hiển nhiên là khi ta 
nhắm mắt lìa đời, thân và tâm vi tế sẽ rời khỏi cái vỏ 
vật chất trước để hướng đến một nơi tái sinh khác, 
thì của cải và tài sản sẽ hoàn toàn vô dụng, trong ý 
nghĩa là ta không đem theo được gì cả. Đừng nghĩ 
rằng vì ta đã thành công và sung túc, ngay cả giàu 
có đi nữa nên ta có thể đầu thai trở lại cùng với tiền 
bạc của cải vật chất. Điều này không thể được. Hơn 
nữa, ta cũng không thể đem bất cứ ai đi theo ta, 
kể cả những người thân yêu nhất. Ngay cả khi ta 
cảm nhận được một sự ràng buộc rất mật thiết, trên 
phương diện tâm linh hay gì khác, với một số người 
nào đó, những sự ràng buộc này cũng không còn “ích 
lợi” nữa, trong ý nghĩa là họ không có cách nào đi 
theo ta một quãng đường xa hơn. 


Đự thật, chết nghĩa là thân và tâm vi tế phải tiếp 
tục con đường của mình để hướng đến một cuộc sống 
mới, nhưng không thể đem theo những gì mà mình 
đã sở hữu suốt cả cuộc đời vừa mới chấm dứt, cũng 
không thể dắt theo một người nào, dầu thân thiết 


90 


(Xu g đfiêtu cần biết oêtltời đÍ tếm [âtt efttttt 





đến đâu đi nữa. Vả lại, ngay cả cái thân thể nhờ 
những nghiệp lực đặc thù nào đó mà ta đã lấy được 
lúc phôi thai và đã sử dụng từ đầu đến cuối cuộc đời, 
chính cái thân thể gần gũi và trung thành với ta 
dường ấy, ta cũng bắt buộc phải bỏ lại sau lưng. 

Nói tóm lại, tất cả những gì mà suốt đời chúng 
ta đã gọi là “của tôi”, đã nói là “thuộc về tôi”, “tôi có”, 
thì khi chết đi đều không thuộc về ta nữa, mà sẽ lọt 
vào tay những chủ nhân khác, cũng một cách tạm bợ 
không kém. 


Điều này áp dụng cho tất cả: tiền bạc, quần áo, 
nhà cửa, và ngay cả thân thể - thi thể - không còn 
là của ta, mà sẽ thuộc về những người ở lại, những 
người thừa kế của ta v.v... Và rồi có một ngày, họ 
cũng sẽ phải trải qua cảnh huống ấy. 


Thế thì tất cả những của cải vật chất mà ta sở 
hữu trong suốt một đời, ta đều phải để lại khi chết 
đi, và chúng qua tay người khác. Còn đối với người 
thân, những người gần gũi nhất - cha mẹ, con cái 
v.v... - thì chết có nghĩa là phân ly với họ, vĩnh viễn. 
Ta sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa. Nói thế không có 
nghĩa là chúng ta sẽ không gặp lại họ trong những 
kiếp tái sinh, nhưng chắc chắn là sẽ không như 
trước nữa. Phải, chúng ta có thể gặp lại họ, nhưng 
trong những bối cảnh hoàn toàn khác biệt, trong ấy 
mỗi người sẽ có một địa vị không giống chút nào với 
những quan hệ mà ta đã đan kết trong kiếp sống 
này, những quan hệ mà ta hằng tha thiết. 


91 


()Mtt trợ người [ârmmt clutrratg 





Để diễn tả tất cả những cảnh phân ly và nhấn 
mạnh tính chất vĩnh cửu của chúng, đức Phật đã 
dùng đến đủ loại thí dụ minh họa, nhất là trong 
kinh Phổ Diệu,! Đức Phật đã gợi đến cảnh lá rụng 
mùa thu. Khi trời trở lạnh và gió thổi mạnh, những 
chiếc lá trong tán lá hài hòa của ngọn cây bắt đầu rơi 
xuống và bay tán loạn theo cơn gió lốc. Sau đó, việc 
cố nhặt chúng về và gắn trở lại lên những cành cây 
xưa kia để hồi phục tán lá cũ là một công việc vô ích, 
không thể làm được. 


Những chiếc lá cây một khi phân tán thì vĩnh 
viễn không tụ họp được với nhau nữa, giống như 
những cuộc phân ly sau cái chết, không thể vãn hồi 
được. Đức Phật dạy rằng không ai có thể phục hồi 
những hoàn cảnh y như trước. Ngài cũng lấy thí dụ 
của một dòng nước chảy, nó chảy xuống phía dưới và 
không bao giờ, không bao giờ chảy ngược về nguồn. 


Vậy thì điều gì có thể có ích lúc ta chết? Để nhận 
thấy được, ta phải bắt đầu bằng kiểm nghiệm xem ta 
có thể mang gì theo khi chết đi. Theo Phật giáo, khi 
ta lìa một cuộc đời để hướng đến một kiếp tái sinh 
khác, ta chỉ có thể vỏn vẹn mang theo những gì đã 
tiêm nhiễm trong tâm, hay chính xác hơn, trong dòng 
tâm thức. Cái gì đã lắng đọng xuống trong dòng tâm 
thức? Cũng theo Phật giáo, đó là những “dấu ấn, 


1Phật thuyết Phổ diệu kinh, cũng có tên là Phương đẳng Bản khởi 
kinh, được ngài Trúc Pháp Hộ dịch sang Hán văn vào đời Tây 
Tấn, đưa vào Đại Chánh tạng quyển 3, kinh số 186. (ND) Còn 
có tên là Thần Thông Du Hý Kinh (Tây Tạng: rGya cher rol pa'i 
mdbo), quyển 2. 


92 


(X(ftữitg tiêu cân biết pềtÍtời tết [tt efttrtg 





hay cũng gọi là những “tiểm năng”. Mỗi khi ta tác 
động lên một trong 3 bình diện thân, khẩu, ý là ta để 
lại trong tâm một dấu vết, một năng lượng hay một 
tiểm năng. Và ta chỉ có thể tác động theo hai phương 
cách: một là xấu, hai là tốt.! Kết quả là những tiềm 
năng mà chúng ta tích tập theo thời gian có thể hoặc 
tốt hoặc xấu, tùy theo những hành vi phát khởi ra 
chúng: nếu mang lại lợi ích thì là thiện, ngược lại 
nếu tệ hại thì là ác. 

Nói thế thì điều gì có lợi cho ta khi ta chết? 
Chúng ta sẽ mang theo, dầu muốn dầu không, tất 
cả những tiềm năng mà chúng ta đã tàng trữ. Lẽ dĩ 
nhiên những tiềm năng xấu không thể giúp ích cho 
ta. Ngược lại, chúng còn gây hại cho ta. Vậy thì cái gì 
còn lại để ta có thể nhờ cậy vào? Chỉ có những tiểm 
năng tốt mà thôi. Nếu trong suốt cuộc đời vừa qua 
chúng ta đã thường xuyên và mạnh mẽ thực hiện 
những hành vi tốt, chính đáng và vị tha, thì các tiềm 
năng phát sinh sẽ đi theo chúng ta và rất có lợi cho 
chúng ta. Chỉ có những hành vi này mà thôi. Ngoài 
ra, không có gì khác! 

Làm thế nào để giúp một hữu tình sắp chết? 

Dĩ nhiên là có rất nhiều đáp án cho một câu hỏi 
như thế. Đối với Phật giáo, nếu chúng ta thành tâm 
muốn giúp đố một người lâm chung, tốt hơn hết là tạo 
điều kiện tốt nhất để họ có được một trạng thái tâm 
1Phật giáo gọi những hành động của thân, khẩu, ý là tốt khi chúng 


đem lại lợi lạc và hạnh phúc cho chính mình và người khác, và 
gọi là xấu khi chúng làm hại, hay gây đau khổ cho tha nhân. 


93 


(Mù trợ qgtười [âưứt efltrrtg 





thức hiền thiện, và hết sức tìm cách tránh những gì 
có nguy cơ gây cho họ một tâm thức rối loạn hay bất 
thiện vào giờ phút sắp chết. 


Tại sao Phật giáo khuyên nên vận dụng đủ mọi 
cách thích đáng để khơi dậy những tâm niệm hiền 
thiện nơi người lâm chung? Đừng quên là Phật giáo 
chấp nhận thuyết luân hồi, điều này hàm ý rằng, 
lúc lìa khỏi một kiếp sống, người ta lại hướng về một 
kiếp khác, rồi một kiếp khác nữa, mãi mãi không 
ngừng.! Điều gì định đoạt kiếp tái sinh tới của ta 
là tốt hay xấu? Ta có quyền chọn lựa hay không?? 
Khi đi từ kiếp này sang một kiếp khác, người ta có 
tiến bộ hay không? Phật giáo cho rằng điều này tùy 
thuộc vào nghiệp lực - hoặc tốt hoặc xấu - mà ta 
đã tích tập từ truớc đến nay. Trong viễn tượng này, 
phương cách ta hành xử với người lâm chung sẽ càng 
quan trọng hơn và cũng tế nhị hơn. 


Để tóm lược quan điểm của Phật giáo trên vấn 
đề này, khi một hữu tình còn ở trong thế giới Th-bà, 


1Theo Phật giáo, mỗi hữu tình đã hiện hữu từ vô thủy và sẽ tiếp tục 
hiện hữu đến vô chung. Mục đích của việc tu đạo là giúp cho hữu 
tình giải thoát ra khỏi vòng luân hồi, tránh những khổ đau gây ra 
bởi nghiệp lực và tâm phiền não, mà chủ yếu là sự vô minh. 

?Phàm phu không có một khả năng chọn lựa nào cả, mà bị dẫn dắt 
bởi các phiển não và các nghiệp nhân đã tạo dưới tác dụng của 
tham sân sỉ. 

3Chắc chắn chúng ta sẽ phải trôi lăn từ kiếp này sang kiếp khác 
nhưng không có gì bảo đảm cho ta không thoái chuyển. Thí dụ 
sau khi được thân người, ta có thể tái sinh thành thú vật v.v.. - 
cũng giống như lúc bình sinh, không phải chỉ vì lý do là tuổi càng 
ngày càng cao mà con người biết cải thiện. 


94 


(ưu g đfiêtu cân biết oêtltời đÍ tếm [âtt eftttrtự 





nghĩa là khi họ còn tiếp tục luân hồi sinh tử trong 
phiền não và nghiệp lực, thì tâm họ sẽ vận tải một thể 
lượng khổng lồ của nhiều nghiệp nhân khác nhau. 
Nói cách khác, tất cả hữu tình trong cõi Ta-bà đều 
mang theo một khối nghiệp nhân không thể tưởng 
tượng, trong đó có rất nhiều nghiệp nhân tốt, có thể 
rất tốt, nhưng một số khác lại thua xa. Tại sao? Vì 
nói đến luân hồi, ta không thể chỉ kể đến kiếp sống 
hiện tại mà thôi. Đã có bao nhiêu kiếp trước đó mà 
ta đã không cư xử như trong kiếp này. 

Hãy tưởng tượng trong kiếp này có một người 
sống rất tổi tệ, không làm gì ngoài những hành vi 
gây hại, đầy ác ý, do đó đã tạo một số lớn nghiệp 
nhân xấu. Trong những kiếp trước, chắc hẳn là họ 
đã không cư xử như vậy. Nếu tâm họ đã bị thâm 
nhiễm những nghiệp nhân xấu trong kiếp này, chắc 
chắn là họ hãy còn giữ nhiều nghiệp nhân tốt của 
những kiếp trước. Thật may mắn cho họ, nhưng 
trường hợp trái ngược cũng có thể xảy ra: một người 
đã tạo những nghiệp nhân rất tốt nhờ những hành 
vi thiện lành, nhưng kiếp trước họ đã làm những 
nghiệp nhân gì? Có thể họ cũng đã tạo những nghiệp 
nhân lành, nhưng không thể tránh được lầm lạc hay 
tội lỗi, nên tất nhiên họ cũng vận tải những nghiệp 
nhân xấu. Vì thế Phật giáo cho rằng tất cả những 
hữu tình sống trong thế giới Ta-bà này đều mang 
theo một số lớn nghiệp nhân đủ loại. 

Nghiệp báo và tái sinh có hên quan gì với nhau? 
Sơ đồ căn bản rất giản dị: nghiệp nào thành thục 


95 


()Mtt trợ người [ârmm cluttratg 





ngay trước khi kiếp sống X chấm dứt sẽ định đoạt 
kiếp tái sinh Y ngay sau đó. Thế nhưng, nếu ta phân 
tích sâu xa hơn thì sẽ thấy có nhiều biến thể khác 
trong sơ đồ đó. Đừng nghĩ rằng kiếp tái sanh nào 
cũng do sự định đoạt của mỗi một nghiệp nhân duy 
nhất đã thành thục.! Kinh sách nói rằng, giữa những 
hành nghiệp mà chúng ta gây ra có một số mạnh 
đến nỗi chỉ cần mỗi một nghiệp nhân thôi cũng đủ 
lôi kéo ta tái sinh vào một cảnh giới liên tục trong 
nhiều kiếp. Thí dụ, một nghiệp nhân vừa rất mạnh 
vừa rất tốt có thể đưa ta đi tái sinh trong cõi người 
suốt một ngàn kiếp không gián đoạn. Đó là nói về 
trường hợp tốt. Tương tự, một nghiệp nhân xấu rất 
mạnh cũng có thể khởi động một chuỗi tái sinh bất 
lợi. Ngược lại, một vài loại nghiệp nhân tuy đã thành 
thục nhưng không đủ mạnh để tự mình dẫn đến một 
kiếp tái sanh. Trong trường hợp này, nhiều nghiệp 
nhân cùng loại sẽ ghép lại với nhau để dẫn đến cùng 
một quả báo: một kiếp tái sinh tốt hay xấu tùy theo 
sắc thái chung của chúng. Tuy nói thế nhưng thông 
thường, nhất là ngay trước khi chết, trong tâm của 
đương sự, giữa tất cả các nghiệp nhân, sẽ trỗi lên 
một nghiệp nhân đã đến lúc thành thục. Nếu nghiệp 
nhân này tốt, đương sự sẽ được đẩy tới một kiếp tái 
sinh rất lợi lạc, và nếu nó xấu thì họ sẽ đọa xuống 
cảnh giới bất hạnh. 
Chúng ta ai cũng mang theo mình vô số nghiệp 
fTùy theo lực của chúng, các nghiệp nhân có thể chiêu cảm đến 
3 tác dụng: những quả báo gọi là “thành thục” (tái sinh tốt hay 


không, cảm giác dễ hay khó chịu v.v...); chánh báo; y báo. 


96 


(X(ftữrtg điêu cân biết pềtftời tết [âtt eÍfttrtg 





nhân đủ loại, vậy những nghiệp nhân nào sẽ có khả 
năng xuất hiện vào lúc ta trút hơi thở cuối cùng và 
từ đó định đoạt kiếp sống mới của ta? Theo một đại 
học giả Ấn Ðộ là ngài Thế Thân! thì trước hết, những 
nghiệp nhân thành thục đúng vào lúc đó là những 
nghiệp nhân “gần gũi” với ta nhất, tức là những 
nghiệp nhân mà chúng ta quen tạo nhất. 


Vì thế, nếu muốn có một tái sinh tốt thì ta không 
được quên rằng để được như thế, vào giây phút cuối 
của ta, nghiệp nhân trỗi lên trên hết phải là một 
nghiệp nhân phước đức. Và muốn thế, ta phải dùng 
tất cả các phương tiện thích hợp nhất để “tưới tẩm” 
(như người Tây Tạng thường nó!) hay là tăng cường 
trong tâm người lâm chung (dẫu người đó là chính 
mình hay người khác) một nghiệp nhân thiện. Mục 
đích là đưa một nghiệp lành nào đó đến mức độ 
thành thục, để nó có thể định đoạt kiếp tái sinh sau, 
thích hợp với người lâm chung, và do đó tốt đẹp cho 
họ. 


Trước khi nghĩ đến việc áp dụng điều này cho 
chính mình, hãy tự hỏi làm sao và bao giờ mới là 
lúc phải áp dụng cho người lâm chung. Vấn đề là 
làm sao giúp người này đúng vào lúc nào thì phải có 
tâm thức nào, nghĩa là tâm thức có lợi cho họ. Nói 
thế cũng có nghĩa là trạng thái tâm thức đang được 


TNgài Thế Thân (Vasubandhu), một triết gia Ấn Độ lỗi lạc của thế 
kỷ thứ 5, là em của một trong hai người “khai sáng” triết học Phật 
giáo, tức là ngài Vô Trước (Asanga); Ngài là tác giả của nhiều bộ 
luận quan trọng nhất, trong đó có Câu xá luận. 


97 


()Mtt trợ người [ârmmt cÍuttratg 





đề cập phải đi theo một chiều hướng, trong trường 
hợp này phải là chiều hướng tốt. Nó không được ở 
trong một trạng thái vô ký. Và điều kiện là tâm họ 
còn phải hoạt động ở dạng “thô”, hay nói cách khác, 
dạng bình thường. 


Quý vị hẳn cũng nhớ là khi tâm thức lấy lại dạng 
vi tế, chưa nói tới dạng cực vi tế, thì nó sẽ tự động 
trở thành vô ký. Lúc ấy tâm thức không thể theo 
chiều hướng tốt hay xấu nữa, nên chỉ có thể ở trạng 
thái trung dung. Lúc ấy thì đã quá muộn. Vì thế, để 
người hấp hối có được những ý nghĩ thiện lành thì 
tâm thức người này phải còn hoạt động trong trạng 
thái bình thường, trước khi các thành phần thô nặng 
của họ bắt đầu tan rã. 


Khi tâm trí người hấp hối còn hoạt động trong trạng 
thái thô, nếu ta dàn xếp thế nào để họ khởi được một 
trạng thái tâm thức hiền thiện, hay giản đị hơn, nếu ta 
khơi dậy trong tâm họ những tư tưởng tốt lành thì điều 
này có tác dụng tăng cường các tiềm năng tốt trong các 
nghiệp nhân của họ. Trong một thời gian ngắn sau đó, 
ngay sau khi các thành phần thô nặng đã tan rã rồi thì 
trong tâm họ chỉ còn lại các hoạt động ở bình diện vì tế 
và cực vi tế. Nhưng dẫu cho tâm thức họ đã trở thành 
vô ký, họ vẫn còn ở dưới ảnh hưởng của trạng thái tâm 
thức thô nặng cuối cùng, nên chính trạng thái này sẽ 
“định đoạt chiều hướng của thời kỳ sau khi chết, lúc 
người này vào trạng thái trung ấm rồi đến lúc họ thực 
sự ởđi tái sinh. 


Nói tóm lại, khi tiến trình của sự chết diễn ra 


98 


(ưu đfiêtu cần biết oêtltời đÍtếm [âtt efttttt 





thì các thành phần thô nặng của một hữu tình sẽ 
dần dà suy suyển cho đến lúc không còn hoạt động 
được nữa. Tâm thức nói riêng cuối cùng cũng không 
còn có thể hoạt động dưới dạng bình thường, mà ta 
gọi là dạng “thô”. Từ lúc đó trở đi, trong một khoảng 
thời gian, tâm thức của người này chỉ còn trụ trong 
những bình diện vi tế hơn, mà tính chất là vô ký. Do 
đó, cái mà ta phải cố gắng làm là can thiệp lúc còn 
thời giờ, lúc tâm thức người hấp hối vẫn còn hoạt 
động dưới dạng bình thường, làm thế nào cho những 
tư tưởng cuối cùng dưới dạng thô của họ phải đượm 
sắc thái hiền thiện. Ngay sau đó, vì các thành phần 
tan rã nên họ chỉ còn có thể có trạng thái tâm thức 
vi tế trong suốt một loạt chu kỳ. Nhưng không sao, 
nếu trạng thái tâm thức cuối cùng là hiền thiện thì 
điều này rất có lợi cho họ. 


Khoảng thời gian này thật sự vô cùng trọng yếu 
và tế nhị, vì đôi khi có những sự chuyển hướng rất lạ 
lùng. Hãy lấy thí dụ của một người, trong suốt kiếp 
người đã sống một cách xấu xa nên phần nhiều các 
nghiệp đã tạo đều là nghiệp xấu. Nhưng [kết quả 
cuối cùng] vẫn chưa ngã ngũ. Chỉ cần vào giây phút 
cuối, nhờ một số tình huống tốt nào đó hồ hợp nên 
họ trụ được vào trong một trạng thái tâm thức hiền 
thiện. Đây không phải là một sự ngẫu nhiên, mà có 
thể nhờ vào những nghiệp tốt nào đó họ đã tích tụ 
được trong các kiếp trước đã hiện hành. 

Nói gì thì nói, trước mắt mọi người thì hiện nay 
đây là một tên cực kỳ gian ác, nhưng ở giây phút 


99 


()Mtt trợ người [ârmmt cÍuttratg 





cuối cùng họ lại ở trong một trạng thái tâm thức 
hiền thiện, nhờ công đức lành kiếp trước và những 
điều kiện thuận lợi nhất thời. Như thế, thay vì đọa 
xuống cảnh giới xấu khi chấm dứt kiếp này, họ lại 
rất có thể tái sinh vào một cảnh giới tốt đẹp. 


Trường hợp ngược lại cũng từng xảy ra. Có người 
suốt cả một đời đã nỗ lực hết sức để sống một cuộc 
sống hiền thiện, tạo rất nhiều nghiệp tốt. Thế nhưng 
ngay trước khi chết, vì lý do này hay lý do khác lại 
phát sinh những tâm như bực bội, chấp thủ hay 
ganh ty v.v... Không may là những tâm này lại làm 
cho một hay nhiều nghiệp xấu trong tâm họ thành 
thục, và kết quả là thay vì được tái sinh trong cảnh 
giới tốt đẹp họ lại bị đẩy xuống cảnh giới xấu. 


Có người có thể kinh ngạc hay bất bình, do đó 
bèn nghi ngờ luật nhân quả và kêu lên rằng: “Thế 
thì luật nhân quả đâu phải lúc nào cũng đúng! Phải 
chăng nó cũng có chỗ sơ hở!” 


Không, không phải thế. Luật nhân quả rất triệt 
để, không hề có chỗ sai lầm hay ngoại lệ. Các trường 
hợp đề cập trên chỉ minh họa cái tác dụng xê xích, 
đời lại trong thời gian. Tất cả các nghiệp tích tập - dĩ 
nhiên trừ khi đã được tịnh hóa trước đó - đều đưa 
đến một quả báo, nhưng không nhất thiết là phải 
ngay lập tức. 

Thật sự ra, trong trường hợp người xấu đã tích 
tập một số lượng ác nghiệp khổng lồ trong kiếp này 
nhưng cuối cùng trụ được trong một trạng thái tâm 
thức tốt ngay trước khi tắt thở, thì quả báo họ đạt 


100 


(X(œŒutg đfiêtu cần biết oêtltời tết [âtt eftttttự 





được không đến từ các nghiệp lực gần đây - tức là ác 
nghiệp, mà từ những nghiệp lực xa xưa hơn, những 
công đức mà họ tích tập được trong những kiếp 
trước. Có phải vì thế mà họ vĩnh viễn tránh được 
những quả báo xấu của các nghiệp đã tạo trong kiếp 
này? Không, không bao giờ. Các quả xấu này chỉ bị 
hỗn lại. Trừ khi nào từ nay đến lúc nhận lãnh quả 
báo họ biết vận dụng những phương tiện thích hợp 
để hóa giải chúng, bằng không thì bất cứ giá nào họ 
cũng phải lãnh thọ những quả báo ấy. Trong một 
kiếp tương lai, dẫu cho có một hay nhiều kiếp tái 
sanh tốt xen vào trước đó, họ vẫn sẽ phải chịu những 
quả báo khổ đau của những nghiệp ác mà họ đã tạo 
trong kiếp này. Đó là một định luật không thể lay 
chuyển. 


Hãy lấy giả thuyết có một người sống rất tệ 
hại trong kiếp này, nhưng kiếp sau lại sinh ra làm 
người, vì trước khi chết họ đã có những tư tưởng 
hướng thiện. Trong kiếp người mới này, có thể họ ý 
thức được và đã sám hối tội lỗi bằng cách dùng đến 
bốn lực! để tịnh hóa những ác nghiệp mà họ đã tích 
tập từ trước. Nếu người này hành trì miên mật pháp 
môn nói trên cho đến khi giải thoát ra khỏi thế giới 
Ta-bà thì đồng thời họ cũng sẽ vĩnh viễn tránh được 
những quả báo của các ác nghiệp xưa kia mà đáng 
lẽ họ phải chịu. 


Điều này phải chăng có nghĩa là luật nhân quả 
có chỗ sơ hở và không luôn luôn hiệu nghiệm? Sự 


*Tức là lực sám hối, lực quy y, lực quyết tâm và lực giải trừ. 


101 


()Mtt trợ người [ârmm cÑuttratg 





thật không phải thế. Luật nhân quả rất máy móc 
nên không bao giờ sai lệch. Trong trường hợp kể 
trên, luật nhân quả cũng đã được áp dụng: Đó là 
vì người ấy đã ra tay hành động, và đã dùng những 
kỹ thuật tịnh hóa nên mới đình chỉ được sự thành 
thục của các ác nghiệp lúc trước. Những nghiệp xấu 
kia không hề tự biến mất một cách không al biết tại 
sao và cách nào. Ngược lại, những cơ cấu đưa đến sự 
hóa giải của chúng có thể được phân tích một cách 
dễ dàng. 


102 


PHẦN II. 
PHÙ TRỢ NGƯỜI LÂM CHUNG 


'ƒ*> tất cả mọi tình huống, nếu ta chân 
thành muốn giúp đỡ một người lâm chung, 
thì điều tốt nhất ta có thể làm, trong lăng kính của 
sự tái sinh, là làm tất cả để sao cho người này an trụ 
trong một trạng thái tâm thức hiền thiện vào giây 
phút cuối cùng, khi tâm trí người này còn hoạt động 
ở dạng thô, vì tâm thức cuối cùng của họ sẽ định đoạt 
kiếp tái sinh sắp tới, tốt hay xấu. 


Chú trọng tới hoàn cảnh của người lâm 
chung 


Một khi hiểu được nguyên tắc khái quát rồi, khi 
thực tế đối diện vấn đề, lúc phải ra tay thì phải biết 
tùy cơ ứng biến. Ta có thể chia làm hai loại người ở 
giờ phút lâm chung, tùy theo việc họ có được chuẩn 
bị hay không trước cái chết. 

Đối với người đã có một đời sống tâm linh, có tín 
ngưỡng và đã từng hành trì, đã suy nghiệm về cái 
chết, lại chia ra làm hai loại nữa, tùy theo sự chuẩn 
bị của họ có kết quả hay không. 


105 


()Mtt trợ người [ârmmt cÍutrratg 





1. Sự chuẩn bị đã hoàn thiện, hơn nữa, 
người lâm chung vẫn còn sáng suốt. 

Nhờ có tu trì, người này đối diện với cái chết một 
cách bình tĩnh, và đủ sức tiếp tục suy nghiệm, quán 
chiếu, hay ít nhất cũng tự khơi dậy một trạng thái 
tâm thức tốt lành. Người này tự đủ sức và đã sẵn 
sàng. Vì họ có khả năng “xoay sở” một mình, không 
cần sự giúp đỡ nào từ bên ngoài, nên trên thực tế thì 
tốt hơn hết là nên để yên cho họ, tránh làm phiền họ 
không đúng lúc, mà nên thu xếp cho họ có được sự 
yên tịnh cần thiết để họ tiếp tục con đường đạo. 


2. Người lâm chung không hề được chuẩn 
bị trước, hoặc có chuẩn bị nhưng 
không đủ. 


Chúng ta có thể gặp nhiều tình huống như sau: 


- Người lâm chung đã nghĩ đến cái chết, và vì có 
hành trì nên họ đã làm hết sức mình để tự chuẩn bị, 
nhưng sự chuẩn bị không được đầy đủ. 


- Người lâm chung đã được chuẩn bị khá đầy đủ, 
nhưng vì sự đương đầu với cái chết không phải là 
một chuyện dễ dàng nên họ cảm thấy sợ hãi. Trong 
cơn khủng hoảng, họ quên mất những pháp môn vẫn 
thường hành trì và có nguy cơ không an trụ được 
trong trạng thái tâm thức thích hợp. 


- Trong suốt cuộc đời, người lâm chung không hề 
nghĩ đến cái chết (vì bất cứ lý do nào). Họ rất có thể 
không biết rằng khởi lên tâm niệm lành vào lúc này 


104 


(tù trợ người [âm cđÍtttg 





là có lợi cho họ. Hơn nữa, họ có muốn cũng chưa chắc 
làm được. 


Một người ở trong những trạng huống kể trên sẽ 
cần đến một sự giúp đố từ bên ngoài. Nếu người đến 
phù trợ và đưa tiễn họ có khả năng khuyên giải và 
chỉ dẫn cho họ khởi được những tư tưởng lành thì 
rất có lợi. 


3. Người lâm chung vướng phải một căn 
bệnh hay bị đau đớn làm cho mất sáng 
suốt. Người này cũng cần được giúp 
đỡ một cách thích đáng. 


Tôi xin nhắc lại là Phật giáo cho rằng hữu tình 
nào cũng nên an trụ trong một trạng thái tâm thức 
hiền thiện vào những giây phút cuối cùng trước khi 
lìa đời, bất luận tín ngưỡng, và dẫu cho họ có tin hay 
không tin vào thuyết luân hồi. 


Dĩ nhiên, những ai tin rằng người ta sống vỏn 
vẹn chỉ có một đời này thôi thì sẽ thấy chết là hết. 
Tuy nhiên, họ có thể công nhận rằng, đối với họ cũng 
như những người thân, nếu họ được ra đi một cách 
an bình trong một trạng thái tâm thức an lạc thì vẫn 
tốt hơn. Điều đó chắc chắn sẽ là một niềm an ủi cho 
những người ở lại. Đối với bản thân, chết như thế 
thoải mái hơn nhiều. Ngoài ra, họ sẽ ra đi một cách 
rất tốt đẹp, phù hợp với điều mong muốn - chính 
đáng - của họ, tức là cái hạnh phúc mà họ đã gìn giữ 
suốt cả một đời. Nếu họ làm hỏng hết vào giờ cuối 
bằng một cái chết khổ sở và rối loạn thì thật là đáng 


105 


()Mtt trợ người [ârmm cÍuttratg 





tiếc. Huống chi người tin vào thuyết luân hồi, họ sẽ 
thấy không những nên có, mà còn cần thiết phải có 
những tư tưởng thích hợp khi đến giờ đã định, một 
phần là để một lần nữa có một kiếp tái sinh tốt, mà 
nếu họ là người tu hành, để có thể tiếp tục hành trì 
và sớm đạt thành quả. 


CHUẨN BỊ CHO VIỆC PHÙ TRỢ NGƯỜI 
LÂM CHUNG 


‹) 


Âu châu mấy năm gần đây, người ta trở 
lại quan tâm đến giai đoạn cuối của cuộc 
đời, và vấn đề hết sức hệ trọng, hết sức tế nhị là giúp 
đỡ người lâm chung lại chiêu cảm một số người ngày 
càng đông hơn. Chúng ta có thể lấy đó làm mừng. 
Nhưng làm thế nào để giúp đỡ [người lâm chung] 
một cách thiết thực? Phải suy nghĩ cho chu đáo. 
Làm với từ bỉ và tình thương 
Theo Phật giáo, với tư cách người đến phù trợ 
và tiễn đưa thì điều kiện đầu tiên và cơ bản là tự 
khởi lên một trạng thái tâm thức thấm nhuần từ bi 
và tình thương đối với mọi loài nói chung, mà đặc 
biệt là đối với người đang hấp hối, người mà ta đến 
để phù trợ. Thật sự nếu ta chú ý bắt đầu bằng việc 
phát khởi những tư tưởng nhân hậu, nếu ta có một ý 
chí mãnh liệt muốn giúp đố người sắp chết một cách 
hữu hiệu, tóm lại, nếu lòng ta tràn ngập từ bi và tình 


106 


(tù trợ người [âm cđÍtttg 





thương thì chắc chắn người lâm chung sẽ cảm nhận 
được và nhờ thế mà ta sẽ có một tác động mạnh hơn 
đối với họ. 

Điều gì sẽ xảy ra sau đó? Trong giả thuyết mà 
ta là người phù trợ, với một tấm lòng vô cùng chân 
thành và với ý muốn duy nhất là đem lại lợi lạc cho 
người lâm chung, thì điều đó sẽ thấm đượm vào trong 
mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của ta đối với họ. Chắc chắn 
họ sẽ cảm nhận được, nhờ thế chúng ta sẽ có một 
tầm ảnh hưởng rất sâu đậm đối với họ. Vì thế, dầu 
cho chúng ta cảm thấy thời gian cấp bách, không 
thể trì hỗn phút nào, nhưng việc dành thời gian để 
tự khơi dậy một trạng thái tâm thức tốt lành không 
phải là phung phí, mà ngược lại là khác. 

Như tôi vừa nói, trong vài thập niên trở lại đây 
số người muốn phù trợ, đưa tiễn người lâm chung 
và dấn thân để làm việc đó ngày càng nhiều hơn. Dĩ 
nhiên, đây là một chuyển hóa tốt đẹp, và tôi lặp lại, 
chúng ta phải lấy đó làm điều vui mừng. Tuy nhiên, 
tôi thấy có hai nguy cơ có thể xảy ra. Tôi xác định 
đây là quan điểm chủ quan của riêng tôi, tôi không 
dám chắc là mình hoàn toàn đúng, nhưng cũng như 
bất kỳ a1, tôi có quyền bày tỏ ý kiến của mình. 

Hai nguy cơ mà tôi nhận thấy trong khuynh 
hướng hiện tại khi có rất nhiều người muốn tham 
gia việc này là gì? 

Sự phù trợ và đưa tiễn người lâm chung nếu trở 
thành một hoạt động gần như thông thường thì sau 
một thời gian người ta sẽ trở nên quá quen thuộc đến 


107 


()Mtt trợ người [ârmm cÍuttratg 





nỗi sẽ trở thành một thói quen như đi làm ở công sở, 
một hoạt động như mọi hoạt động tầm thường khác. 


Trong trường hợp đó, bên tử sàng, thay vì cảm 
thấy mối quan hoài và tha thiết muốn giúp đỡ một 
người lâm chung và chỉ đặc biệt riêng người này thôi, 
chúng ta có nguy cơ rơi vào chỗ không dụng công nỗ 
lực nữa và thấy việc đến với người này như một công 
việc tầm thường, vô thưởng vô phạt. Tương tự, người 
mà ta muốn giúp đỡ cũng sẽ cảm nhận thấy như vậy. 
Đó là mối nguy thứ nhất: làm cho sự việc trở nên 
tầm thường! 

Vấn đề thứ hai là ở Âu châu ai cũng hối hả, vội 
vàng. Không ai có nhiều thì giờ, ai cũng dán mắt 
vào đồng hồ. Nếu việc phù trợ người lâm chung trở 
thành một công việc thông thường, dẫu là trong môi 
trường hội đoàn hay nghề nghiệp, thì mối nguy lớn 
là khi cần phải can thiệp ta sẽ bị thời gian bức bách, 
vì ta có một việc gì khác phải làm ngay sau đó. Thí 
dụ, chúng ta ấn định là sẽ đến với người lâm chung 
từ 2 giờ tới 4 giờ chiều, không trễ hơn được. Như vậy, 
nếu ở bên tử sàng mà ta chỉ luôn nghĩ rằng “dù gì đi 
nữa thì đến 4 giờ tôi cũng phải dông” thì việc phù trợ 
sẽ trở thành một vấn đề thứ yếu. 

Dĩ nhiên tôi cũng không chắc chắn lắm. Cũng có 
thể là tôi chỉ lo sợ hão, nhưng tôi vẫn thấy có hai mối 
nguy như thế trong khuynh hướng hiện tại. 


Tại sao ta lại có ít thì giờ đến thế? Tại sao lúc nào 
ta cũng phải chạy đua? Một lần nữa, đây là sự phân 
tích của riêng tôi. Tôi nghĩ rằng, đó là vì chúng ta có 


108 


(tù trợ đ+gưười [âm cđÍtttg 





khuynh hướng muốn làm quá nhiều việc! Ngay khi 
vừa nghe nói đến một việc gì, chúng ta liền muốn 
thử nghiệm ngay, hoặc chúng ta cho rằng mình bắt 
buộc phải làm việc này. Chẳng hạn, khi nghe người 
khác nói có một việc gì đó cần phải làm, ta liền xung 
phong ngay hay ít nhất cũng tình nguyện ghi danh, 
vì ta muốn thử làm việc ấy. Hiềm một nỗi, cứ thêm 
mãi việc này vào việc khác, dần dần ta không còn 
một phút nào cho riêng mình nữa. Từ đó mà chúng 
ta có cảm giác bận túi bụi, phải nói là bận rộn từ 
đầu này tới đầu kia của cả đời mình. Dĩ nhiên, để 
sống được thì chúng ta phải bảo đảm những nhu yếu 
của mình, và phần đông chúng ta đều có một nghề 
nghiệp và tiêu tốn phần lớn thì giờ của mình vào đó. 
Ngoài công việc, có thể chúng ta còn một số trách 
nhiệm phải gánh vác, như chuyện gia đình chẳng 
hạn. Đúng vậy, nếu chúng ta có con, ít nhất chúng 
ta cũng phải lo cho con cái v.v... 


Như vậy, có một số công việc mà chúng ta không 
thể trốn tránh được, mà ngược lại còn phải hoàn tất 
một cách chu đáo. Ngoài những việc ấy ra, khi bị lôi 
cuốn bởi một phạm vi hoạt động mới, liệu chúng ta có 
thật sự bắt buộc phải nhảy vào ngay lập tức? Khi ta 
cứ muốn làm thử mỗi việc một chút và xung phong 
vào nhiều hoạt động khác nhau, danh sách việc làm 
cứ dài ra, nhưng thời gian thì không. [Kết quả là] 
ta có nhiều việc làm hơn nhưng lại không có nhiều 
thì giờ hơn trước. Chúng ta không thể nào không 
rối loạn cả lên nếu cứ tiếp tục như thế! Mà điều này 
có thật sự cần thiết không? Tại sao ta không tự giới 


109 


(tt trợ người [ârmmt cÍuttratg 





hạn những việc phải làm, và làm cho đàng hoàng? 
Có thể đây là một câu hỏi mà chúng ta nên tự vấn. 


Chúng ta có thể lấy câu nói đầy trí tuệ của một 
vị đại học giả Ấn Độ vào thế kỷ thứ 11, ngài A-đề-sa 
(Atisha DIipamkara - 982-1054) làm châm ngôn: 

“Cái để biết và có thể biết thì nhiều vô lượng; 
nhưng đời người thì ngắn và chúng ta không biết 
sẽ chết vào lúc nào. Thế thì, thay vì tự tản mạn, 
tại sao không bắt chước con thiên nga mà chắt lấy 
chất sữa đã bị hòa tan trong nước, đi thẳng vào 
điểm chính và rút tỉa cái tỉnh hoa của đời người 
bằng cách làm tròn những mục tiêu cao thượng 
của mình?” 

Dĩ nhiên, tôi cũng chỉ đề nghị thế thôi. 

Để trở lại với chủ đề chính của chúng ta, điều lý 
tưởng nhất là cho dù gấp gấp, người phù trợ cũng 
phải dành thời gian để tự khơi dậy một ý muốn mãnh 
liệt là đem hết khả năng mình để giúp đỡ người đang 
sắp trút hơi thở cuối cùng. 

Tôi phải nhấn mạnh vào điểm này vì ở Âu châu, 
vấn đề giúp đố người lâm chung đã được nghiên cứu 
sâu rộng đến nỗi nhiều tổ chức xuất sắc đã được 
thành lập. Những phương tiện kỹ thuật đã được cải 
thiện một cách đáng kể và những người làm việc 
xung quanh người lâm chung - người của các ban 
y tế điều trị tạm thời! hay các hội đoàn - đã soạn 


TĐiều trị tạm thời (soins palliatifs) là điều trị không nhằm khỏi 
bệnh, mà nhằm thuyên giảm sự đau đớn của người bệnh, về thể 


110 


(tù trợ người [âm cđÍttrtg 





ra những nghì thức ngày càng tỉnh vi hơn. Nếu tự 
động thêm vào đó, chúng ta có cái mà Phật giáo gọi 
là “động cơ hiền thiện” - một tình cảm vô cùng nhân 
hậu đối với người lâm chung - thì chúng ta đã tự 
đặt mình vào một điều kiện tuyệt hảo. Đúng thế, 
Phật giáo phân tích rằng giữa tâm nguyện và việc 
làm thực tiễn thì chính tâm nguyện mới có tác dụng 
mạnh hơn. Và nếu chúng ta dung hợp cả hai, lòng 
nhân ái và kỹ thuật cao - thì chúng ta sẽ gặt hái 
những kết quả tốt đẹp hơn nhiều. 

Tôi còn có một gợi ý nữa. Quý vị cũng biết rằng 
hiện nay có rất nhiều hội đoàn đề nghị đào tạo những 
người phù trợ lâm chung - và điều này rất tốt. Có 
thể nào chúng ta ghép vào các chương trình đào tạo 
một lớp huấn luyện phát triển tình thương và từ bi 
đối với người lâm chung? Tôi nghĩ điều này có thể 
thực hiện trong tất cả các hội đoàn, tôn giáo hay phi 
tôn giáo, và bởi tất cả mọi người. Tại sao? Vì tình 
thương và từ bi chỉ là những giá trị nhân đạo chứ 
không cần phải mang một sắc thái tôn giáo nào. Ai 
cũng có thể làm được. Hãy tưởng tượng rằng, trong 
một lớp huấn luyện, các tập sự viên sẽ được đề nghị 
thiền quán về tình thương và từ bi.! Chỉ cần dạy cho 


xác cũng như tỉnh thần. (Đạo Phật trước vấn để trợ tử -Trịnh 
Nguyên Phước. Nguồn: http://cusi.free.fr/) 

fTrong Phật giáo, thiển quán có nghĩa là “tập cho tâm thức quen 
với...”, thiển là tư duy về một đề tài nào nhất định, hoặc quán về 
một sự vật mà ta khơi dậy trong tâm. Thí dụ, chúng ta bắt đầu 
bằng suy tư đến những thống khổ của một hữu tình cho đến lúc 
cảm thấy khởi lên một tâm từ bi đối với họ, sau đó ta sẽ tập trung 
trên trạng thái tâm thức này. 


111 


(tt trợ người [ârmmt cluttratg 





họ những kỹ thuật thiền quán liên quan đến đề tài 
ấy, điều này không có gì là rắc rối lắm. Thật sự, đối 
tượng phải nghĩ đến là những hữu tình sắp la trần, 
tức là đang ở trong một hoàn cảnh nguy khốn. Một 
đối tượng như thế sẽ khơi dậy lòng từ bi một cách tự 
nhiên, và đồng thời khơi dậy tình thương trong lòng 
bất kỳ ai, huống chi là những người hiển nhiên đã 
có đầy thiện chí. Cứ cho là sau khi được đào tạo và 
khích lệ như thế, các tập sự viên sẽ thực hành một 
chút thiền quán ở nhà về hai đề tài trên. Sau đó, khi 
trên đường đến bệnh viện hay nhà dưỡng lão, hay 
nhà riêng của một người lâm chung đang cần giúp 
đỡ, sự rèn luyện của họ sẽ giúp họ tự đặt mình vào 
trạng thái tâm thức thích đáng mà không cần phải 
cố gắng nhiều. Từ nay, chỉ cần nhắc đến một người 
lâm chung cần được trợ giúp là đủ kích thích những 
người phù trợ đã được rèn luyện như thế, để họ khởi 
lòng từ bi và tình thương. Họ sẽ đến bên cạnh người 
lâm chung với tâm thức từ mẫn, và trong trạng thái 
tâm thức đó, họ sẽ áp dụng những kỹ thuật đã học 
trong lớp huấn luyện: những cử chỉ phải làm, những 
lời phải nói v.v... 


Tập trung tỉnh thần 


Ngoài ra, người phù trợ cần nên cải thiện khả 
năng tập trung của mình, đồng nghĩa với sự quân 
bình tỉnh thần, ngõ hầu dành tất cả tâm trí cho 
đương sự - người lâm chung. Có những kỹ thuật để 
tập trung mà ai cũng có thể học được, đặc biệt là tập 
trung vào hơi thở, vào sự hô hấp. Trong quý vị đây, 


112 


(tù trợ người [âm cđÍttrtg 





nếu ai đã từng tập yoga dù chỉ chút ít, hắn cũng đã 
học qua những kỹ thuật này rồi. Đây cũng là những 
phương pháp frung dung, không phải riêng của bất 
cứ một nhóm nào và ai cũng có thể học không chút 
khó khăn. Bất cứ ai có thiện chí đều có thể tìm học. 


Điều này sẽ rất quý cho họ, vì khi muốn giúp đố 
một người, nhất là một người lâm chung, thì chính 
mình nên, hay phải sẵn sàng. Mà sẵn sàng có nghĩa 
là phải đủ bình tĩnh và thư giãn. Thế nhưng chúng 
ta ai cũng có thể gặp chuyện trục trặc trong đời tư và 
căng thẳng tinh thần, lo lắng bất an. Lúc phải giúp 
đỡ một người đang gặp khó khăn, đặc biệt là người 
lâm chung, nếu ta bắt đầu áp dụng những kỹ thuật 
tập trung, thí dụ chú ý đến hơi thở, ta có thể lấy lại 
sự an tĩnh đủ để thư giãn và hoàn toàn chú tâm đến 
người ta muốn giúp đố. 


Thâu thập dữ kiện liên quan đến người 
lâm chung 

Dĩ nhiên, điều này không phải lúc nào cũng làm 
được. Nhưng trong khả năng có thể, việc thâu thập 
một số dữ kiện liên quan đến người mình trợ giúp 
sẽ rất có ích. Khi đương sự là một người thân, người 
trong gia đình hay bạn bè thì lẽ ra ta đã biết khá rõ 
về họ. Chúng ta đã có một vài khái niệm về sở thích, 
quan điểm của họ, về những cam kết hay tiểu sử 
của họ. Nhưng để sự giúp đỡ của ta được thích hợp, 
trong trường hợp ta không quen biết nhiều với người 
lâm chung, lý tưởng nhất là phải làm sao biết được 


113 


(ta trợ người [ârmmt cluttratg 





tối thiểu một vài dữ kiện về người ấy, như tính tình, 
những gì họ ưa thích, những điều họ đã thực hiện 
hay không thực hiện trong đời họ... 


Việc biết được những điều tốt đẹp mà người lâm 
chung đã thực hiện là những dữ kiện rất quý báu. 
Chắc chắn là bất kỳ ai cũng đều đã từng làm được 
một điều tốt vào một lúc nào đó trong đời. Có thể 
là trong những lãnh vực rất khác nhau. Tầm ảnh 
hưởng của nghĩa cử đó có thể lớn hoặc nhỏ. Điều đó 
không quan trọng. Chúng ta có thể lấy một vài thí 
dụ như: người này có thể đã làm hết sức mình để 
nuôi dạy con cái rất đàng hoàng, hay đã lo lắng đây 
đủ cho gia đình..., người khác thì có thể đã tham 
gia các công tác xã hội và gây tác động mạnh đối 
với nhiều tầng lớp dân chúng; người khác nữa thì 
đã can thiệp trên bình diện quốc gia, có thể là quốc 
tế... Các lãnh vực để làm việc thiện có rất nhiều, như 
xây trường học, nhà thương ở những nơi thiếu thốn 
v.v... Dầu ở bình diện quốc tế hay khu vực, trong môi 
trường nghề nghiệp hay gia đình, với một tầm vóc 
xã hội hay chật hẹp hơn thế, ai ai cũng chắc chắn đã 
từng có cơ hội thực hiện những điều tốt lành, có khi 
xuất sắc. Người phù trợ phải tìm cách dò hỏi để biết. 

Tại sao điều này lại quan trọng đến thế? Đừng 
quên mục đích của người phù trợ là giúp đỡ người 
lâm chung ra đi trong những điều kiện lợi lạc, tốt 
nhất là trong một trạng thái tâm thức thư giãn và 
hạnh phúc. 


Trong trường hợp người lâm chung có một đời 


114 


(tù trợ người [âm cđÍtttg 





sống tôn giáo hay tâm linh, thì điều này đã rất đầy 
đủ để khơi lên cho họ những ý nghiệp thiện. Không 
cần phải đề cập đến những lãnh vực khác. 


Tuy nhiên trong phần lớn các trường hợp, việc 
giúp cho người lâm chung đạt được một trạng thái 
tâm thức hiền thiện không phải là điều dễ dàng. 
Người phù trợ có thể nhắc lại cho họ nghe tất cả 
những điều thiện mà họ đã thực hiện trong đời, rồi 
nhân cơ hội ấy mà nói thêm rằng “Bạn có thể ra đi 
trong an bình, bạn đã làm xong bổn phận và không 
có gì để ân hận.” 

Nếu đi vào chỉ tiết, trường hợp nào cũng có thể 
xảy ra. Người lâm chung có thể đã cư xử rất tốt với 
con cái, cha mẹ, quê hương hay đối với những người 
trong hoàn cảnh khó khăn v.v... Họ có thể đã làm rất 
nhiều hay rất ít. Đây không phải là vấn đề. Điều cốt 
yếu là nhắc cho họ nhớ việc gì tốt lành mà họ đã làm. 
Dầu rằng trong mắt ta việc ấy chẳng đáng kể chút 
nào, cũng không sao. Nhớ được điều ấy, họ sẽ có thể 
cảm thấy khá hơn, tự tin hơn, bớt căng thẳng, và sẽ 
ra đi trong điều kiện tốt đẹp hơn. 


Chúng ta can thiệp trên bình diện nào khi nhắc 
cho người lâm chung những thành đạt và việc thiện 
của họ? Trong sự tu tập căn bản, Phật giáo khuyên 
ta phải vui theo với tất cả những nghiệp thiện của 
người khác và của cả chính mình: đó là hạnh tùy hỷ 
công đức. Hiện thời, vấn đề của chúng ta là làm sao 
cho người lâm chung nhớ lại những việc đáng khen 
mà họ đã thực hiện và khiến cho họ sinh lòng vui 


115 


()Mtt trợ người [ârmmt cluttratg 





mừng. Được như thế sẽ rất có ích cho họ về nhiều 
mặt: ngoài một sự an ủi tức thời, hạnh tùy hỷ còn 
tăng cường các nghiệp lành, và khuyến khích mình 
tiếp tục. Đại sư Tây Tạng Djé Tông Cáp Ba,! sống 
ở cuối thế kỷ thứ 14 và đầu thế kỷ thứ 15 đã nhấn 
mạnh rằng, nếu có một hành trì tu tập nào không 
cần cố gắng mà phát sinh công đức vô lượng, thì đó 
là hạnh tùy hÿ với tất cả những điều tốt đẹp đã được 
thực hiện bởi người khác và chính mình, cũng như 
với tất cả những điều may mắn hay hạnh phúc đã 
xảy ra cho người khác và cho chính mình, như đức 
Phật đã chỉ dạy. Đúng thế, đức Phật đã từng nói, 
miễn là mình đừng khởi tâm kiêu mạn, việc nhớ lại 
những nghiệp thiện mình đã làm có công năng tăng 
trưởng công đức đã tích tập. Còn hạnh tùy hỷ công 
đức của người khác, chẳng những giúp cho ta trừ bỏ 
tâm đố ky, mà còn giúp cho ta tạo nhiều nghiệp tốt. 


Trạng thái tâm thức thích đáng 


Chúng ta đã nhắc đi nhắc lại, không có gì tốt cho 
người chết bằng việc chết đi trong một trạng thái 
tâm thức hiền thiện, điều này áp dụng cho tất cả mọi 
người, ngay cả cho chính ta. 


Nói chung thì bất cứ ý nghiệp thiện nào cũng 
đều được cả. Dĩ nhiên có những trạng thái tâm thức 


!Jé Tsongkhapa Losang Dakpa (1357-1419) Tổ sư của tông phái 
Géloupa, phái “giới đức”. Ngài là tác giả của nhiều tác phẩm nổi 
tiếng là sáng sủa và chính xác. Năm 1409, ngài đã xây dựng tu 
viện Ganden, khoảng 30 cây số phía đông bắc thành phố Lhasa . 


116 


(tù trợ người [âm cđÍttrtg 





có nhiều uy lực hơn, nhờ nội dung cũng như tầm 
ảnh hưởng của chúng. Vấn đề là phải có khả năng 
khơi dậy đúng lúc. Không phải ai cũng đã sẵn sàng. 
Điều này tùy thuộc vào các thói quen chúng ta đã 
có hay không có trong suốt cả cuộc đời. Thí dụ, việc 
cảm thấy yêu thương mọi người chắc chắn là một 
trạng thái tâm thức tốt. Người nào đã nuôi dưỡng 
tình thương suốt đời họ có thể hy vọng tìm thấy tình 
cảm ấy trên ngưỡng cửa tử. Nhưng người chưa từng 
hay rất hiếm khi thương yêu ai thì chắc chắn không 
phải vào lúc nguy kịch nhất, hoặc tế nhị nhất của 
cả một đời mà có thể thành công lần đầu tiên [trong 
việc khởi tâm yêu thương]. 


Một lần nữa, đó là lý do tại sao việc hiểu biết 
đôi chút về người lâm chung là điều tối quan trọng, 
để ước lượng điều gì thích hợp với họ: thay vì khích 
lệ lòng tin nơi một người vô thần - với nguy cơ làm 
họ bực dọc hay tệ hơn thế nữa - thì hợp lý hơn là 
nương theo những ý thích đặc biệt của họ, tùy theo 
các ưu điểm mà họ có như tính rộng rãi, nhẫn nhục, 
trí thông minh v.v... 

Trong hai quyển kinh mà tôi đã giới thiệu từ 
đầu, đức Phật đề cập đến nhiều phương thức, quyển 
thứ nhất có 11 phương thức và quyển thứ hai có ð 
phương thức. 

Tôi đề nghị chúng ta hãy duyệt qua hai quyển 
kinh này, sau đó thử xem có góp nhặt được gì cụ thể 
không, trước là để giúp đỡ người khác, sau là để tự 
chuẩn bị cho cái chết của chính mình. 


117 


()Mtt trợ người [ârmm cÏuttratg 





Trong trường hợp của người phù trợ lâm chung, 
chúng ta sẽ thử rút tỉa ra những sal lầm không được 
vi phạm. Nếu được chuẩn bị trước, chúng ta sẽ ít có 
nguy cơ lầm lẫn trong một lúc bị cảm xúc quá mạnh. 


KINH 11 NIỆM TƯỞNG PHẢI CÓ 


Chữ kinh, theo định nghĩa là những giáo pháp 
do đức Phật Thích-ca tuyên thuyết. Trong kinh này, 
đức Phật đã dạy chư đệ tử: “Này các £y-kheo, vào lúc 
lâm chung, người xuất gia phải khởi 11 niệm tưởng.” 


Tại sao lại nói đến những 11 trạng thái tâm thức? 
Đừng lo! Đức Phật không có ý dạy rằng ta phải phát 
khởi hết 11 tâm thức trong cùng một lúc. Ngược lại, 
Ngài cẩn thận cho phép chúng ta chọn lựa, bởi vì, 
như Ngài rất nhiều lần khai thị, giáo pháp phải được 
thích nghi với từng trường hợp. Người lâm chung sẽ 
có khả năng trụ trong một trạng thái tâm thức thiện 
này nhưng không trụ được trong một trạng thái [tâm 
thức] khác. Điều quan trọng là mỗi người phải có sẵn 
một phương thức thích hợp với chính mình. Chẳng 
hạn, rất nhiều người sẽ không thể nào suy nghiệm 
một tý gì về tánh Không, nhưng lại có thể khơi dậy 
tình thương hay tâm từ bi một cách dễ dàng... 


Kinh này dạy tiếp: “Những gì là 11? Đó là: 
[buông] xả chấp thủ; thương yêu giúp đố người khác; 
buông bỏ hiểm thù, phát lộ sám hối, trì giới, tiêu 
giảm tội ác; tăng trưởng căn lành dẫu rất nhỏ; không 
sợ sệt trước những kiếp tái sanh sắp tới; vạn pháp vô 


118 


(Öut trợ người [âm eÑttđưt+ 





thường; vạn hữu vô ngã; Niết-bàn tịch tĩnh an vui. 
Đó là 11 niệm tưởng mà người xuất gia cần phải có 
[vào lúc lâm chung].” 


1. Niệm tưởng buông xả chấp thủ 


Tâm xả chấp là tâm ngược hẳn với tâm chấp 
trước,! nghĩa là “xả bỏ cõi Th-bà”: không cảm thấy 
gì khác hơn là sự ghê sợ và chán ghét vòng luân hồi 
sinh tử trong các cõi hữu vi cùng với những hạnh 
phúc giả tạm và tài sản phù du của chúng. 


Đức Phật dạy rằng, lý tưởng nhất là chết với một 
trong 11 trạng thái tâm thức này. Thí dụ, chết mà 
không còn vướng chấp vào điều gì nữa cả. Một trong 
những hàm ý của câu này là nếu không được như 
thế, ta sẽ có nguy cơ bị khống chế bởi những tư tưởng 
trái nghịch. Hậu quả là gì? Ngay lập tức tâm trí bị 
khuấy động, và sau này với thời gian, ta còn phải 
chịu nhiều đau khổ nữa. 


Như vậy, ngược lại với xả chấp là chấp trước hay 
bám víu, và người ta có thể bám víu vào nhiều đối 
tượng. Hoặc là chấp vào thân, ở đây ta muốn nói 
đến thân người lâm chung. Trên thực tế, sự chấp 
trước có thể bao gồm tất cả các pháp hữu vi, kể cả 
thanh danh. Để giản dị hóa, ta nói là có ba loại đối 
tượng chính để chấp trước: thân thể, tài sản của cải 
và người thân. 
1Chấp trước: thuật ngữ Phật giáo có nghĩa là giữ chắc sự việc không 

thể buông xả. Ôm chặt, nghĩ về điều gì và không thể quên được 


nó. 


119 


()Mtt trợ người [ârmm cluttratg 





Hãy ghi nhận rằng, ít nhất là theo sự phân tích 
của Phật giáo, sự chấp trước là một “tưởng” hay nhận 
thức lệch lạc, và khi ước lượng đối tượng, nhận thức 
này luôn luôn có một xác suất sai lầm. Mặt khác, 
dầu sai lầm như thế nhưng thói quen chấp trước đã 
có cội rễ quá sâu trong ta nên nó hiện hành một cách 
dễ dàng, dầu ta muốn hay không muốn. 


Thói quen chấp trước đã mọc rễ một cách kiên cố 
trong tâm ta. Trong lăng kính của sự tái sanh - mà 
Phật tử cũng như rất nhiều người khác chấp nhận - 
vì ta đã di chuyển từ kiếp này sang kiếp khác từ vô 
thủy nên tập khí chấp trước đã có trong ta cũng từ 
vô thủy. Dầu ta có chối bỏ thuyết luân hồi và tuyên 
bố rằng ta chỉ sống vỏn vẹn có mỗi một đời này thôi, 
thì trong trường hợp đó sự chấp trước cũng đã có mặt 
trong ta ngay từ giây phút đầu tiên [của đời này]. 
Đó là một thói quen mà chúng ta mang theo mình 
từ đầu, cho dầu với ta chữ “từ đầư” chỉ đánh dấu lúc 
ta mới sanh ra trong kiếp này hay đã từ trong các 
kiếp trước. 


Đự chấp trước này đã phát sinh trong tâm ta 
bằng cách nào? Thì ra, từ khi mới lọt lòng ta đã phát 
triển một cảm giác sở hữu đối với một thứ thật ra 
không trực tiếp thuộc về mình. Chúng ta chiếm đoạt 
một thứ không phải của mình, và bởi vì chúng ta 
coi như nó thuộc quyền sở hữu của riêng mình nên 
chúng ta rất quyến luyến nó. 

Tôi đang nói về cái gì vậy? Đó là về cái món mà 
chúng ta có một cảm giác sở hữu rất mạnh ngay lúc 


120 


(tù trợ người [âtmt cđÍtttg 





phôi thai: thân thể của ta - cái thân thể mà thật ra 
đã được cấu tạo bằng tế bào của cha mẹ ta. Thế thì 
rõ ràng đây là một phần thân thể của người khác, 
mà ngay từ lúc thần thức ta tiến nhập vào các tế bào 
ấy, chúng ta đã nhận chúng là của mình, hoàn toàn 
thuộc về mình. Đúng rồi, ở một mức độ nào đó, có thể 
công nhận rằng thân thể này là của ta. Nhưng tin 
chắc rằng - như chúng ta đã tin chắc - nó chỉ thuộc 
về ta, từ bản chất nó đã là của ta thì cũng có hơi lạm 
dụng: từ căn bản, nó đã được cấu tạo bởi những tế 
bào thuộc về cha mẹ ta. 


Thế thì, một trong những nguyên nhân đã phát 
sinh sự ái luyến mà chúng ta cảm thấy đối với chính 
mình, hay đối với thân thể mình, là cái khuynh 
hướng bẩm sinh thấy mình là chủ nhân duy nhất và 
hợp pháp nhất của những thành phần mà dầu sao, 
theo lý luận lại không hề là của ta! 


Một lý do khác là không biết chúng ta nhận thức 
về thân thể của mình thế nào mà lại lẫn lộn nó với 
chính mình. Khi thật ra là đang nói về thân thể, 
chúng ta gần như luôn tự động dùng chữ “tô?. Điều 
này cho thấy là chúng ta đồng hóa thân thể với cái 
tôi của mình. Chúng ta cảm thấy hai thứ là một. 


Để lấy một thí dụ đơn giản, hãy tưởng tượng 
có người đến giáng một cú thật mạnh lên đầu ta. 
Chúng ta không rõ lắm tại sao người ta lại làm như 
thế, nhưng giả dụ như có chuyện ấy xảy ra, chúng 
ta sẽ nói gì nếu không là “Họ đánh tôi! Chúng ta 
lập tức nghĩ rằng có một sự tấn công, mà tấn công 


121 


(tt trợ người [ârmmt cÍuttratg 





a1? Tấn công mình. Chúng ta co1 như chính mình đã 
trực tiếp là mục tiêu, trong khi nói cho đúng, cái bị 
đánh là cái đầu của ta. Thế đấy, mà chúng ta đâu 
có chấp nhận mình tóm tắt chỉ quy về cái đầu mà 
thôi! Bình thường khi nghĩ về chính mình, chúng ta 
không tự giới hạn ở cái đầu, nhưng trong những tình 
huống như trên thì chúng ta lại tự đồng hóa với nó. 

Không al chối cãi là có một sự liên hệ giữa cái 
đầu của ta với ta. Mà nếu có al đánh lên đầu ta, 
thì cũng không thể phủ nhận rằng trong mắt họ, 
họ cũng nghĩ rằng họ đang đánh chính ta. Điều này 
đúng thôi. Nhưng cú đánh của họ chỉ gián tiếp, chứ 
không trực tiếp lên ta như họ và ta đều tưởng. Bởi 
vì chúng ta không thể bào chữa rằng một bên là cái 
đầu của mình, và bên kia là con người của mình, hai 
thứ ấy không thể “tuy hai mà một” được. Cũng có 
một tí gì khác biệt giữa hai thứ đó chứ! 

Sự thật là có một sự khác biệt giữa các thành 
phần của thân chúng ta và cái cá nhân mà chúng ta 
xưng là “tôi”, là “ta”. Nhưng bình thường, chúng ta 
không nhận thấy và thường nhầm lẫn hai thứ ấy với 
nhau rất mau, cho nên hễ có chuyện gì xảy ra cho 
một thành phần nào đó trên thân ta, chúng ta liền 


A~ 


phản ứng bằng cách dùng chữ “tô? hay ít nhất cũng 


A2 


là “của tô. 


Vì đó là những nhận thức đến với chúng ta một 
cách rất tự nhiên khi liên can đến chính mình và 
cái thân vật chất của mình, nên thế có nghĩa là ta 
đã quen thuộc với cách nhìn ấy từ khá lâu rồi. Nếu 


122 


(tù trợ người [âtmt cđÍtttg 





chỉ kể đời này thôi, thì tùy theo tuổi tác, chúng ta 
đã quen nhìn như thế từ hai, ba chục năm nếu tính 
theo những vị trẻ tuổi nhất ở đây, hay bảy, tám chục 
năm cho những ai cùng thế hệ với tôi. 

Tại sao lại nhấn mạnh như thế trên một vấn đề 
quá thông thường đến mức độ vô vị? Trong suốt cả 
đời, từ lúc phôi tha1, chúng ta không ngừng tự thấy 
mình là “tôi, là “ta”. Thế mà, chính bởi cách nhận 
thức mà tôi vừa mới chấm phá một vài nét cho quý vị 
thấy, chúng ta đặt một tầm quan trọng rất lớn trên 
tất cả những gì mà chúng ta gọi là “tôi”, là “ta”, kể cả 
thân thể của mình. Do đó chúng ta săn sóc nó, chăm 
chút nó, chải chuốt nó, tóm lại là tỏ ra rất ái luyến 
nó, bám víu vào nó, và cứ như thế từ năm này sang 
năm khác cho đến tận cuối đời. Nhưng lúc tử thần 
gõ cửa, và hiển nhiên chúng ta phải chia tay với cái 
thân mà chúng ta đã tự đồng hóa trong suốt bấy lâu 
thì thật là đứt ruột! 


Đó là lý do tại sao thông thường những người nào 
ý thức được mình sắp chết và cái thân của họ sẽ bị bỏ 
lại nửa chừng như vậy đều cảm thấy rất kinh hoàng. 
Đối với họ, sự biến mất của thân thể đồng nghĩa với 
sự tiêu diệt của chính họ. Tư tưởng này nảy sinh một 
cách rất tự nhiên, phải nói là theo bản năng ở phần 
đông những người trong thời kỳ hấp hối. 

Mặt khác, nếu chúng ta thấy rằng - như trong 
Phật giáo - là vẫn còn cái gì đó sau cái chết, thì 
chúng ta sẽ quan niệm thế nào về cái chết? Không 
thể chối cãi, chết nghĩa là cái thân vật chất sẽ biến 


123 


()Mtt trợ người [ârmm cluttratg 





mất, nhưng cái nhân vật trong trạng thái nguyên 
vẹn của nó thì không. Ngay khi chúng ta chấp nhận 
có một cái gì đó “bên kia” cửa tử, điều ấy bao hàm 
một sự kéo dài của cái gì đó, cho dầu cái thân có bị 
bỏ lại phía sau. Theo Phật giáo, cái kéo dài đó là 
tâm tương tục của ta, tức là tâm thức nhìn dưới khía 
cạnh chiều dài của thời gian. Trong viễn tượng đó thì 
chết là sự chia lìa của một cái thân vật chất và cái 
tâm tương tục đã tiến nhập vào nó lúc phôi tha1, thế 
thôi! Chết chỉ bao hàm sự chấm dứt của một cái thân 
vật chất, chứ hoàn toàn không phải là sự chấm dứt 
toàn diện của đương sự. 


Ấy thế mà, vì lúc bình thường ta đông hóa con 
người của mình với cái thân sở y, nên ta chỉ có thể 
phát sinh một sự chấp trước mãnh liệt vào nó. Và 
nỗi khổ đau mà ta cảm nhận khi biết mình sắp mất 
sẽ tương xứng với sự chấp trước của ta đối với nó. 


Trên thực tế, cho dầu chúng ta có thể chấp trước 
vào đủ loại đồ vật, kể cả những món vật chất ở ngoài 
thân chúng ta, nhưng tâm chấp trước mà ta dành 
cho bản thân rất đặc biệt. Nó mãnh liệt hơn đối với 
bất cứ vật gì khác ngoài thân, dầu vật ấy vô cùng đắt 
giá hay quý báu. 

Để có một ý niệm rõ hơn, chúng ta chỉ cần nghĩ 
đến sự chăm sóc kỹ lưỡng mà suốt cả cuộc đời mình 
đã dành cho cái thân dường như vô cùng quan trọng 
ấy. Mà đúng là nó thực sự quan trọng. Và thực sự 
chúng ta phải chăm sóc nó. Mục đích ở đây không 
phải là khuyến khích ta bỏ bê nó, chứ đừng nói là xử 


124 


(tù trợ người [âm cđÍtttg 





tệ với nó. Nhưng cho dù như thế, hãy nghĩ đến tất 
cả những nhọc nhằn mà ta đã phải chịu đựng để cho 
nó được thoải mái, để cung cấp cái tiện nghi quý hóa 
cho nó... Đôi khi chúng ta có hơi thái quá chăng? 


Dầu sao đi nữa, nói chung là chúng ta rất chấp 
trước vào bản thân. Chúng ta cưng chiều nó, nâng 
niu nó. Kết quả là khi cái chết gần kề, khi thấy mình 
không thể giữ nó vĩnh viễn, nếu chúng ta lại cảm 
thấy khổ sở thì có gì đáng ngạc nhiên đâu? Ta có thể 
nói rằng nỗi khổ ấy không hợp lý bởi vì sự chia ly 
với thân xác này là một điều tự nhiên và không thể 
tránh. Nhưng dù hợp lý hay không, nỗi đau khổ ấy 
được cảm nhận rất thật, và điều ấy mới đáng nói. 


Để lấy một thí dụ giản dị, hãy tưởng tượng là 
chúng ta đã ở trong một căn nhà suốt khoảng 20 
năm, và chúng ta đã cảm thấy an vui trong căn nhà 
ấy. Ngày mà chúng ta phải dọn nhà đi nơi khác ở, 
chúng ta không cảm thấy một chút bùi ngùi sao? 
Tuy tỷ lệ không đồng, chỉ một căn nhà thân yêu cũng 
khó mà xa lìa được. 


Một thí dụ khác thông thường hơn nữa: chúng 
ta chắc ai cũng có một món đồ vật mà mình đặc biệt 
ưa thích và sử dụng thường xuyên, nếu không nói là 
luôn luôn. Rồi bỗng một ngày ta đánh mất nó. Điều 
đó hẳn làm cho ta buồn lắm chứ, phải không? 


Mỗi lần chúng ta buồn bã như thế, thật ra chúng 
ta đã không hoàn toàn hợp lý, vì chính sự sở hữu 
một vật gì hôm nay xui khiến ta phải mất vật ấy 


125 


()Mtt trợ người [ârmmt cÍuttratg 





về sau. Sự bất bình hay đau buồn mà chúng ta cảm 
nhận trong trường hợp ấy thật không hợp lý. Những 
tình cảm ấy không đúng, vì sự chia ly là điều bình 
thường, không thể tránh được. Tuy vậy, sự thật là 
hiện nay nếu phải mất mát một thứ gì mà chúng ta 
hơi ưa thích, ta cũng vẫn buồn. 


Làm sao để khỏi buồn? Một trong những phương 
thức là suy nghiệm trước rất lâu để tự chuẩn bị cho 
sự mất mát ấy. Mục đích là ngay từ đầu phải làm 
sao để thật quen thuộc với ý niệm là khi có vật gì là 
thế nào cũng sẽ mất vật ấy một ngày nào đó. Nhưng 
đừng mơ tưởng hão huyền. Không phải vì chúng ta 
bắt đầu làm quen với cái quan điểm đúng đắn đó mà 
lập tức chúng ta sẽ tránh được tất cả mọi đau khổ 
lúc chia ly. Nhưng nỗi đau khổ ấy sẽ giảm nhẹ hơn. 
Sự tổn hại sẽ được hạn chế. 


Nói cho cùng, làm như thế để làm gì nếu không 
phải là để trở nên thực tế hơn, và để ý thức được bản 
chất phù du của mọi sự vật? Trong một cuộc hội ngộ, 
chúng ta chỉ có thể chắc chắn mỗi một điều là thế 
nào nó cũng sẽ kết thúc bằng một sự chia ly. Bây giờ, 
phải công nhận là những hiểu biết như thế không 
phải đặc quyền của Phật tử. Đó chỉ là những sự ghi 
nhận đến từ một tâm trí tỉnh táo không hơn không 
kém, cho đến độ nó có một tầm vóc phổ quát: nó liên 
quan đến tất cả mọi người. Bất cứ ai cũng có thể hiểu 
được điều đó, cố nhiên với điều kiện duy nhất là chấp 
nhận bàn đến vấn đề này và quan sát nó một cách 
chăm chú hơn một chút. 


126 


(tù trợ đ+gưười [âm cđÍttrtg 





Nhưng đây không phải là một lãnh vực dành 
riêng cho Phật tử. Biện pháp được đề nghị rất đơn 
giản, vô cùng đơn giản: sự vật như thế nào thì hãy 
nhìn nó đúng thật như thế ấy. Thì ra, sự gặp gõ nào 
cũng dẫn đến sự chia ly, và “được” cái gì cũng dẫn 
đến sự “mất” cái ấy. Điều nên làm là hãy mở mắt 
ra, nhìn thẳng vào sự thật, chọn một cái nhìn chân 
chính từ nay, hay một cái nhìn ít nhất cũng phải gần 
với sự thật hơn. Điều này chắc hẳn sẽ thích hợp với 
tất cả chúng ta. 


Cách nhìn như thế rất có lợi, vì khi phải chia 
tay chúng ta sẽ có thể chấp nhận, khiến cho điều đó 
bớt đau đón và cuối cùng sẽ không còn đau đón nữa. 
Tôi đồng ý với quý vị là, chúng ta ai cũng đã từng 
nói như thế. Bởi vì chúng ta là những người có suy 
nghĩ và thành thật, nên đôi khi chúng ta đã từng 
nói: Phải, cũng đúng thôi, một ngày nào đó thế nào 
cũng phải chia ly. Nói như thế rồi, nhưng chúng ta 
có nghĩ về điều mình đã nói không? Trong tận đáy 
lòng, chúng ta có tiếp tục mong ước - vả lại, rất có 
thể không hề biết là mình đang mong ước, phải xét 
kỹ lại vấn đề này - một điều hoàn toàn trái ngược với 
câu nói của mình? Chúng ta vừa nói “phải, một ngày 
nào đó mình phải chia tay” nhưng đồng thời lại vừa 
nghĩ “ừ nhưng biết đâu, nếu tiếp tục được thì...” 

Những gì vừa nói chỉ có mục đích là chỉ rõ sự tác 
động của tâm chấp trước đối với thân thể của chúng 
ta. Sau đó, đối với những đối tượng khác mà chúng 
ta ưa thích, đặc biệt là tài sản và của cải vật chất, 


127 


(tt trợ người [ârmmt cÍuttratg 





thì sự thể cũng chẳng khác là bao, cũng quá trình đó 
sẽ tái diễn. 

Đừng tưởng việc chấp nhận trong hiện tại rằng 
có một ngày chúng ta sẽ mất hết tất cả những gì 
mình có là một điều dễ dàng. Thế mà ngày ấy sẽ 
tới! Chúng ta có cam lòng chấp nhận không? Bởi vì, 
dầu sao đi nữa, phần đông chúng ta ai cũng phải 
khó nhọc lắm mới tậu được tài sản ấy. Chúng ta đã 
phải kiếm tiền, nghĩa là phải làm việc. Để có thể làm 
việc, chúng ta đã phải học hành. Một khi tậu được 
của cải, chúng ta đã phải tìm cách để giữ gìn và bảo 
vệ chúng. Chúng ta đã phải suốt cả một đời cật lực 
học hành, làm việc, kiếm tiền, dành dụm... làm đủ 
thứ như vậy mới tậu được cá1 này cái kia, vậy mà sẽ 
có một ngày chúng ta phải buông bỏ hết, xa lìa hết. 
Thật không dễ chút nào! 

Huống chỉ đối với người thân, chúng ta phải nói 
thế nào đây? Đó có thể là người ruột thịt: cha mẹ, 
anh em, con cái, vợ chồng - hay là bạn bè thân thiết. 
Trước hết, chúng ta không hề muốn lìa xa những 
người mình quý mến, thương yêu. Thật sự là chúng 
ta không hề muốn, ai cũng công nhận điều ấy. Ấy 
thế mà, sự thật là khi cái chết đến với ai, dầu muốn 
dầu không thì người ấy cũng sẽ bị giật ra khỏi những 
người mà họ vô cùng ràng buộc. Không a1 thoát khỏi 
được và đó cũng không phải là một kinh nghiệm dễ 
dàng. 

Như tôi đã nói, trong kinh Phổ Diệu đức Phật 


dùng hình ảnh của một tán lá cây để giải thích rằng: 


128 


(tù trợ người [âm efttưt+g 





“Trong một kiếp sống, người ta tụ lại với nhau để 
kết thành một gia đình, một nhóm bạn v.v..., cho đến 
ngày chia ly. Cuối cùng, tất cả các thành viên của 
nhóm ấy sẽ phân tán mỗi người một nơi, như những 
chiếc lá tan tác trong gió thu. Những chiếc lá ấy, suốt 
mấy tuần trước đã họp lại với nhau để tạo thành tán 
cây, một khi tẳn mác ra rồi thì sẽ không bao giờ có 
thể tụ họp lại với nhau nữa.” Cuộc chia ly lúc ấy sẽ 
vô phương vãn hồi. Một ngày nọ, cơ cấu kia có thể 
được tái tạo giống y như cũ không? Không, không 
bao giờ. Sẽ có những cơ cấu khác được thành hình, 
đúng thế, nhưng khác biệt. Mỗi tập hợp một khi bị 
giải tán sẽ không bao giờ hội tụ lại giống như xưa. 

Quý vị sẽ nói với tôi rằng, là Phật tử thì công 
nhận có tái sinh, tức là công nhận là sau này rất 
có khả năng ngẫu nhiên trong một kiếp nào đó ta 
sẽ gặp lại cha mẹ, bạn bè... mà ta đã bắt buộc phải 
la xa trong kiếp này. Rất đúng. Đúng là chúng ta 
sẽ gặp họ lại. Gặp lại tất cả. Vâng, nhưng không 
trong cùng một điều kiện. Dầu cho chúng ta rất có 
thể gặp lại, nếu không nói là không thể không gặp 
lại những người thân yêu ấy vào một lúc này hay lúc 
khác [trong chuỗi thời gian vô tận], nhưng chúng ta 
sẽ không thể nhận ra họ. Hôm nay họ là mẹ, là cha, 
là anh, là chị, là con... mai này họ có thể kết một 
sợi dây liên hệ với chúng ta, nhưng dưới hình dạng 
khác, trong vai trò khác. Lúc ấy, chúng ta sẽ không 
thể nhớ ra rằng ngày trước họ và ta đã từng có mối 
quan hệ thế này, thế kia đối với nhau. 


129 


()Mtt trợ người [ârmmt cluttratg 





Cái chết và sự chia lìa là những hiện tượng vừa 
tự nhiên vừa không thể tránh, nhưng điều làm cho 
chúng ta đau khổ là sự ái luyến hay chấp trước mà 
chúng ta đã kết chặt với nhau. Nếu ta có thể vượt 
qua sự chấp trước ấy - tức là, đừng quên, một nhận 
thức sai lầm không có thật chút nào - đừng sợ là 
chúng ta sẽ trở nên lạnh lùng vô tình. Chúng ta vẫn 
sẽ có cảm tình, vẫn cảm nhận có gì đó cho nhau, 
nhưng sự xa lìa sẽ không còn có quyền năng làm cho 
chúng ta chìm đắm trong tuyệt vọng, như điều ấy có 
thể xảy ra do tâm chấp trước. Dầu gì chúng ta cũng 
tiếp xúc với rất nhiều người mà chúng ta không đặc 
biệt đam mê ái luyến, và lúc phải rời họ ta có thể 
chào vĩnh biệt mà không cảm thấy gì cả. Điều đó 
chứng minh rằng một sự chia biệt rất có thể trung 
dung, không đau đớn. 


Mục đích [của nhận thức này] ở đây là cảnh báo 
ta về tâm chấp trước. Ngày hôm nay, chúng ta nghĩ 
sao về phản ứng của mình trước sự chia biệt? Chắc 
hẳn là chúng ta sẽ rất đau khổ? Nếu chúng ta nhận 
thức rằng điều ấy sẽ làm cho chúng ta buồn kinh 
khủng, thì có lẽ chúng ta đang bị tình cảm chấp trước 
khống chế. Trong trường hợp đó, tốt nhất là không 
nên chậm trễ, phải trừ bỏ nó đi một khi đã khám 
phá sự hiện diện của nó trong tâm mình. Thay vào 
đó, hãy khơi dậy trạng thái tâm thức nên có nhất và 
có lợi nhất: tâm buông xả chấp thủ. 


Chúng ta có thể làm được, vì nếu suy nghĩ sâu 
một chút, chúng ta sẽ từ từ dễ dàng nhận ra: thứ 


130 


(tù trợ người [âm cđÍtttg 





nhất, tâm chấp trước không gì khác hơn là một nhận 
thức sal lầm, và thứ hai, nó không đem lại gì cho ta 
cả, ít ra là không đem lại gì tốt đẹp. 


Nghe tôi nói như vậy, thế nào cũng có người sẽ tự 
bảo rằng: “Rinpoche đang nói gì vậy nhỉ? Thầy bảo 
chúng ta không nên chấp trước vào gì cả, cả thân xác 
lẫn tài sản và người thân nữa. Nhưng sống như thế 
thì còn có nghĩa lý gì... Đời sống sẽ chả còn có gì hết. 
Nó sẽ trống rỗng, không còn chút ý nghĩa. Đạo Phật 
gì lạ vậy? Khủng khiếp quá ..!” 


Nếu quý vị tự bắt gặp mình phản ứng như thế, 
tôi tự đặt mình vào địa vị của quý vị, không thể 
trách quý vị được. Vì thế tôi muốn trấn an quý vị 
ngay. Không, cuộc sống của chúng ta sẽ không mất 
hết ý nghĩa. Không, nó sẽ không hoàn toàn trống 
rỗng. Chúng ta chỉ cần loại bỏ tâm chấp trước, thay 
vào đó, ta có thể vun trồng tình thương đối với người 
khác chẳng hạn, hoặc là sự trìu mến, dịu dàng, lòng 
từ mẫn, ý nguyện chân thành đem lại lợi ích cho 
họ. Hay là đối với thân thể, tôi chỉ gợi ý là không 
nên đam luyến nó quá lố, không có nghĩa là phải bỏ 
bê nó. Ngược lại, chúng ta phải nhìn nhận đúng giá 
trị của nó. Đúng vậy, nó rất có ích. Nó rất quý giá. 
Chúng ta phải chăm sóc nó, phải cố bảo trì nó, giữ 
cho nó lành lặn, trân trọng nó vì nó xứng đáng được 
trân trọng. Nhưng điều đó không hề hàm ý là phải 
tiếp tục chấp trước vào nó. 


Phật giáo nhấn mạnh là chúng ta phải tận lực 
chăm sóc thân thể của chúng ta, chính vì nó rất có 


151 


(tt trợ người [ârmm cÏuttratg 





ích cho ta. Nó đã phục vụ ta nhiều và còn có thể [tiếp 
tục] giúp ích cho chúng ta nữa. Nhờ nó chúng ta đã 
tránh được rất nhiều khó khăn. Nếu khéo dùng, nó 
sẽ còn đem lại cho ta nhiều hơn những gì ta có thể 
tưởng tượng. 


Ngay cả về tài sản, tôi cũng chỉ đề nghị không nên 
quá ràng buộc đối với chúng. Điều này cũng không 
muốn nói là không được sở hữu gì cả và phải tìm 
vui trong sự thiếu thốn bần cùng. Không, không nên 
hiểu như thế. Hãy thực tế. Vì chúng ta là hữu tình 
nên cần có một số tối thiểu các thứ vật dụng vật chất 
để duy trì sự sống và tiếp tục con đường của mình. 
Nhưng có lẽ cũng không cần luôn luôn tìm cách kiếm 
thêm và tích trữ ngày càng nhiều hơn. Chúng ta 
không bắt buộc phải trở thành tỷ phú, nhưng cũng 
phải có một mức sống tối thiểu, nếu không thì chúng 
ta sẽ thật sự có vấn đề bất ổn. 


Có một ít của cải và sống sung túc, tại sao lại 
không? Dầu sao đi nữa, chúng ta cũng có thể sử 
dụng tài sản của mình một cách lợi lạc. Vả lại, theo 
Phật giáo, nếu trong một kiếp nào đó chúng ta sung 
túc hoặc rất giàu sang, thì điều đó cũng chỉ nằm 
trong luật nhân quả. Điều đó không gì khác hơn là 
một kết quả tốt đẹp đến từ những hành vi hiền thiện 
mà chúng ta đã làm từ trước hay xa xưa. Sự sung 
túc vật chất đến từ những hành vi hào phóng rộng 
rãi đã thực hiện trong những kiếp trước. Trong bối 
cảnh này, nếu ngày xưa chúng ta đã làm việc thiện 
và kết quả là kiếp này ta được hưởng một cơ nghiệp 


132 


(tù trợ người [âm cđÍtttg 





nào đó, thì không những không có gì phải xấu hổ mà 
còn thật sự có ích nếu ta biết khéo sử dụng. Vì khi 
ta giàu có thì giống như ta có một sứ mệnh, có bổn 
phận phải làm một việc gì [tốt đẹp cho người khác]. 
Nếu ngược lại ta chỉ biết phung phí, vung tiền qua 
cửa sổ thì nhìn theo luật nhân quả là không khôn 
ngoan lắm. Làm thế không hợp lý lắm và có nguy cơ 
gây khó khăn cho ta về sau. Dầu gì đi nữa, không 
có sự bắt buộc nào, không có sự lợi ích nào trong sự 
đam mê luyến tiếc tài sản của mình. 


Đặc biệt là đối với người thân - ruột thịt và bạn 
bè - chấp trước vào họ có lợi gì cho ta? Chẳng đem 
lại điều gì tốt cho họ cũng như cho ta cả. Thế thì tốt 
hơn hết là đừng chấp trước hay từ bỏ tâm ấy đi. Điều 
đó không hề ngăn ngại ta ngày càng thương yêu họ 
hơn, ngược lại là khác. Điều mà chúng ta cho họ được 
là tình thương, một tình thương ngày càng lớn và 
thuần túy hơn, gồm ý muốn đem lại hạnh phúc cho 
họ, sẵn sàng vì họ mà hành động, và tìm đủ cách để 
giúp đỡ họ mà không tính toán. Chính đó là những 
điều mà ta được khuyên nên làm, huống chi theo 
Phật giáo, nếu hôm nay ta có những quan hệ đặc 
biệt với người thân, đó không phải là chuyện ngẫu 
nhiên. Đó là nghiệp quả tích lũy từ quá khứ. Bởi vì 
quan hệ giữa chúng ta và những chúng sinh này đã 
có từ lâu đời, nếu hiện nay chúng ta có phương tiện 
đem lại lợi ích thật sự cho họ, ta hãy làm ngay đừng 
do dự gì cả. Nhưng tuyệt đối đừng có tâm chấp trước 
trong việc làm ấy. 


153 


()Mtt trợ người [ârmmt cÑuttratg 





Đó là trạng thái tâm thức thứ nhất trong mười 
một trạng thái mà chúng ta nên có vào lúc lâm 
chung, hạnh xả chấp. Tôi đồng ý rằng đây không 
phải là một đề tài đem lại niềm vui cho chúng ta. 
Trái lại, đôi khi nó có tác dụng dìm ta vào trong một 
nỗi buồn. 

Sở dĩ đề tài này không vul, vì nói đến xả bỏ xa lìa 
là gợi đến sự chia biệt. Điều này đẩy chúng ta vào 
chân tường, bằng cách làm cho chúng ta thấy rằng vì 
đã được tụ họp với nhau, chúng ta chắc chắn phải có 
một ngày chia biệt. Chúng ta không thể trốn tránh 
được. Ý thức điều ấy không có tác dụng đem lại niềm 
vui cho ta. Nhưng đó chính là lý do vì sao tốt hơn là 
chúng ta nên thực tế. 


Không có gì tốt hơn là chấp nhận nhìn vào sự 
thật, một sự thật hiển nhiên: khi cái gì phải đến xảy 
ra, chúng ta sẽ chịu đựng dễ dàng hơn vì đã được 
chuẩn bị, nên chúng ta sẽ bót khổ đi nhiều. Có thể 
chúng ta sẽ không khổ chút nào, đó là nhờ từ nay 
chúng ta đã chấp nhận có cái nhìn khách quan và 
thực tế. Vì thế, cho dù việc đề cập đến các điểm này 
không đem lại vui vẻ hứng thú gì, nhưng thật cần 
thiết và quý báu biết bao! 


Hãy cố gắng nhận hiểu rằng, nếu chúng ta cứ giữ 
mãi những tập quán cũ, nếu chúng ta cứ muốn tìm 
vui trong sự mong cầu, hay đúng hơn là mộng tưởng, 
rằng tình thế sẽ được duy trì mãi mãi, nếu chúng ta 
cứ muốn bằng mọi cách ôm giữ những gì đã có trong 


134 


(tù trợ người [âm cđÍttrtg 





quá khứ, thì chúng ta có mối đe dọa phải hứng chịu 
khổ đau, một nỗi khổ đau khủng khiếp. 


2. Niệm tưởng thương yêu giúp đỡ người khác 


Nhìn sự vật dưới góc độ như vừa giảng ở trên và 
cứ nói mãi về sự buông xả thì hình như có gì đó làm 
cho ta xuống tinh thần! Như để cổ vũ chúng ta, trong 
điều thứ hai đức Phật khuyến khích chúng ta vun 
trồng tình thương, hướng tình thương ấy đến tất cả 
chúng sinh. 


Được phép chọn lựa giữa 11 niệm tưởng như thế 
thật là nhẹ cả người! Quả thế, chúng ta có thể nhận 
xét rằng niệm tưởng thứ nhất mà ta được đề nghị 
không lấy gì làm hấp dẫn cho lắm. Cứ phải nghĩ đến 
chuyện buông xả, tức là sự chia ly, thật là khó chịu 
phải không quý vị? Vì chúng ta ai cũng có những 
khuynh hướng và nhu cầu khác biệt, nên cứ hãy ghi 
nhận đề nghị ấy. Có thể chúng ta sẽ thoải mái hơn 
với niệm tưởng thứ nhì, một niệm tưởng cũng rất 
thù thắng. Thật ra, nó bao hàm niệm tưởng thứ nhất 
mà chúng ta không biết, vì tình thương mà chúng ta 
khơi dậy phải thâu tóm được tất cả chúng sinh. 


Ngoài ra, từ niệm tưởng thứ nhất đến niệm 
tưởng thứ nhì, chúng ta đánh dấu một sự tiến bộ. 
Trong trường hợp đầu, chúng ta được khuyên rằng, 
thay vì tiếp tục chấp trước vào gia đình và bạn bè, 
tốt hơn là nên phát triển tình thương và sự trìu mến 
đối với họ. Nay chúng ta sẽ đi xa hơn nhiều: chúng ta 


155 


()Mtt trợ người [ârmmt cÏuttratg 





được khuyên rằng “thay vì chỉ dành tình thương cho 
người thân mà thôi, hãy lan tỏa rộng nó đến với tất 
cả chúng sinh hữu tình”. Có một sự tiến bộ rất lớn. 

“Tình thương”. Nếu có một chữ được dùng rất 
nhiều, thì đúng là chữ này. Nó có vẻ quá sức quen 
thuộc, ấy thế mà... Người ta dùng chữ này quá 
thường, nhưng với những ý nghĩa quá khác biệt đến 
nỗi không chắc là chúng ta có đề cập đến cùng một 
vấn đề hay không. Hãy nói cho rõ vậy. Tôi biết là 
trong quý vị có rất nhiều người biết Phật giáo định 
nghĩa chữ “thương” là gì, nhưng vì cũng có người 
không quen thuộc với lãnh vực này, nên cần nhắc lại 
là theo Phật giáo tình thương có hai khía cạnh. 


Thứ nhất là loại tình cảm kiểu như tình bạn, 
hay một thiện cảm đối với kẻ khác, lý tưởng nhất là 
đối với tất cả hữu tình, để từ nay ta thấy ai cũng dễ 
thương, dễ mến. Bình thường, đó là nhận thức mà 
chúng ta có đối với những a1 chúng ta xem như thân 
mật gần gũi. Vấn đề ở đây là nới rộng tình cảm ấy 
đến tất cả mọi loài, để từ nay ta sẽ thấy một cách 
bình đẳng rằng tất cả đều là những người thân yêu 
để ta quý mến. 


Thứ hai, tình thương cũng có nghĩa là muốn cho 
người khác được hạnh phúc. Ở đây, trong số 11 niệm 
tưởng thì cả hai cách thương yêu nói trên đều thích 
hợp. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng - đây cũng là ý kiến 
của riêng tôi - trong danh sách 11 niệm tưởng, chủ 
yếu là thương yêu theo cách thứ nhì: nghĩa là mong 
muốn cho người khác được hạnh phúc. 


136 


(tù trợ người [âm cđÍttrtg 





Muốn thế thì phải làm thế nào? Ta bắt đầu bằng 
cách nhận xét rằng phần đông người khác đều không 
được hạnh phúc như họ cầu mong. Rồi ta tự nghĩ: 
phải rồi, tốt hơn hết là họ sống hạnh phúc. Thế là 
ta phát sinh mong muốn làm sao cho họ đạt được 
hạnh phúc, tức là đạt được các nguyên nhân đem 
hạnh phúc đến cho họ. Từ đó, ta có thể cảm thấy 
mình mang trách nhiệm phải tận lực tìm tất cả các 
phương tiện cần thiết để mang hạnh phúc đến cho 
mọi người. 

Vậy thì thương yêu trước hết có nghĩa là muốn 
cho người khác được hạnh phúc. Nhưng tại sao muốn 
cho người khác hạnh phúc là một điều tốt? Có nhiều 
lý do, mà lý do đầu tiên chính là ta cũng muốn hạnh 
phúc. Và cái gì đúng cho ta chắc hẳn cũng đúng cho 
người khác. Những nguyện vọng vừa tự nhiên vừa 
chính đáng mà chúng ta bắt gặp nơi mình, có lẽ ta 
cũng có thể tìm thấy nơi tất cả hữu tình. Bởi vì chính 
ta muốn được hạnh phúc, ta có thể suy ra rằng người 
khác cũng có cùng nhu cầu ấy. Cái gì tốt cho chúng 
ta cũng sẽ tốt cho họ. 

Còn có nhiều lý do nữa. Nói riêng thì tất cả 
những gì chúng ta dùng trong kiếp sống của mình, 
tất cả những gì dễ chịu, thuận lợi và có ích, bằng 
cách này hay cách khác, phải nhờ chúng sinh khác 
mới có. Quần áo, thức ăn, nhà cửa v.v... chúng ta đều 
phải chịu ơn người khác, trực tiếp hay gián tiếp. Và 
“người khác” ở đây không chỉ giới hạn ở loài người. 
Hiển nhiên là chúng ta cũng chịu ơn thú vật chẳng 


157 


()Mtt trợ người [ârmmt clutrratg 





hạn, dầu chỉ để có quần áo và thức ăn. Cứ tiếp tục 
suy nghiệm như thế, dần dần chúng ta có thể nhận 
ra rằng, trên một mặt nào đó, chúng ta có một mối 
tương quan với tất cả mọi loài, nghĩa là ai cũng phải 
tùy thuộc vào người khác. 


Bởi vì chúng ta là con nợ của tất cả các hữu 
tình khác ở nhiều mức độ khác nhau, điều tối thiểu 
chúng ta có thể làm được là mong ước cho họ có hạnh 
phúc. Cái gì chúng ta có được cũng đều là nhờ chúng 
sinh khác mà có, đầu tiên là cái thân của chúng ta. 
Không cần phải suy nghĩ lâu mới thấy ra rằng thân 
thể hiện nay của ta, ta đã có được từ cha mẹ. Chỉ 
chừng đó thôi chúng ta cũng đã mang nợ họ, và họ 
đã tỏ ra rất tử tế đối với chúng ta. 

Nói về tâm, bất cứ một đức tính nhỏ nào trong 
tâm chúng ta cũng đều tùy thuộc người khác. Còn sự 
hiểu biết? Cũng từ người khác đến. Những đức tính 
như tình thương và lòng từ bi, làm sao ta có thể cảm 
thấy được nếu không phải là [trong mối tương quan] 
với những chúng sinh khác? Thế thì, chính là nhờ 
chúng sinh mà chúng ta có thể làm nảy sinh những 
trạng thái tâm thức vi diệu. Bởi vì chính họ đã cho 
phép chúng ta làm được điều đó, chúng ta thiếu nợ 
họ điều đó, và như thế nghĩa là chúng ta cũng hoàn 
toàn lệ thuộc vào họ trên phương diện đó. 

Xét theo nhiều góc độ, việc khơi dậy tình thương 
đối với người khác rất có lợi cho ta. Một trong những 
ích lợi này là khi tâm ta tràn ngập tình thương, 
điều này sẽ ngăn chặn những tâm tưởng hoàn toàn 


138 


(tù trợ người [âm cđÍtttg 





đối nghịch. Nói rõ hơn, khi ta có được tình thương 
đối với người khác thì ta không thể nào cùng lúc ấy 
khởi tâm sân hận. Hai tình cảm này hoàn toàn xung 
khắc. Do đó, lúc gần chết nếu trong tâm ta chỉ có tình 
thương và lòng từ mẫn thì tự nhiên ta sẽ trốn tránh 
được những cảm giác bực bội. Điều này vô cùng quan 
trọng. Trên thực tế, vào lúc lâm chung nếu để cho 
mình khởi tâm sân hận đối với một người hay sự vật 
nào thì tai hại vô cùng, vì điều này sẽ khiến ta đâm 
đầu xuống những cõi tái sinh thật sự xấu. 


3. Niệm tưởng hoàn toàn buông bỏ mọi 
hiểm thù 


Như chúng ta vừa mới nói, vun đắp tình thương 
cũng có nghĩa là tự phòng ngừa đối với mọi sự bực 
bội. Khi bước qua trạng thái tâm thức thứ ba [trong 
11 tâm thức đã đề cập] thì điều này càng rõ ràng 
hơn. Ở đây, chúng ta được khuyên là nên “buông bỏ 
tất cả mọi hiểm thừ”. 


Dĩ nhiên, lý tưởng nhất là ta chỉ khởi lòng thương 
yêu đối với người khác. Nhưng chúng ta phải thực 
tế. Bản thân ta có thật sự đạt đến trình độ không 
bao giờ cảm thấy chút giận hờn đối với bất cứ ai 
trong suốt cả đời mình? Nếu có khi chúng ta nổi cáu 
với người này hay với người kia, thì tối thiểu trong 
phút lâm chung chúng ta phải tuyệt đối tránh ôm 
giữ niềm oán giận. Điều này rất có hại cho ta, dẫu 
là trong một thời gian ngắn hay về lâu dài. Tâm oán 


139 


()Mtt trợ người [ârmm cÍuttratg 





giận rất gần với tâm oán ghét, ngay tức khắc nó đã 
làm cho ta đau khổ dằn vặt. Và vì tâm ấy còn tăng 
cường các nghiệp xấu, nó chỉ có thể lôi kéo ta đến 
những nẻo tái sinh đau khổ. Vì thế mới có lời sách 
tấn thứ ba: “Bằng bất cứ cách nào, hãy làm sao đừng 
khởi tâm oán giận vào lúc lâm chung.” 


4. Niệm tưởng phát lộ sám hối 


Phật giáo khuyên ta làm điều gọi là “tự vấn 
lương tâm” để nhớ lại những giới đã phạm, và nói 
rộng ra là những thiếu sót về đạo đức để mà tịnh 
hóa. Điều này liên quan đến những người đã thọ các 
giới luật của tôn giáo hay tâm linh, nhưng bất cứ ai 
cũng có thể đã từng tự hứa trong đời là sẽ tuân thủ 
một số tiêu chuẩn đạo đức nào đó. Liệu chúng ta có 
luôn luôn giữ những lời đã hứa một cách triệt để hay 
không? 


Hãy thú nhận là đôi khi chúng ta cũng vì phạm. 
Thế thì, đức Phật gợi ý rằng, thay vì ôm giữ nặng nề 
những sal1 sót của mình, tốt hơn là hãy tẩy rửa chúng 
đi. Nếu dịch sát nghĩa thì chữ ấy là “phát lộ sám 
hối”, nhưng đó là một nguồn gốc dễ gây hiểu lầm. Ở 
đây, chuyện phải làm là tự kiểm thảo và thành thật 
với chính mình. Nói cách khác, nếu trong đời ta đã 
phạm những lỗi lầm nào, thì nên tự thú nhận và hối 
tiếc một cách chân thành. Nhờ thế, chúng ta có thể 
tịnh hóa chúng được. 


Tại sao đức Phật lại khuyên ta làm thế? Vì sự 


140 


(tù trợ người [âm cđÍtttg 





tương quan giữa nhân và quả, giữa nghiệp đã tạo và 
sự báo ứng. Hãy giả thiết là chúng ta đã thọ nhận 
một số giới luật và đôi khi đã vi phạm. Thế là đồng 
thời, chúng ta đã tích lũy ác nghiệp. Nếu chúng ta 
chếnh mảng trong việc hóa giải chúng bằng những 
phương pháp tịnh hóa đã được chứng nghiệm, thì 
chúng sẽ tiếp tục đè nặng lên tâm thức tương tục của 
chúng ta, và sẽ duy trì một trạng thái tâm thức gần 
với tâm sở “vô tàm”! trong ta. Trong giả thuyết lúc ta 
lâm chung, nếu rủi ro một loại nghiệp như thế thành 
thục thì nó sẽ đẩy ta vào một kiếp tái sinh bất lợi. 


Liệu chúng ta có thể hy vọng tịnh hóa toàn bộ 
những nghiệp xấu của mình nhờ sự thành tâm sám 
hối khi gần nhắm mắt? Không nên quá hy vọng hão 
huyền. Nói chung, với thời gian chúng ta đã tích lũy 
quá nhiều ác nghiệp nên khó có thể tịnh hóa được 
tất cả trong một khoảng thời gian ngắn. Thật sự thì 
có, chúng ta có thể tịnh hóa hết các ác nghiệp, nhưng 
điều đó đòi hỏi rất nhiều cố gắng và phải dùng nhiều 
nghị lực để chuyên sám hối trong một khoảng thời 
gian cần thiết. Nếu không làm thế được, thì lúc lâm 
chung điều mà chúng ta có thể làm cho mình và cho 
người khác là dùng các phương pháp sám hối nào có 
thể tiêu trừ những tội lỗi nặng nề nhất. Trong lúc 
cấp bách, nếu dùng hình ảnh để tỷ dụ thì phải tấn 
công vào “phần nổi của tảng băng trôi. Dĩ nhiên, 
phần còn lại vẫn còn đó, nhưng tiêu trừ những ác 


TMột trong 20 tùy phiển não, tâm sở phát sinh từ ba độc tham, sân 
Và SĨ. 


141 


(tt trợ người [ârmmt cluttratg 





nghiệp thô trọng nhất có thể nhất thời tránh cho ta 
không bị đọa thẳng vào các ác đạo. 


Và lại, trong lúc còn đang sống, trong khi chờ 
đợi tiêu trừ tất cả các nghiệp ác, chúng ta nên ngăn 
chặn trước những nghiệp tổi tệ nhất, vì đó là những 
chướng ngại nguy hiểm. Đến phút lìa đời, nếu chúng 
ta đeo mang những nghiệp ác quá nặng thì chúng sẽ 
ngăn không cho ta hướng về những nẻo tái sinh tốt. 
Đặc biệt là trường hợp những ai hành trì để vãng 
sinh về các cõi Tịnh Độ! sẽ không đạt được nguyện 
vọng của mình. Trong đời sống, nếu giữ một tâm 
trí cổng kềnh với những chủng tử trọng ác thì sự 
thành đạt những đức hạnh và thành tựu tâm linh 
sẽ bị chướng ngại. Lấy thí dụ một người dùng nghị 
lực để thực tập thiền quán hầu thành tựu Đại bi 
hay Đại từ với tất cả chúng sinh, hoặc để thâm nhập 
vào tánh Không.3 Nếu người này không đồng thời lo 
tịnh hóa các nghiệp xấu thô trọng nhất còn tổn trữ 
trong tâm tương tục thì các ác nghiệp này sẽ ngăn 


TMỗi vị Phật có một cõi Tịnh Độ riêng, (mà một vài dịch giả gọi 
là “thiên đường”) thí dụ thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà, hay 
cung trời Đâu Suất của Phật Di Lặc v.v... Có nhiều hành giả Đại 
thừa cầu nguyện để được vãng sinh ở một trong các cõi Tịnh Độ, 
vì điểu này bảo đảm cho họ tiếp tục con đường Đạo cho đến khi 
giác ngộ Bồ-đềể mà không sợ thối thất và không còn phải chịu khổ 
đau trong nghĩa thường tình của nó. 

?“Đại” ở đây có nghĩa là “phổ quát”. “Đại” từ hay “đại” bi có tính 
chất là bao hàm tất cả chúng sinh khổ. 

3Tánh Không của một hiện tượng là sự vắng mặt của một tự tánh 
tự tồn trong hiện tượng ấy: hiện tượng ấy hiện hữu, nhưng không 
độc lập. 


142 


(tù trợ người [âm cđÍtttg 





trở không cho họ thành tựu những công đức mà họ 
mong muốn. 


5ð. Niệm tưởng nghiêm trì giới luật 


Đồng với nghĩa trên, Phật giáo khuyến khích vào 
lúc lâm chung phải tăng cường ý chí tuân thủ một 
cách tỉnh nghiêm tất cả các giới luật đã thọ lúc trước 
hay ngay giây phút ấy. 


Chúng ta có thể hình dung nhiều trường hợp, tùy 
người lâm chung có thọ hay không thọ những thiện 
giới lúc bình sinh. Trước hết, hãy xét đến những 
người đã có thọ tịnh giới. Họ có thể thuộc thành 
phần tăng ni hay cư sĩ, vì có nhiều giới luật mà cư 
sĩ có quyền lãnh thọ. Nếu trước kia ta có thọ giới 
nhưng đã vi phạm, thì phải cấp tốc sám hối như đã 
nói trong niệm tưởng trước. Cứ cho là chúng ta đã trì 
giới thật trọn vẹn, nhưng khi biết cái chết đã gần kề 
thì tốt hơn hết là ta phát tâm cương quyết tuân giữ 
chúng thật chặt chẽ. Lời khuyên này cũng có hiệu 
lực với tất cả những pháp môn tu tập mà chúng ta 
có thói quen hành trì. Vậy thì những hành giả Mật 
tông có khả năng tự thọ giới có thể thọ một giới, hay 
nhiều hơn càng tốt. Điều này có thể làm được nếu họ 
đã biết lo từ trước. Có những Phật tử đã từng thiết 
lễ tự thọ giới trong vòng nhiều ngày liên tiếp trước 
khi chết. Mà các lễ như thế đều bao hàm phần sám 
hối, bằng cách nương vào bốn lực để tịnh hóa tội lỗi 
một cách tối đa. Hơn nữa, lại có những nghi quỹ giúp 


143 


()Mtt trợ người [ârmmt cluttratg 





phục hồi các giới đã bị khiếm khuyết nếu cần, hay 
tăng cường các giới đã được giữ cẩn trọng. Còn có 
một cách nữa là thỉnh các pháp sư đến truyền giới 
cho mình. 


Trong trường hợp người lâm chung đã thọ giới 
Bồ Tát, thì lúc này rất nên thọ lại,! hoặc để tu chỉnh, 
hoặc để củng cố các giới này bằng cách thọ thêm giới 
ở cấp cao hơn những giới đã thọ, thí dụ từ giới của 
bạch y (cư sĩ) bước qua giới của người xuất gia, hay 
là từ giới luật sa-di tiến lên giới luật tỳ-kheo chẳng 
hạn. 

Ngược lại, không được thọ lại giới Ba-la-đề-mộc- 
xoa mà mình đã thọ, vì các giới này chỉ được thọ duy 
nhất một lần và bắt buộc phải được nghiêm trì bằng 
tất cả khả năng của mình. Như vậy, đối với các giới 
này thì điều phải làm là quyết định giữ chúng cho 
kiên cố và cấp thiết hơn. 


Trường hợp thứ hai là những người chưa hề thọ 
lãnh giới pháp nào trong suốt cuộc đời mình. Những 
người này rất có thể có ý nguyện giữ gìn những quy 


TGiới luật chia làm nhiều cấp bậc, một số cho cư sĩ, một số cho 
người xuất gia. Trong Phật giáo, Giới luật hay Ba-la-để-mộc-xoa 
có thể phân biệt thành nhiều loại: a) - Giới Ba-la-để-mộc-xoa 
để đạt đến sự giải thoát của tự thân, chung cho Phật giáo Nam 
và Bắc tông. Những giới này chỉ thọ một lần cho tất cả các cấp, 
nhưng chúng ta có thể tu bồi. - b) Bồ Tát giới và Mật giới thuộc về 
Đại thừa, giúp hành giả đạt đến giải thoát tối thượng, tức là Phật 
quả. Những Mật giới chỉ được thọ trên căn bản của giới Bồ Tát. 
Không những hành giả có thể thọ lại, mà còn cần phải thọ lại, với 
mục đích tu chỉnh hay củng cố giới. 


144 


(tù trợ người [âm cđÍtttg 





luật đạo đức thanh tịnh nhất. Đến những ngày cuối 
hay ngay cả những giờ phút cuối của đời mình, họ có 
thể nhận lãnh giới pháp lần đầu tiên, hoặc giới Ba- 
la-đề-mộc-xoa, hoặc giới khác cũng được. 

Phật giáo cho rằng phải lấy việc trì giới làm đầu 
và có nhiều phương pháp để giúp mỗi người làm được 
việc này. Thí dụ, Đại thừa có Bát quan trai giới, tức 
là những giới được thọ trì trong một thời hạn 24 giờ 
và có thể thọ lại bất cứ lúc nào tùy ý. Đó là một pháp 
môn mà ai cũng có thể làm được, với những giới luật 
rất dễ thọ trì. Ai cũng có thể cố gắng một chút chỉ 
trong một ngày mà thôi. 


Nói tóm lại, để có thể giữ thiện giới cho trọn vẹn, 
xem như chúng ta có nhiều giới để lựa chọn, chỉ cần 
trụ trong một trạng thái tâm thức thích đáng là đủ, 
tức là ý nguyện giữ tròn những gì mình đã quyết 
định khi những quyết định này liên quan đến thiện 
giới nói chung hay một vài khía cạnh của giới nói 
riêng. 

Tất cả những điều vừa nói trên sẽ can hệ rất 
nhiều đến chúng ta vào giây phút cuối đời. Từ đây 
đến đó, khi chúng ta ở cạnh tử sàng và muốn giúp 
đỡ người lâm chung, chúng ta có thể dẫn dắt họ theo 
hướng ấy. Đối với những người mà ta biết đã từng 
thọ giới lúc bình sinh thì ta nên nhắc nhở họ hãy nhớ 
nghĩ đến giới như đã nói ở trên. Còn đối với người 
chưa bao giờ thọ trì bất cứ giới nào mà nếu ta có cảm 
giác là họ có thể tiếp nhận thì hãy gợi ý cho họ phát 
tâm thọ trì một hay nhiều thiện giới. Phật giáo cho 


145 


(tt trợ người [ârmmt cluttratg 





ta một sự lựa chọn khá rộng rãi, nhưng tôi tin chắc 
rằng trong các truyền thống khác cũng thế, nhất là 
nếu khi thọ giới chúng ta thỉnh cầu những vị mà ta 
tin tưởng đến chứng minh cho mình. Chúng ta cũng 
có thể tự thọ lấy. 


Thí dụ, ta nói với người lâm chung rằng một 
trong các thiện giới căn bản là kiên tâm quyết chí 
không giết hại bất cứ sinh vật nào, và khuyên họ 
phát nguyện không sát sinh trong các kiếp tiếp theo. 
Còn nhiều cách có thể làm nữa, điều quan trọng là 
khuyến khích họ khởi tâm cương quyết không phạm 
vào các ác pháp, hoặc giữ đủ Mười thiện pháp! nếu 
họ cảm thấy đủ khả năng, hoặc là chỉ những giới mà 
họ nghĩ có khả năng giữ được mà thôi. Như thế, họ 
có thể khởi tâm quyết chí không giết hại hay không 
lấy đồ vật gì thuộc về người khác. Có ba giới chính 
thuộc về thân, 4 giới thuộc về khẩu và 3 giới thuộc 
về ý. 

Chúng ta có thể liệt kê các giới này ra và cùng họ 
khảo sát xem giới nào họ có thể sẵn sàng thọ trì. Có 
thể họ sẽ muốn phát nguyện từ nay - tức là trong tất 
cả các kiếp sau đó của họ - từ bỏ tất cả 10 ác pháp. 
Có thể họ nghĩ rằng chỉ có thể giữ được 3 giới của 
thân hay 4 giới của khẩu chứ không giữ được toàn bộ 
10 giới. Có thể họ cho rằng chỉ nên phát nguyện giữ 
TMười thiện pháp bao gồm: không sát sinh, không trộm cắp, không 

tà dâm, không vọng ngữ, không nói thêu dệt hai lời, không nói lời 
độc ác, không tham lam, không sân hận và không tà kiến [nhất 
là phủ nhận luật nhân quả]. Ngược lại, khi phạm vào vào những 


điều này tức là Mười ác pháp. 


146 


(tù trợ người [âm cđÍtttg 





một trong 10 giới nói trên thì chắc chắn hơn. Dầu chỉ 
thế thôi cũng đã rất lợi lạc cho họ. 


Nếu người phù trợ nhớ đến để gợi lên đề tài này 
với người đang hấp hối, với điều kiện là họ còn sáng 
suốt, thì gần như bất cứ ai cũng có khả năng an 
trụ trong loại trạng thái tâm thức này. Như thế, ý 
nghĩ thô cuối cùng, hay nói cách khác là ý nghĩ bình 
thường cuối cùng của họ sẽ rất tốt, vì đó là quyết định 
từ bỏ những ác nghiệp như giết hại, trộm cắp.v.v... 


Tại sao vào lúc cuối đời việc lãnh thọ hay thọ lại 
các giới lại quan trọng như thế? Theo Phật giáo, ngay 
khi ta tự sinh khởi những ý nguyện như thế, nếu trì 
giữ được và không hủy phạm hay đánh mất bởi một 
cơn sân hận chẳng hạn, thì chúng là một nguồn công 
đức không gián đoạn, tức là những nghiệp lành. Dẫu 
ta không đặc biệt nghĩ đến, dẫu ta không cố gắng 
làm điều gì khác, chỉ cần là người có thọ giới cũng đủ 
để tăng trưởng công đức vô lượng. 

Một cách tổng quát, bất cứ một lời nguyện nào 
được nghiêm trì một cách đúng đắn đều đem lại lợi 
lạc, mà lúc cận tử thì lại càng lợi lạc hơn nữa. Điều 
này có thể thực hiện một cách rất giản dị, thí dụ như 
chỉ cần nghĩ “tôi thật sự không muốn làm tổn hại bất 
cứ ai”. Dầu cho việc suy nghĩ như thế không có tầm 
vóc sâu rộng của một buổi lễ thọ giới cao hơn, nhưng 
cũng đủ để cho ta trụ vào một trạng thái tâm thức 
chắc chắn là tốt, không có gì nghi ngại. Thế nên, 
dưới lăng kính luân hồi sinh tử, đừng quên là niệm 
tưởng cuối cùng sẽ định đoạt nơi tái sinh sắp tới. Khi 


147 


()Mtt trợ người [ârmmt clutrratg 





ta chết với quyết định sẽ không bao giờ làm hại ai thì 
điều đó chắc chắn sẽ đưa ta đến một cảnh giới an lạc. 
Nếu bây giờ ta không tin thuyết luân hồi, ta cũng có 
thể chấp nhận rằng việc chết với quyết định không 
bao giờ làm hại bất cứ ai cũng có thể giúp ta chết 
một cách an bình. Thế thì chẳng bõ công lắm sao? 


6. Niệm tưởng làm giảm nhẹ tội nặng 


Vấn đề ở đây là làm thế nào để đặt mình vào 
trong một trạng thái tâm thức có khả năng làm giảm 
nhẹ những tội rất nặng - trong trường hợp mình có 
phạm tội - bởi không có người phàm nào có thể tránh 
khỏi một cơn giận dữ hay sự việc tương tự. Điểm này 
khá tinh tế, vì nó là trung tâm điểm của Phật giáo, 
nhưng tôi không chắc là nó có ý nghĩa nào trong các 
truyền thống khác. Tôi sẽ không làm gì khác hơn là 
trình bày cho quý vị một quan điểm của Phật giáo, 
sau đó quý vị có thể suy nghĩ một chút xem có thể 
đưa nó vào truyền thống của mình và áp dụng được 
hay không. 


Theo Phật giáo, cho dầu ta có tạo nên những tội 
lỗi cực kỳ ác, vào ngày cuối của đời mình, ta phải 
làm sao tin tưởng được rằng không có nghiệp ác nào 
lại không thể cứu vãn được, và ngay cả một tội ác 
ghê tỏm nhất cũng có thể tịnh hóa, ít nhất là trong 
một mức độ nào đó. Phải hiểu điều này như thế nào? 
Là phải ý thức được rằng tất cả các thành phần có 
một vai trò nào trong tội ác ấy đều là Không, không 
có tự tánh. Người tạo ra tội ác, chính tội ác lẫn đối 


148 


(tù trợ người [âm cđÍtttg 





tượng của tội ác (nạn nhân), cả ba đều là những hiện 
tượng duyên sinh, chúng chỉ là những sự hữu tương 
đối,! hay là theo quy ước mà lập, do các nhân và các 
duyên hợp thành. Không có thành phần nào có tự 
tánh, không có thành phần nào đứng riêng rẽ độc 
lập cả. 

Nếu ta hiểu được rằng các hiện tượng hay các 
pháp đều là Không, nghĩa là chúng không có một 
thực chất tự hữu nào cả, thì chúng ta sẽ hiểu rằng 
những lỗi lầm hay tội ác dù rất nặng mà chúng ta đã 
tạo cũng không hề có tự tánh [tự tôn tại], nên chúng 
có thể tịnh hóa được. 


Dầu không đi xa hơn, vào giờ lâm chung nếu ta 
ttự nhủ rằng tất cả những điều bất thiện mà mình 
đã làm đều không hề có tính chất tuyệt đối và đều có 
khả năng tịnh hóa được là ta đã tức thời giảm thiểu 
sức nặng của các nghiệp lực thô ác mà ta đã tích lũy. 


1Phật giáo nhìn các hiện tượng (hay các pháp) theo hai cách: theo 
thế tục đế (tương đối) hay theo chân đế (tuyệt đối). Mặc dù tất 
cả các trường phái đều chấp nhận cách phân loại này, nhưng họ 
lại bất đồng ý kiến với nhau về nội dung của chúng. Theo phái 
Trung Quán do các luận sư vĩ đại của Ấn Độ chủ trương như tổ 
Long Thọ, Nguyệt Xứng hay Tịch Thiên, và cũng là trường phái 
chính thức của Phật giáo Tây Tạng, các hiện tượng thấy như là 
thật có nhưng cái “thật” ấy là một cái thấy sai lầm, vì hiện tượng 
chỉ “có thật” theo tục đế, theo quy ước, thí dụ như khi ta thấy một 
bình hoa. Còn nếu nhìn các hiện tượng theo chân đế, thì phải 
thấy chúng là Không, là Vô ngã. Thí dụ cái bình hoa lúc nãy được 
biết là do nhân duyên hòa hợp mà thành và không có tự tánh. Có 
những trường phái Phật giáo khác cũng phân biệt các pháp theo 
chân và tục, nhưng tiêu chuẩn lại không đồng với trường phái 
Trung quán này. 


149 


()Mtt trợ người [ârmmt cluttratg 





Thay vào đó, người nào không có khả năng suy 
nghĩ theo lý vô ngã và tánh Không cũng có thể tự 
nhủ rằng: “Nghiệp nào, dầu rất nặng cũng có thể 
tịnh hóa được, ít nhất là trong một mức độ nào đó.” 
Phương pháp này giản dị và dễ thực hành hơn, và 
không phải là một lời tự an ủi hay tự ru ngủ bằng 
những mơ tưởng viễn vông. Ngược lại là khác. Dầu 
sao đi nữa, theo Phật giáo, chúng ta rất nên ý thức 
điều này vì đó là một sự thật chân chính, nghĩa là 
nghiệp ác nào cũng có thể tịnh hóa được, và giữa 
những phương pháp sám hối, phương pháp có hiệu 
lực và triệt để nhất là thấu hiểu bản thể Không, vô 
tự tánh của các pháp. 


7. Niệm tưởng tăng trưởng các thiện căn 
dầu nhỏ bé 


Kèm theo điều mà chúng ta vừa mới nghe, chúng 
ta cũng có thể khuếch đại các nghiệp thiện mà chúng 
ta đã tích lũy, còn gọi là các “thiện căn”. Một hành 
vi tốt, nhưng trước mắt thì thấy chỉ có một tầm ảnh 
hưởng nhỏ, có thể đạt được một phạm vi rất lớn nếu 
nó được kèm theo những phương thức thích hợp: 
phát nguyện và hồi hướng. 

Hãy lấy thí dụ một hành động tầm thường, hoàn 
toàn không có gì đáng kể, với tầm ảnh hưởng dường 
như không được bao nhiêu. Nếu chúng ta chu đáo 
phát lên một tâm nguyện bao gồm toàn thể chúng 
sinh (thí dụ chúng ta muốn đem lại lợi lạc cho tất 


150 


(tù trợ người [âm cđÍtttg 





cả mọi loài .v.v...) và nếu cuối cùng chúng ta không 
quên phát lời hồi hướng sâu rộng không kém - thí dụ 
hồi hướng những gì chúng ta đã làm cho hạnh phúc 
của mọi loài không trừ một loài nào -, thì điều này 
sẽ tạo công đức cho chúng ta - tức là những nghiệp 
thiện - theo tỷ lệ thuận với số lượng chúng sinh mà 
chúng ta đã nghĩ đến. Nếu tâm hồi hướng cũng như 
tâm phát nguyện bao gồm tất cả chúng sinh - vốn là 
vô lượng, thì hành động nói trên cũng có một phạm 
vi vô biên, dầu nó là hành động gì đi nữa. 

Chắc chắn chúng ta ai cũng đã từng làm một 
việc tốt, nhưng thiện căn của chúng ta thường yếu 
ớt vì không có tâm nguyện và đối tượng hồi hướng 
thích hợp. Để tăng cường các thiện căn sau đó, Phật 
giáo khuyên thực hành hạnh tùy hỷ công đức của 
việc thiện đã làm. Đặc biệt là lúc lâm chung, việc 
nhớ lại những điều tốt đẹp mà mình đã làm trong 
hiện đời là vô cùng lợi ích. Dẫu lúc làm thì thấy rất 
nhỏ bé, nhưng đừng nghĩ là nó không đáng kể. Nếu 
nhớ lại và hoan hỉ vì đã làm việc thiện, thì điều này 
sẽ giúp tăng trưởng công đức của việc ấy. 


8. Niệm tưởng không sợ sệt trước các kiếp 
tái sinh tương lai 


Trong các trường hợp có thể hình dung được, 
trước hết hãy lấy trường hợp một người tin tưởng 
chắc chắn rằng chỉ có vỏn vẹn một kiếp sống mà 
thôi, tức là kiếp sống hiện tại. Đúng lý thì người này 


lỗ1 


()Mtt trợ người [ârmm cluttratg 





được miễn trừ mọi sự sợ hãi trước các kiếp tái sinh 
tương lai, vì họ không tin có tái sinh. Nhưng điều 
này không có nghĩa là họ hoàn toàn tránh được mọi 
sợ hãi, vì họ có thể kinh hoàng trước ý nghĩ là mình 
sắp biến mất, và sắp đối diện với sự tiêu diệt trong 
giây lát. Dầu sao đi nữa, do tin tưởng như vậy, đáng 
lẽ họ không có gì phải lo sợ cho tương lai. Nhưng có 
chắc là họ giữ nguyên quan niệm của mình cho tới 
hơi thở cuối cùng không? Điều đó còn tùy. Một số 
người thấy niềm tin kiên cố của mình bị chao động, 
và từ đó cảm thấy lo sợ; một số người khác thì không. 


Bây giờ hãy lấy trường hợp của những người có 
tín ngưỡng tôn giáo và công nhận cái chết có thể 
không phải là một sự hủy diệt toàn diện. Phật tử gọi 
đó là sự tái sinh; trong các truyền thống khác, người 
ta có những ý niệm khác và dùng những ngôn từ 
khác, nhưng có một sự tương đồng lớn về cái “đẳng 
sau cửa tử". Làm thế nào để đừng sợ hãi lúc bước 
qua ngưỡng cửa tử ấy? 


Trong số các phương pháp, nếu ta có thể cảm 
thấy tương đối vững tâm nhờ có hành trì tu tập và 
nhờ những nghiệp thiện đã tạo, thì đó là một niềm 
an ủi lớn. Thí dụ, nếu lương tâm ta an ổn và nếu ta 
ý thức đã làm hết sức mình để hành xử một cách 
thích đáng và hiền thiện, thì ta có khả năng tự nhủ: 
“Ta sắp chết trong giây phút tới. Ta không thể trốn 
tránh cái chết, nhưng ta có một số vốn thiện và có 
thể nương tựa vào đó.” Nếu thật sự ta đã làm hết sức 
mình thì ta không có lý do gì để lo sợ cả. 


152 


(tù trợ đ+gưười [âm cđÍttrtg 





Đối với một người có lòng tin, thì phương pháp 
khác bảo đảm cho mình không sợ lúc lâm chung, dĩ 
nhiên là tín ngưỡng của mình. Phật tử đã đặt lòng 
tin vào Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng và đại sư của 
họ. Người Thiên chúa giáo nương tựa vào Chúa. Tín 
đồ các tôn giáo khác cũng có đấng thượng đế mà họ 
thường thỉnh cầu và tôn vinh. Khi ta thành tâm tin 
tưởng thì ta có thể chắc chắn đạt được sự bảo hộ mà 
ta mong cầu. Tin chắc mình không bị bỏ rơi thì tránh 
được mọi nghi vấn, mọi sợ hãi. 


Nói thế nhưng ít nhất là theo Phật giáo thì sự sợ 
hãi không phải lúc nào cũng là một tâm phiền não. 
Đó không bắt buộc phải là một điều bất thiện. Hiển 
nhiên, sự sợ hãi thường là một nền tảng để phát sinh 
phiền não, nghĩa là sự sợ hãi khởi lên trong tâm ta 
những phản ứng nguy hại. Nhưng không phải vì thế 
mà đánh đồng tất cả mọi việc được. Phật giáo không 
phân tích sự sợ hãi như một điều tự nó xấu xa và 
nhất thiết phải là bất thiện và có hại. Thí dụ, sự sợ 
hãi trước các phiền não như oán hận, tật đố, giải đãi 
hay vô minh, hoặc là sự sợ hãi trước những hành 
vi tác hại như giết hại hay trộm cắp, những nỗi sợ 
hãi như thế được coi là có ích và hiền thiện. Chính 
sự sợ hãi đối với cõi Ta-bà sẽ thôi thúc ta thoát ly 
và truyền cho chúng ta lòng can đảm cần thiết. 
Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, sự sợ hãi vẫn là 
mảnh đất tốt cho những ý nghĩ và hành vi bất thiện 
nảy mầm. 


153 


(tt trợ người [ârmm cÏuttratg 





9. Niệm tưởng về sự vô thường của tất cả 
các pháp hữu vĩ 


Các pháp nào được gọi là hữu vi thì có nghĩa là 
các pháp ấy vô thường. Ý thức được điều đó không 
khó. Chỉ cần đào sâu vấn đề một chút thì thấy ngay 
rằng tất cả những sự hữu nhờ nhân và duyên mà 
hiện hữu, thì chúng chỉ có thể hiện hữu trong một 
thời gian ngắn. Tất cả các hiện tượng duyên sinh 
đều xuất hiện và tiêu diệt trong từng niệm, tức là 
chúng không thể hiện hữu trong niệm kế tiếp. Chúng 
không thể hiện hữu một cách hoàn toàn giống y như 
nhau trong hai niệm liên tục. 


Phật giáo cho rằng hiểu được như thế rất có lợi, 
bởi hai lý do: 

- Thứ nhất, nhận thức như thế là đúng và thực 
tế, và Phật giáo nghĩ rằng một nhận thức đúng chỉ 
có thể đem lại lợi lạc mà thôi. 


Đồng ý là như thế. Nhưng một vài người trong 
quý vị có thể tự hỏi rằng, nằm trên giường bệnh chờ 
chết mà nghĩ tưởng đến bản thể vô thường của các 
pháp thì có ích lợi gì? 


- Thứ hai, người nào tư duy một cách chắc chắn 
rằng các pháp hữu vi không có gì khác hơn là những 
hiện tượng vô thường, sẽ tự nhiên tránh khỏi tâm 
chấp trước, tâm bực bội và các phiền não khác. Đừng 
quên rằng đây là một nhận thức chân chính. Vì chân 
chính nên nhận thức này sẽ chặn đứng các nhận thức 
sai lầm, trong đó có tâm chấp trước, tâm buôn bực 


154 


(tù trợ người [âm cđÍttrtg 





v.v... vì các tâm thức sai lầm này không thể cùng một 
lúc phát sinh với nhận thức chân chính nói trên. Một 
người phàm phu không thể có hai niệm tưởng cùng 
một lúc. Họ có thể có nhiều ý tưởng, nhưng các ý 
tưởng này phải tuần tự mà phát sinh. Nói cách khác, 
khi một người duy trì ý tưởng bản chất các pháp là 
vô thường, thì không có ý tưởng dị biệt nào khác có 
thể đồng thời phát sinh trong tâm họ, nhất là các ý 
tưởng nhiễm sắc thái chấp trước hay sân hận. Các 
ý tưởng này có thể rất gần và chớm khởi lên, nhưng 
chúng bị ý tưởng chân chính kia chặn lại, nghĩa là ý 
tưởng chân chính ấy có một tác dụng phòng thủ. 


Giản dị hơn, khi chúng ta công nhận bản chất 
vô thường của các pháp hữu vi, nếu chúng ta tiếp 
tục phân tích thì sẽ thấy rằng chính bản thân mình 
cũng là một hiện tượng hữu vị, do nhân và duyên 
hợp thành. Đi đến tận cùng của sự hiểu biết thì 
chúng ta phải có khả năng, lúc giờ chết gần kề, tự 
nhủ rằng sự chết là một điều hoàn toàn bình thường, 
đó là lẽ tự nhiên của vạn hữu. Thật ra thì chúng 
ta đặt mình trên bình diện quy ước thô: đúng thế, 
Phật giáo phân biệt bản chất thô và tế của pháp vô 
thường. Cái chết của một hữu tình hay sự tan võ của 
một đồ vật thuộc về bản chất vô thường thô. Trong 
khi đó, sự thay đổi trong từng sát-na của vạn pháp 
là bản chất vô thường vi tế của chúng. 


Tóm lại, vấn đề là ít nhất cũng nên công nhận 
chết là một hiện tượng tự nhiên không thể tránh, 
và không có việc gì phải kinh ngạc hay đặc biệt sợ 


155 


()Mtt trợ người [ârmm cÍuttratg 





hãi. Hãy ghi nhận rằng đó chỉ là một trạng thái tâm 
thức thực tế mà thôi, không có gì khác hơn là sự vật 
như thế nào thì chúng ta nhận biết chúng đúng như 
thế ấy. 


Thật ra, việc hiểu được mọi sự đều vô thường có 
thể bảo vệ ta khỏi rơi vào thường kiến, tức là cái ý nghĩ 
mà chúng ta nuôi dưỡng trong đáy tâm thức của mình 
rằng chúng ta bất diệt. Tự bẩm sinh, chúng ta mê lầm 
tưởng rằng cái cá nhân là chúng ta đây, hay ít nhất là 
một phần của cá nhân ấy, là một [thực thể duy nhất], 
thường hằng và độc lập. Việc hiểu ngược lại sẽ phá vỡ 
định kiến ấy và đồng thời phá võ tất cả những gì phát 
sinh từ đó, mà trước hết là tâm vọng chấp. 


10. Niệm tưởng các pháp đều vô ngã 


Việc hiểu rằng các pháp đều vô ngã, [hay] sự 
vắng mặt của một cái “ngẩ” trong tất cả những gì 
hiện hữu, là một ý niệm hơi khó giải bày và cũng 
khó mà hiểu thấu đáo. Không thể phủ nhận việc ý 
niệm này khó hiểu, nhưng nó cũng rất hấp dẫn. Nói 
chung, người ta thích nghe nói về vô ngã, về tánh 
Không. 


Bởi vì cơ hội đến với chúng ta, hãy bắt đầu bằng 
cách tự đặt câu hỏi: Trong những thuật ngữ mà tôi 
vừa mới dùng, chữ “ngấ” có nghĩa là gì? 

Để dịch từ chữ phạn “atmar”, và chữ Tây Tạng 
“bdag”, các dịch giả thường dùng nhiều chữ như 


^? (€ A.2 


“ngấ”, “cái tôi, “cá nhân” v.v... tùy theo ngữ cảnh, 


156 


(tù trợ người [âm cđÍtttg 





tuy những chữ ấy không đồng nghĩa. Chúng ta chỉ 
cần nhớ rằng theo cách nhìn của Phật giáo, chữ “ngẩ” 


A2? 


và “£ô7, theo quy ước là chỉ cho cùng một khái niệm. 


Như vậy, ý niệm “ngấ” gợi cho chúng ta điều gì 
trước tiên? Không nghi ngờ gì nữa, đó là ý niệm “tha 
nhân”, “kẻ khác”. 

Hãy tóm lại: một bên là chính mình, gọi là “ngẩ”; 
một bên là “tha nhân”, “kẻ khác”. Điều này thật là 
hiển nhiên, không ai nghĩ đến chuyện chối bỏ. Thế 
nhưng, trong các kinh điển và luận văn Phật giáo, 
chúng ta thấy một cụm từ trở đi trở lại mãi, đó là hai 
chữ “vô ngấẩ”. Điều này thật đáng cho chúng ta đào 
sâu và thử tìm hiểu. Chính vì không được giải thích 
nên trước kia ở Âu - Mỹ, một số lớn các nhà tư tưởng 
đã cho rằng Phật giáo là một tôn giáo bi quan và 
theo thuyết hư vô. Vì hiểu từ ngữ ấy theo nghĩa đen 
nên họ đã tưởng tượng rằng Phật giáo phủ nhận sự 
hiện hữu của vạn pháp. Không phải như thế. Chúng 
ta sẽ cố gắng phân biệt giữa cái “tôŸ, cái “ngẩ” vốn 
hiện hữu, và chữ “ngẩ” trong cụm từ “vô ngấ” đã bị 
phản bác như trên. 

Điểm đầu tiên phải ghi nhớ là khi nói “vô ngẩ”, 
chữ này không chỉ cho bất cứ cái gì hoặc chỉ cho cái 
gì cũng được. Cái ngã bị chối bỏ là một cái ngã được 
xem là tuyệt đối. Nó được tưởng tượng như một cái 
gì tự nó sinh khởi, hoàn toàn độc lập, không liên hệ 
với bất cứ điều gì khác, không lệ thuộc vào gì khác. 
Một cái “ngẩ” tự sinh như thế thì Phật giáo quả thật 
có phủ nhận. 


157 


(tt trợ người [ârmm cÍuttratg 





Ngược lại thì Phật giáo xác nhận điều gì? Phật 
giáo xác nhận là mọi sự tuy có mặt đấy, nhưng tùy 
thuộc vào nhau để mà có. Nói cách khác, Phật giáo 
công nhận sự hiện hữu theo thể thức duyên sinh: các 
hiện tượng sinh khởi [trong điều kiện] cái này đối 
đãi với cái kia, chứ không riêng rẽ độc lập. 

Khổ thay, khi trình bày rằng Phật giáo công 
nhận sự hiện hữu nhưng theo thể thức duyên sinh, 
thì điều này lại làm nảy sinh một sự hiểu lầm mới. 
Người ta thay thế hiểu lầm này bằng một hiểu lầm 
khác. Thật thế, có người tin rằng lần này Phật giáo 
cho rằng, để mà có, thì một hiện tượng phải tùy 
thuộc vào tất cả các hiện tượng khác. Nói như thế 
thì có hơi phóng đại. 

Cái nghĩa phải nhớ là khi nói một pháp phải tùy 
thuộc vào pháp khác để mà có, điều này không hề 
ngụ ý rằng nó phải tùy thuộc vào £ất cả các pháp 
khác. Thí dụ nếu chúng ta quan sát một bên là một 
con mèo và bên kia là một con chó, thì chúng ta sẽ 
không xác nhận rằng con mèo phải tùy thuộc vào 
sự có mặt của con chó mới hiện hữu được. Hỏi nó đi! 
Nó sẽ không đồng ý chút nào. Trên thực tế, con mèo 
hoàn toàn có thể hiện hữu mà không cần con chó. 


Ngược lại có những hiện tượng hiển nhiên là 
tùy thuộc vào nhau mà có. Đúng thế, làm sao chúng 
ta nhận thức được “người khác”, nếu không phải là 
trong mối tương quan với chính chúng ta? Cũng thế, 
“tay trái” phải được nhận thức trong mối tương quan 
của nó đối với “tay phải” và ngược lại v.v... 


158 


(tù trợ người [âm cđÍtttg 





Bây giờ, để có thể chính xác hơn nữa, khi Phật 
giáo nói đến sự hiện hữu duyên sinh, điều này có 
nghĩa là muốn hiện hữu, tất cả các pháp đều tùy 
thuộc vào hiện lượng! của người nhận thức. Trong 
thực tế, chúng ta có thể chấp nhận một vật hiện hữu 
chỉ khi nào nó được chứng thật bởi một nhận thức. 
Và nhận thức đó phải đúng, phải phù hợp với những 
tiêu chuẩn đã được định sẵn. Thế thì để hiện hữu, 
tất cả các pháp đều phải tùy thuộc vào một sự nhận 
thức chân chính, khiến cho nó trở nên chính thức. 


11. Niệm tưởng Niết-bàn là tịch tĩnh an lạc 


Chắc hẳn đây là một phát biểu không được sáng 
sủa tí nào, vì phải công nhận là nó hoàn toàn thuộc 
về Phật giáo. Chúng ta phải giải thích câu này như 
thế nào? Chúng ta sẽ không thể đi vào chi tiết vì đây 
là một phạm trù rất rộng. 

Tóm lại đối với một Phật tử, việc nghĩ rằng Niết- 
bàn là tịch tĩnh đồng nghĩa với sự quy y Tam bảo: 
Phật, Pháp, Tăng, chính xác hơn là quy y Pháp bảo, 
tức là những giáo lý mà đức Phật đã thuyết giảng. 
Hãy ghi nhận rằng những giáo lý ấy có hai mặt, tức 
là giáo pháp được Phật thuyết và thành quả của sự 
thực hành giáo pháp ấy: những đức hạnh đã được 
phát triển như tâm từ bị, trí tuệ hay bố thí... đi đôi 


THiện lượng: tiếng Phạn là Pramana, tiếng Tây Tạng là tsag ma: tức 
là không có sự sai lầm trong sự nhận thức một đối tượng, thí dụ 
nhãn thức tiếp xúc với trần cảnh là đóa hoa trắng. 


159 


()Mtt trợ người [ârmm cÍuttratg 





với sự trừ bỏ các khuyết điểm hay sai lầm đối nghịch 
như sân hận, vô minh hay xan lận. 


Tuy có nhiều nghĩa khác nhau, nhưng trước hết 
“Niết-bàn” có nghĩa là “siêu việt đau khổ” nhồ công 
phu tu tập. Khi một người đã hạ thủ công phu tu 
tâm cho đến mức tiêu trừ tất cả các yếu tố gây phiền 
não, kể cả vô minh, thì ta nói vị ấy đã chứng Niết- 
bàn: một trạng thái siêu việt mọi khổ đau, cũng gọi 
là một trạng thái an lạc. 


Kết luận 


Nói tóm lại, trong quyển kinh mà chúng ta đã 
đọc lướt qua, đức Phật có liệt kê 11 thiện tâm và 
khuyến khích phải làm sao để đến giờ lâm chung ta 
phát khởi được [ít nhất là] một trong những thiện 
tâm đó. Nói chung thì tất cả giáo pháp của đức Phật 
đều quy về một điểm, tất cả đều là những phương 
thức giúp cho hành giả có thể tu tập và dần dần tự 
chế phục tâm mình. 


160 


KINH ĐẠI THỪA NÓI VỀ CÁC DIỆU TRÍ 
VÔ THƯỢNG LÚC CẬN TỬ 


| \ / | ặc dù tất cả giáo pháp của Đức Phật đều 

có chung một mục đích, nhưng các giáo 
pháp này lại vô cùng khác biệt trên phương diện 
đề tài cũng như sự tu trì. Mỗi quyển kinh sẽ nhấn 
mạnh một điểm nào, trên một chiều hướng nào đó. 
Vì đức Phật rất quan tâm việc làm sao giúp các đệ tử 
Thanh văn đương thời của Ngài một cách hữu hiệu 
nhất, bằng cách ban cho họ những tư liệu mà họ có 
thể dùng được và không nhận chìm họ với những 
dữ kiện dư thừa. Ngài không hề tìm cách giảng về 
một đề tài từ đầu đến tận cùng rốt ráo để rồi không 
bao giờ trở lại nữa. Ngài thường phân bố các điều 
giải thích dần dần trong các bài Pháp, và không ngại 
nhắc lại nhiều lần các ý niệm quan trọng, nếu cần 
thì thêm một sắc thái, một sự soi sáng hay mở bày 
mới hơn. 

Theo cách đó, trong quyển “Kinh Đại thừa nói về 
các diệu trí vô thượng lúc cận tử", một lần nữa đức 
Phật tuyên thuyết về các trạng thái tâm thức mà 
chúng ta nên phát khởi lúc gần nhắm mắt lìa đời. 
Lần này có năm tâm thức. 


Có một số trong năm tâm thức này đã được đề 
cập trong bản kinh trước, nhưng lại được phát biểu 
một cách hơi khác đi, như quý vị sẽ thấy. 


161 


(tt trợ người [ârmm cÍuttratg 





Theo thông lệ, trước tiên tôi sẽ truyền dạy kinh 
này bằng cách đọc lên [toàn văn kinh] một lần:! 


“Quy mạng nhất thiết chư Phật và chư Bồ Tát. 


Tôi nghe như vây, một thời Bạc Già Phạm tại Sắc 
Cứu Cánh thiên cung, thuyết Pháp cho đại chúng. 
Lúc ấy Hư Không Tạng Bồ Tát, vị đại anh hùng, 
lễ Bạc Già Phạm và hỏi rằng: 


- Bạc Già Phạm, Bồ Tát phải quán như thế nào 
vào lúc cận tử? 


Bạc Già Phạm dạy: 


- Hư Không Tạng Bồ Tát, lúc cận tử, Bồ Tát phải 
quán các diệu trí lúc cận tử. Thế nào là các diệu 
trí lúc cận tử? 
1) Vì tất cả các pháp bản thể đều thanh tịnh, 
nên quán tưởng viên mãn nhất là quán về 
tánh Không của tất cả các pháp. 


2) Vì tất cả các pháp đều có trong tâm Bồ-đề, 
nên quán tưởng viên mãn nhất là quán 
tâm đại bi. 

3) Vì tất cả các pháp bản thể là quang minh, 
nên quán tưởng viên mãn nhất là quán vô 
nhất vật trong các pháp. 


1Kinh Đại thừa nói về các diệu trí vô thượng lúc cận tử. Tên Phạn 
ngữ: Ärya-atajñãna nama mahãyãna sữfra; tên Tạng ngữ: “Phags 
pa “da/ ka ye shes zhes bya ba theg pa chen po/i mdo. 

?Mượn từ câu “bổn lai vô nhất vật” của Lục tổ Huệ Năng để diễn tả 
rõ ý của câu này. (ND) 


162 


(Öut trợ người [âm efttđưt+ 





4) Vì tất cả các pháp đều vô thường, nên quán 
tưởng viên mãn nhất là quán tâm vô chấp. 


õ) Vì tâm là nhân của trí huệ bát-nhã, đừng 
tìm tánh Phật ở đâu khác. 


Bạc Già Phạm lặp lại bằng kệ rằng: 
Các Pháp vốn thanh tịnh, 
Hãy quán về tánh Không. 
Đầy đủ Bồ-đề tâm, 
Hãy quán tâm đại b1. 
Các pháp vốn quang minh, 
Quán pháp vô nhất vật. 
Các Pháp vốn vô thường, 
Hãy quán tâm vô chấp. 
Tâm sinh diệu trí huệ, 


Phật tánh tìm đâu xa? 


Bạc Già Phạm thuyết Pháp như thế rồi, Bồ Tát 
Hư Không Tạng và đại chúng vô cùng hoan hỉ tán 
thán. 
Phật thuyết Kinh Đại thừa nói về các diệu trí vô 
thượng lúc cận tử.” 
Kinh Đại thừa này đã được tuyên thuyết trong 
điều kiện nào? Đó là một ngày đức Phật có các vị 
đệ tử vây quanh, nhất là các vị Bồ Tát. Một trong 


163 


(tt trợ người [ârmmt cÍuttratg 





các vị Bồ Tát này tên là Hư Không Tạng (Tạng ngữ: 
Namkhai Nying Po) đảnh lễ đức Phật và hỏi: Lúc 
cận tử, các vị Bồ Tát nên quán như thế nào? 


Trong lời giải đáp, đức Phật dùng chữ “diệu trí 
vô thượng” để nói về năm trạng thái tâm thức mà 
Ngài đặc biệt sách tấn. Chúng ta đã thấy rằng mình 
không bắt buộc phải áp dụng cả năm. Ngược lại, mục 
đích là để có sự lựa chọn và áp dụng vào từng trường 
hợp riêng, tùy theo điều mà người lâm chung có thể 
hay không thể tư duy: tánh Không, hoặc tâm đại bi 
V.V... 


1. Quán táânh Không 


Lời dạy rất ngắn gọn này thật ra nói lên sự 
không có thực của vạn vật, tức là tánh Không của 
chúng. Lúc lâm chung, khởi lên trong tâm trí tuệ về 
tánh Không của các pháp là một điều vô cùng lợi ích. 
Để giảng rộng lời kinh, “các pháp” nghĩa là các hiện 
tượng, “bản thể vốn hoàn toàn thanh tịnh" nghĩa là 
bản thể của chúng hoàn toàn không có tự tánh hay 
thực thể. Vì thế, chúng ta phải quán xét, phải phát 
triển hiểu biết về sự vắng mặt của tự tánh [tự tôn] 
trong tất cả hiện tượng như nói trên. 

Tôi nghĩ rằng quý vị nghe câu này có vẻ quen 
thuộc, vì chúng ta đã gặp lại niệm tưởng thứ mười 
trong mười một niệm tưởng đã được nêu rõ trong 
quyển kinh đề cập trước đây. 

Không cần phải nói, lời khuyến dụ này không 
phải dành cho bất cứ ai cũng được. Người nghe phải 


164 


(tù trợ người [âm cđÍttrtg 





từng được học tập trước đó, phải có một hiểu biết căn 
bản. Nhưng nếu đã có được sự hiểu biết cần thiết, 
việc có thể quán xét về tánh Không trong giờ phút ấy 
sẽ mang đến một sự lợi ích lớn lao, bởi rất nhiều lý 
do. Chúng ta đã đề cập qua, nhưng nhắc lại về khái 
niệm này cũng không phải là một sự dư thừa. 


Trong Phật giáo, “phàm phư” là người còn ở 
trong cõi Th-bà, còn luân hồi trong các cảnh giới hữu 
vi quyết định bởi nghiệp và phiền não. Cho rằng đó 
là trường hợp của chúng ta, thì nguyên nhân là từ vô 
thủy chúng ta đã bị đánh lừa bởi nhận thức sai lầm 
về cái gì là có. Thế nhưng, nếu phân tích một cách 
đúng đắn thì chúng ta có thể nhận ra rằng sự vật 
được nhận thức - bất cứ một hiện tượng nào - có thật 
đấy, nhưng chắc chắn không phải dưới dạng thức mà 
nó trình hiện. Đúng vậy, cái hình tướng trình hiện 
trong tâm trí chúng ta là một sự kiện được nhận 
thấy một cách biệt lập với sự vật khác. Chúng ta có 
cảm tưởng là nó xuất hiện bằng chính khả năng của 
nó, không tùy thuộc vào bất cứ sự kiện nào khác, vào 
một nhân hay một duyên nào, trong khi sự thật lại 
khác hẳn. 


Các hiện tượng có là một điều đương nhiên, 
nhưng chúng luôn luôn đến từ một nhóm nhân tố, 
nói giản dị là từ một nhóm nhân duyên. Thế mà tâm 
trí ta lại thấy ngược hẳn, và trong khi cảm nhận của 
chúng ta hoàn toàn sal lầm, ta lại tin đó là chân thật 
đến nỗi ta chấp vào sự vật dưới cái hình tướng chung 
ấy. Chúng ta tin rằng sự vật tự có, và có một cách độc 


165 


()Mtt trợ người [ârmmt cluttratg 





lập, ta gần cho chúng một tính cách tuyệt đối. Chính 
cái thấy sai lầm đó của chúng ta đối với tất cả các 
sự hữu đã tạo nên cái vô minh gọi là căn bản, vì vô 
minh này đã trói chặt chúng ta vào cõi Ta-bà từ vô 
thủy cho đến nay. 


Cho nên, hiểu theo hướng ngược lại, thấy được sự 
thật, nhận thức được sự vắng mặt của tự tánh là rất 
có ích cho chúng ta. Nhất là nếu quán xét được như 
thế ngay trước khi chết thì thật là kịp lúc. 

Tốt hơn hết là hãy lấy một thí dụ có ý nghĩa vì 
gần với ta nhất, đó là cái “tô, cái “ta”, và cách thức 
mà chúng ta tự nhận thức về mình. Suốt ngày chúng 
ta dùng đến chữ “tôŸ, chữ “ta”: “Tôi làm cái này, tôi 
làm cái kia”, “tôi đi đến chỗ đó” v.v... Khi chúng ta 
đang nghĩ như thế, “ta đến, ta đ? v.v... và khả năng 
thực hiện điều đó tùy thuộc vào cái cấu tạo cá nhân 
chúng ta, nghĩa là vào thân và tâm ta. Ấy vậy mà 
chúng ta không thấy khía cạnh đó, và ta không hề 
nghĩ rằng mọi sự vốn diễn tiến như thế. 


Thật ra, thỉnh thoảng chúng ta nên dành một ít 
thì giờ để quan sát cách ta nhận thức về chính mình 
khi nghĩ đến những gì ta làm, điều này khá quan 
trọng. Khi chúng ta đang nghĩ đến chương trình “ta 
sẽ đi đến đổ, thì ta hình dung cái “ta” đó như thế 
nào? Phải chăng là chúng ta hình dung nó như một 
cái “£ô” hoàn toàn độc lập, tự hữu, không tùy thuộc 
vào bất cứ gì khác, ngay cả thân và tâm của nó? Phải 
chăng đó là hình ảnh được thành lập trong trí của 
chúng ta? 


166 


(tù trợ người [âm cđÍtttg 





^A»” 


Hình ảnh một cái “tôi” độc lập đối với tất cả, và 
nhất là đối với thân và tâm, là cái mà ta gọi là “chấp 
ngẩ, biểu trưng của sự vô minh. Rõ ràng chúng 
ta hiện hữu như một cá nhân, nhưng để hiện hữu, 
chúng ta phải có một thân và một tâm đã chứ! Không 
biết chúng ta sẽ làm cách nào để hiện hữu như một 
cái “tô nếu hoàn toàn không kể đến thân tâm và 
không tùy thuộc vào chúng? 


Ấy vậy mà chúng ta nào có nhận thức sự vật như 
thế đâu! Thật thế, khi chúng ta nghĩ “tôi sẽ đi đến 
chỗ đớ”, ta nhận thức về cái “tô? 
không nói là đơn giản hố quá mức! Chúng ta hài lòng 
với ý nghĩ “£ô? trong tâm, không hề đặt nghi vấn, 


cho đến nỗi không một chút nghi ngờ rằng cái “tôi 
ấy không hề độc lập như mình tưởng! 


ấy rất giản dị, nếu 


Để lấy một thí dụ rõ rệt hơn, hãy tưởng tượng là 
có người công kích hay lăng nhục chúng ta. Thường 
thì chúng ta phản ứng như thế nào? Hãy thú nhận 
rằng chúng ta rất phật ý và cảm thấy có chút gì tức 
giận. Vì chúng ta phẫn nộ, có thể chúng ta nảy sinh 
ý nghĩ: “Nó dám nói thế với ta! Với chính ta? Và cá] 
“‡a” ấy có vẻ tự áp đặt lên chúng ta. Nó hiển hiện 
như một thực tại, tự hữu, một hiện thể tuổng như 
độc lập. Chắc chắn không phải trong những lúc như 
thế mà chúng ta có thể tự nhận ra rằng cái tự xưng 
là “ta” tuyệt đối ấy hoàn toàn không hề tuyệt đối. 
Phải, chúng ta hiện hữu như một cái “£a”, như một 
“cá thể), nhưng là tùy thuộc vào thân và tâm của 
mình. Không có thân và tâm, chúng ta là cái gì? 


167 


(tt trợ người [ârmm cÍuttratg 





Xét trường hợp ngược lại. Lần này chẳng những 
người đối diện không công kích ta mà còn đưa ta lên 
mây: “Tôi phục ông (hay bà) quá! Ông thật là tài trí 
vẹn toàn! Ngoài sự hiểu biết uyên thâm, ông còn tỏ 
ra thật là tốt đối với người khác! Đã vậy mà còn sang 
trọng quát" 


Trước những lời tâng bốc như thế, có người vẫn 
có thể giữ tâm bất động và biết rõ mình thật sự như 
thế nào, nhưng phần đông sẽ cảm thấy khoái chí, êm 
tai. Thay vì nhận thấy đó chỉ là những lời nói làm 
đẹp lòng, thường thì họ lại dễ dàng nảy sinh ý nghĩ: 
“Nghĩ cho cùng, ông ta nói đúng! Ta đây cũng khá 
lắm chứP Đông thời, ý niệm chúng ta có về chính 
mình như là một cá nhân có thật, rõ ràng hiện hữu 
bằng chính khả năng của mình. Hắn có đó, hoàn 
toàn có đó. Chúng ta thấy như vậy và không đi tìm 
xa hơn. 


Một thí dụ khác rất thông thường. Cho là chúng 
ta có một ngôi nhà. Nhưng mái nhà bị thủng và 
chúng ta phát hiện có nước dột. Là một tay thợ gan 
dạ, chúng ta quyết định tự sửa lấy. Vì chỗ dột nằm 
ngay bên cạnh máng nước, chúng ta bèn mạo hiểm 
trèo lên gần mé. Thình lình chân ta trượt trên mái 
nhà, chúng ta hoảng hồn, sợ điếng người. Thật ra 
chúng ta chưa ngã, chỉ bị trượt chân thôi, nhưng 
lập tức chúng ta hãi hùng nghĩ rằng “Tôi ngã Và 
dĩ nhiên, cái “tô” đó rất thật có đối với chúng ta. 
Chúng ta thấy đó là một cái gì hoàn toàn tự nó hiện 


^.3*% AZ 


hữu, chứ không hề nghĩ rằng cái “tô? ấy, nghĩa là cá 


168 


(tù trợ người [âm cđÍttrtg 





nhân của chính ta đây, là một hiện tượng hoàn toàn 
tương đối và giả danh. Trong giai đoạn hiện thời, 
chúng ta không có khả năng nghĩ như thết 

Khi ở bờ mé của mái nhà hay của một hố thẳm 
chúng ta hoảng hốt kêu lên “tôi ngấ”, hay trước mặt 
mọi người, sung sướng với những lời tâng bốc quá 
khích chúng ta tự bảo “nghĩ cho cùng, ta cũng khá 
lắm chứ, cái khái niệm “tô hình thành trong trí 
chúng ta [theo cách đó] có phải là một sự “chấp thật 
có” không? Không, chưa hề. Bề ngoài nó có vẻ như 
thật một cách tuyệt đối, nhưng chúng ta chưa nảy 
sinh tâm chấp trước vốn đi đôi với sự thật sai lầm 
ấy. Tuy nhiên, một nhận thức về một sự việc mà 
tướng trạng chung có vẻ như hiện hữu độc lập theo 
lý thuyết lại thường kéo theo một tâm chấp trước 
đối với tướng trạng chung ấy. Thế là chúng ta tin 
rằng cá nhân thật sự hiện hữu dưới bề ngoài ta nhìn 
thấy được, hay nói cách khác, đúng như tướng trạng 
chung mà họ trình hiện. Vậy thì, sự chấp thật tức là 
sự tin tưởng rằng đối tượng được nhận thức - ở đây 
là cái cá nhân dưới dạng cái “tô?” - tự nó hiện hữu, 
không tùy thuộc vào bất cứ gì khác. 


Để miêu tả từ đầu đến cuối tiến trình này, trong 
trường hợp một kẻ phàm phu, thì người này hình 
dung bất cứ đối tượng nhận thức nào của mình, và 
đặc biệt là cái “tô, hoàn toàn biệt lập với tất cả mọi 
nhân duyên. Trên căn bản của những sắc tướng bên 
ngoài như thế, họ bèn “chấp” mọi vật dưới dạng ấy: 
Họ tin chắc rằng mọi sự vật, và đặc biệt là chính con 


169 


()Mtt trợ người [ârmmt cluttratg 





người của họ, hiện hữu thật sự dưới hình tướng mà 
họ nhận thấy. Đó là cái mà Phật giáo gọi là “chấp 
ngấ”,! hay nói cách khác là “chấp thật”? 


Sự chấp ngã ban cho đối tượng bị chấp (cái sở 
chấp) một quyền lực rất lớn, chấp ngã càng nặng 
bao nhiêu thì quyền lực càng lớn bấy nhiêu: cái cá 
nhân có vẻ như thật có (với nghĩa là biệt lập với mọi 
nhân duyên) được thành lập như một cái gì tuyệt 
đối và có một tầm quan trọng tối cao đối với người 
chấp ngã (năng chấp). Khái niệm về “tô? càng chắc 
chắn bao nhiêu thì khái niệm về “người khác” cũng 
đồng thời chắc chắn và rõ rệt bấy nhiêu. Sự ngăn 
cách giữa “tô? và “người khác” trở nên rất rõ ràng 
và triệt để, và không hề có một mối tương quan hay 
một nhịp cầu nào giữa hai bên. Kết quả là, một cách 
rất tự nhiên và không thể tránh được, ta cảm thấy 
đắm luyến mãnh liệt đối với cái “tôi” mà ta cho là tối 
thượng, cùng với tất cả những gì mà ta nghĩ là đứng 
về phe ta. Và cũng không tránh được, điều đó làm 
khởi sinh ác cảm với “kẻ kia” và những gì dính dấp 
tới hắn. Từ đó - sự đắm luyến đối với chính mình 
cùng những gì thuộc về mình, và ác cảm đối với kẻ 
khác lẫn những gì thuộc về họ - nảy sinh tất cả mọi 
phiền não của tâm thức. Và mỗi lần các phiền não 
khởi sinh, dầu là vì đắm trước hay vì ác cảm, chúng 
sẽ tác động lên ba bình diện (thân, khẩu và ý) và kéo 
Chấp ngã: thấy cái ta, cái tôi thật sự tự hiện hữu, không nhờ vào 

nhân duyên nào, từ đó sinh ra bám chấp vào nó. 
?Chấp thật hay là chấp có, chấp tuyệt đối. Theo Trung Quán tông, 


khái niệm này đồng nghĩa với “chấp ngã”. 


170 


(tù trợ người [âm cđÍtttg 





theo sự tích lũy trong tâm những chủng tử tương 
đương. Sau đó, các chủng tử ấy sẽ biến thành nghiệp 
báo đưa chúng ta đi vào những kiếp tái sinh mới 
trong cõi Ta-bà. 


Đó là cách phàm phu cứ thế mà xoay vần trong 
thế giới Ta-bà, do phiền não và nghiệp thức đưa đẩy 
đi từ cõi hữu vi này đến cõi tạo tác khác. Khi ta tự 
bảo là nên, hay nói cách khác là phải, cấp bách thoát 
khỏi cái vòng lẩn quần ấy, cái vòng luân hồi vô tận 
đưa ta đến những kiếp tái sinh đồng loại ấy, thì chỉ 
có một cách duy nhất là chấm dứt ngay những yếu tố 
nuôi dưỡng nó. Phải trừ diệt vô minh, và chính xác 
hơn là cái vô minh ngã chấp. Đó là lý do vì sao trong 
bản kinh này đức Phật đã nhấn mạnh ngay từ đầu 
là người hấp hối mà tư duy được, tức là hiểu được 
“van pháp đều không”, với nghĩa là chúng không “cổ” 
một cách biệt lập và có thật tánh - thì thật là tốt cho 
người ấy. 

Một người phàm phu chắc chắn có chấp ngã, 
nhưng điều đó không có nghĩa là sự chấp ngã lúc nào 
cũng hiện diện trong tâm thức họ. Điều đó không 
phải lúc nào cũng rõ ràng minh bạch. Chỉ trong 
những trường hợp như vừa đề cập trên thì nó mới 
xuất hiện một cách rất rõ nét. Vậy thì chính những 
kinh nghiệm hơi tế nhị, tốt hay xấu, khởi động niệm 
tưởng về ngã khiến cho sự chấp ngã công khai phát 
xuất. Nếu không, dĩ nhiên là sự chấp ngã hiện hữu 
nơi mỗi người, nhưng rất thường xuyên một cách 
tiềm tàng. 


171 


(tt trợ người [ârmm cluttrtg 





Tại sao tư duy về tánh Không, về sự vắng mặt 
của tự tánh vào lúc cận tử lại là điều đáng làm và 
phải lúc? 

Vì là phàm phu, nên từ vô thủy chúng ta đã quen 
chấp ngã, tức là cái vọng tưởng chấp lấy mọi sự vật 
và ngay cả chính mình, như những thực thể tuyệt đối. 
Lúc giờ chết gần kề, sự chấp ngã trở nên mãnh liệt bội 
phần. Nó sẽ nổi lên với một sức mạnh vô song, một là 
do thói quen cố hữu, hai là vì cái giờ phút tế nhị đang 
trải qua. Thế nhưng, sự chấp ngã tăng cường sẽ củng 
cố tất cả những gì mà nó phát sinh. 

Với thời gian, chúng ta đã chấp trước khá nhiều 
vào chính chúng ta và thân tâm của mình. Trong 
những giây phút quá đặc biệt này, sự chấp trước tăng 
lên rất mạnh vì chúng ta biết rõ rằng mình sẽ không 
còn ở lâu trong cõi đời này nữa. Thân xác chúng ta sẽ 
không còn nữa. Chúng ta sẽ phải bỏ nó lại phía sau 
vì nó sẽ bị tiêu diệt, tan biến. Một người phàm phu, 
trong viễn cảnh ấy gần như không thể nào không 
bị chìm đắm trong một sự chấp trước vào thân thể 
của mình mãnh liệt hơn lúc trước rất nhiều. Càng 
thấy mình sắp mất nó, mình càng bám chặt vào nó. 
Sự khát ái và tham luyến đối với thân thể sẽ làm 
cho một chủng tử nghiệp trở nên thành thục, đó là 
nghiệp đưa ta đi tái sinh, vì chính nghiệp này sẽ 
phóng ta vào một kiếp sống mới trong cõi Ta-bà. 


Một người lâm chung sẽ ở trong trạng thái tâm 
thức nào? Họ thường tự nhủ: “Ta sẽ biến mất! Ta sẽ 


172 


(Öut trợ người [âm ft 





bị tiêu diệt? Thật ra, cá1 sẽ biến mất là thân xác của 
họ, nhưng họ lại không thấy như thế. Họ sẽ không 
thể phân tích như thế nếu họ không đã từng miên 
mật huân tập từ trước. Phản ứng tự nhiên sẽ là “Tôi 
đang biến mất” chứ chắc chắn không phải là “chỉ có 
thân thể tôi đang bị hủy diệt chứ không phải tô?. 

Người lâm chung tự đồng hóa một cách rất tự 
nhiên với thân thể, và đó là bởi vì quá chấp chặt 
vào thân thể của họ. Sự chấp trước vào thân thể của 
họ mạnh đến nỗi họ thấy mình với nó là một. Họ 
không thể làm khác hơn được. Đó là những phản xạ 
tự nhiên. Vào cuối đời, sự đắm trước đối với chính họ 
sẽ bùng lên một cách tự động, trừ những trường hợp 
ngoạ! lệ. 


Thật thế, điều gì xảy ra cho những người đã 
nhờ thiền định mà trực tiếp hiểu được tánh Không, 
sự vắng mặt của một cái ngã tự hữu và tuyệt đối? 
Những vị đã chứng đắc điều này được gọi là bậc 
thánh (arya), nhưng các ngài không có cùng chung 
một trình độ. Có nhiều cấp bậc khác nhau. Hai cấp 
bậc đầu bao gồm các vị thánh còn phải sinh vào Dục 
gió", tức là cõi mà chúng ta đang sống. Thuật ngữ 
Phật giáo gọi là “nhập lưư” và “nhất la? (tức là các 
bậc thánh Thanh văn chỉ còn mỗi một kiếp tái sinh 
nơi Dục giồi). 

Mặc dầu thật chứng được tánh Không, nhưng 


ngay cả những vị này cũng còn nảy lên một niệm 


1Theo Phật giáo, chúng sinh cõi Ta-bà chia làm ba cõi, đó là Dục 
giới (đặc biệt gồm có người và thú vật), Sắc giới và Vô sắc giới. 


173 


()Mtt trợ người [ârmmt cÍuttratg 





chấp ngã trong tâm lúc cận tử. Sự khác biệt với phàm 
phu - những người chưa chứng được tánh Không - 
nằm ở chỗ là nhờ ý thức được sự vắng mặt của tự 
tánh nơi vạn pháp và nhất là nơi con người, các vị 
thánh này không nhượng bộ tâm chấp trước. Trong 
tâm họ nảy sinh niệm chấp ngã, nhưng họ không để 
cho niệm này trói buộc. Họ không bị niệm chấp trước 
khống chế, vì họ không tin vào nó. Họ hiểu rất rõ 
rằng những điều hiện ra trong trí họ toàn là những 
vọng tưởng tai hại, hoàn toàn sai lầm. 


Những vị thánh đã đạt đến một trình độ cao hơn, 
tức là những vị không bao giờ còn phải tái sinh trong 
Dục giói, đã vượt qua sự chấp trước cho đến mức, 
dẫu trong phút lâm chung, niệm ấy cũng không còn 
có thể nảy sinh trong tâm họ. 


Như vậy, khi chưa đạt đến trình độ cao của quả 
vị thánh, chắc chắn là lúc cận tử tâm của chúng ta bị 
xâm chiếm bởi sự ái luyến bản thân. Một trong các 
hậu quả là niệm chấp ngã rất mãnh liệt trong tâm 
người lâm chung. Vì thế mà đức Phật đã khuyên 
rằng, nếu được thì lúc ấy nên tư duy về tánh Không, 
và quán “sự vắng mặt” - hiểu theo nghĩa đen - của 
mọi hiện tượng, tức là [tính chất] “Không, vô tự tánh” 
của mọi hiện tượng, dẫu chỉ trong khoảnh khắc. 


Mục đích là để đối trị tâm chấp ngã, chấp trước 
vào bản thân, và để hạn chế những tai hại về sau 
của các tâm ấy. 


174 


(tù trợ người [âm cđÍttrtg 





2. Quán đại bi 


“Vì tất cả các pháp đều có trong tâm Bồ-đề, nên 
quán tưởng viên mãn nhất là quán tâm đại bi” Đức 
Phật dạy như vậy ở phần thứ nhì. 


Tất cả các pháp môn Đại thừa đều tập trung 
trong tâm Bồ-đề. Có nghĩa là hoạt động nào thuộc 
về hạnh Đại thừa đều phải đặt trên nền tảng tâm 
Bồ- đề. Ngay khi một người thực hành tâm Bồ-đề thì 
từ đó tất cả những thiện nghiệp người ấy tạo ra đều 
thuộc về hạnh Đại thừa, và đó là do họ đã có tâm Bồ- 
đề. Ngược lại, thiếu tâm Bồ-đề thì một hành vi hiền 
thiện đến đâu đi chăng nữa cũng không thể thuộc về 
hạnh Đại thừa. 


Quý vị cũng nhớ rằng, quyển kinh mà chúng ta 
đang tham khảo đây nằm trong hệ thống giáo pháp 
Đại thừa. Kinh này ưu tiên được thuyết cho hàng Bồ 
Tát, tức là các hành giả đặt trọng tâm vào việc làm 
lợi lạc cho tất cả chúng sinh bằng cách đạt Phật quả 
viên mãn. Chính cái nguyện vọng tìm cầu giác ngộ 
không phải vì mình mà vì muốn lợi ích cho người 
khác đó được gọi là tâm Bồ-đề, là điểm đặc trưng của 
các vị Bồ Tát. Quả vị Phật là do vô lượng nhân và 
duyên kết hợp mà thành, nhưng nhân duyên trọng 
yếu nhất chính là tâm Bồ-để. Tâm này chỉ có thể 
phát sinh từ nền tảng là tâm đại bi. Vì thế mà đức 
Phật khuyên dạy chúng ta phát triển và tư duy về 
tâm đại b1. 


Tôi xin nhắc lại là tất cả các trạng thái tâm thức 


175 


(tt trợ người [ârmmt cÑuttratg 





mà chúng ta đang đề cập đến đều rất nên có trong 
giờ phút lâm chung, nhưng không phải chỉ trong giờ 
phút ấy mà thôi. Thứ nhất, lúc ấy không thể nào làm 
nảy sinh trong tâm mình một ý tưởng hoàn toàn xa 
lạ. Trong khoảnh khắc ấy, muốn cảm giác được tình 
thương, từ bi hay nghĩ đến tánh Không, cần phải có 
sự huân tập từ trước. Thứ hai, nếu những tư tưởng 
ấy có thể giúp ích ta rất nhiều vào lúc cuối đời, thì 
chúng cũng rất lợi ích cho ta trong lúc bình sinh. 
Hãy thấy rõ điều ấy. 

Chỉ cần biết rằng lúc gần chết phát sinh được 
tâm Bồ-đề là điều rất quý, và vì tâm này có căn bản 
là tâm đại bi, nên phải khơi dậy tâm đại bi này. 

Tâm đại bi là gì? Mặc dầu phần đông quý vị đã 
biết qua cụm từ rất thường dùng trong Phật giáo 
này, nhưng hãy xác định một lần nữa: “đạ hàm ý 
“phổ quát, và bao gồm tất cả các chúng sinh đang 
chịu khổ đau dưới mọi dạng thức. Đại bi có nghĩa 
là chúng ta đã ý thức được sự khổ đau của chúng 
sinh và thấy đó là một tình huống không thể chấp 
nhận được. Nếu trước hết từ bi có nghĩa là ta muốn 
mọi người được giải thoát ra khỏi mọi khổ đau một 
cách nhanh chóng, thì tâm đại bi có thể biến thành ý 
muốn tự mình làm [tất cả] những gì cần thiết để cứu 
chúng sinh thoát khổ. 


Phương pháp nào có thể giúp ta phát tâm Bồ-đề 
thông qua tâm đại bị? 
Có các phương pháp như “phương pháp bảy điểm 


- nhân và quả”, hoặc thấy mình và người khác đều 


176 


(tù trợ người [âm cđÍtttg 





bình đẳng rồi hoán chuyển địa vị của mình và người. 
Nếu phải giải thích các phương pháp đó ở đây thì 
quá dài dòng, nhưng để quý vị có một vài ý niệm 
nhằm có thể tìm hiểu sâu xa hơn về nhân và quả của 
phương pháp gọi là “bảy điểm”! thì ta phải xác định 
cái gì là nhân, cái gì là quả. Có nhiều cách phân loại 
khác nhau, trong đó chủ yếu là hai cách.? 

Bởi vì nền tảng của tâm Bồ-đề là tâm đại bị, 
chúng ta phải làm thế nào để quán tâm này? Đó 
là một đề tài rộng lớn cần được nghiên cứu riêng, 
chúng ta không thể đào sâu vào lúc này. Có nhiều 
phương pháp để ứng dụng, nhưng vì trong kinh này 
đức Phật đã bắt đầu bằng việc đề cập đến quán tánh 
Không, ta hãy quán sát kỹ hơn phương pháp này. 


Muốn thế, trước tiên chúng ta hãy tư duy về 
phương diện này của sự hữu, vốn không có tự tánh 
riêng biệt. Điều này áp dụng cho tất cả, không có 
trường hợp ngoại lệ nào. Sau đó chúng ta sẽ tự nhủ: 
“Nếu thật sự về mặt tuyệt đối tất cả các pháp đều 
Không, không có tự tánh, thì về mặt thế tục bình 
phàm hơn, chúng sinh cũng thật sự phải chịu lắm 
khổ đau. Cho dầu điều này chỉ phát sinh trên mặt 
thế tục tương đối mà thôi, nó vẫn không thể chấp 


Phương pháp bảy điểm gồm: A=Nhân: 1) Thấy tất cả chúng sinh 
đều bình đẳng; 2) Xem tất cả chúng sinh như mẹ mình; 3) Tưởng 
niệm lòng tốt của mẹ; 4) Muốn đền đáp lòng tốt ấy; 5) Phát khởi 
tâm từ ; 6) Phát khởi tâm bi; 7) Quyết tâm hướng đến giác ngộ; 
B= Quả: tâm Bồ-đề hay là tâm đại bi. 

?Theo một cách thì quả là tâm Bồ-để; theo cách kia quả là tâm từ 
bi. 


177 


(ta trợ người [ârmmt cÏuttratg 





nhận được.” Từ đó, ta có thể khởi tâm đại bi bằng 
cách nghĩ rằng, ta không thể để cho tình huống này 
tiếp tục mãi, và ta phải làm gì đó để che chở chúng 
sinh trước mọi khổ đau. 


Quý vị hãy nhớ lại điều chúng ta vừa nói ban 
nãy: chúng ta đã lướt qua mau chóng, nhưng đây là 
một điểm cực kỳ trọng yếu. Cái mà chúng ta gọi tên 
là “sự hữu” hay “hiện tượng” hay các “pháp”, chúng 
đúng là có hiện hữu trên một phương diện nào đó, 
nhưng thật ra đó chỉ là một sự quy nạp hay gán ghép, 
một khái niệm của tâm chúng ta, thế thôi. Nói cách 
khác, về mặt tuyệt đối thì hóa ra cái gì “cổ” cũng chỉ 
“cổ” một cách giả danh, hay khái niệm, không hơn 
không kém. Nhưng khi chúng ta trở về với phương 
diện quy ước của chân lý thế tục thì rõ ràng là chúng 
sinh đang chịu đau khổ và khát khao hạnh phúc. 


Tiếp tục tư duy, chúng ta nên hiểu rằng chính vì 
các sự hữu nhìn theo chân đế chỉ là sự quy nạp gán 
ghép của tâm, nên chúng mới có thể hiển hiện đông 
đảo và đa dạng trên phương diện quy ước thế gian. 
Bởi vì không có cái gì tự nó thật có một cách tuyệt 
đối, bởi vì cái gì “cổ” cũng chỉ là một khái niệm, nên 
trên phương diện quy ước thế gian chúng sinh mới 
có mặt, mới khác biệt, mới có khi đau khổ và đôi lúc 
hạnh phúc; có khi làm thiện và đôi khi làm ác. 

Việc xác định rằng cái gì “cổ đều không có thật 
tánh và không tự hữu dẫn đến những nhận xét quan 
trọng. Nhận xét đầu tiên là: Chúng ta chấp nhận 
rằng có các pháp, nhưng các pháp này phải hiện ra 


178 


(tù trợ người [âm cđÍttrtg 





bằng cách này hay bằng cách khác. Nói về cách thức 
chúng được thành lập thì không có nhiều mà chỉ có 
hai: hoặc là tự chúng thành lập một cách riêng rẽ 
độc lập, hoặc chúng được thành lập tùy thuộc vào 
một cái gì khác. 

Thế mà nguyên lý căn bản là cái gì có đều không 
hề có tự tánh và không thể tự mình thành lập riêng 
biệt. Điều đó có nghĩa là cái gì có thì hiện hữu thật 
đấy, nhưng bắt buộc phải theo lối tương duyên. Pháp 
nào xuất hiện cũng do sự phối hợp của một số thành 
tố. 

Tất cả các pháp được tạo tác (hữu vi) đều do nhân 
và duyên mà hiện hữu. Và giữa lòng các tạo tác ấy, 
có khổ đau và có hạnh phúc. Nói cách khác, khổ đau 
hay hạnh phúc đều là kết quả của một chuỗi nhân 
và duyên. Nhân này và duyên kia, một khi phối hợp 
sẽ làm cho đau khổ phát sinh, đau khổ là kết quả 
của các nhân duyên phối hợp ấy. Nhưng thiếu một số 
nhân và duyên cần thiết, thì chúng không thể phát 
sinh kết quả, do đó nỗi đau khổ kia không thể sinh 
ra, và cứ như thế mà nhận xét. 


Đến đây, chúng ta đứng trước một điểm quan 
trọng. Tất cả những gì vừa mới được triển khai đều 
hướng về một mục đích, đó là vạch rõ rằng cái mà 
chúng ta gọi là hạnh phúc hay đau khổ đều là những 
hiện tượng, không thể chối cãi là có phát sinh, nhưng 
chúng không phát sinh một cách liên tục. Đôi khi 
chúng phát sinh, nếu có một vài nhân và duyên hội 
tụ với nhau; nếu không, chúng không phát sinh. 


179 


(tt trợ người [ârmmt cÑuttratg 





Chúng ta có thể đi rất xa. Trong phút giây, thử 
tưởng tượng rằng phân tích của chúng ta đã chứng 
minh điều ngược lại, và kết luận là khổ đau tự nó 
thành lập bằng chính khả năng của nó. Nếu khổ đau 
tự nó hiện hữu, thì không ai có thể thay đổi gì được. 
Nếu hạnh phúc và khổ đau là những thực tại, tức 
có nghĩa là chúng hoàn toàn tự thành lập và không 
tùy thuộc vào nhân duyên, thì một trong các hệ quả 
là một khi xuất hiện, chúng phải có mặt đời đời kiếp 
kiếp. Hoặc là chúng ta vĩnh viễn đau khổ, hoặc là 
chúng ta hạnh phúc muôn đời. Một hiện tượng tự nó 
thành lập sẽ không bao giờ chấm dứt. 


Kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng mọi sự việc 
xảy ra ngược lại. Đó là lý do khiến cho Phật giáo xác 
định rằng tất cả đều chứng minh rằng hạnh phúc 
hay đau khổ không hề có thật tánh nào cả, chúng 
hoàn toàn là Không, không có tự tánh. 


Nói rằng cái gì không được thành lập bởi một 
tự tánh tuyệt đối đồng nghĩa với việc xác nhận cái 
ấy không có mặt một cách tự tại và tự tôn. “Tại sao 
cần phải dùng nhiều ngôn từ như thể", quý vị sẽ hỏi 
tôi. “Tất cả đều ám chỉ có mỗi một điều. Tại sao lại 
làm rắc rối vấn đề?” Đúng vậy, tất cả đều chỉ muốn 
nói chừng ấy thôi. Điều mà chúng ta muốn mô tả và 
nhấn mạnh vẫn chỉ là cái tiến trình phát sinh một 
cách tương duyên, và nói tương duyên tức là nói lệ 
thuộc vào nhân duyên, tức là hàm ý sự vắng mặt của 
tự tánh quyết định. Nhưng dùng nhiều ngôn từ để 
nói lên điều này không hề dư thừa, vì ngôn từ không 


180 


(tù trợ người [âm cđÍtttg 





phải là không có tầm quan trọng của chúng, mỗi chữ 
đều mang một bản sắc riêng. Ở đây chúng ta không 
chủ ý lặp đi lặp lại, mà là đề cập vấn đề dưới những 
góc cạnh khác nhau để có thể soi sáng nhiều khía 
cạnh của vấn đề. Điều này rất quan trọng, vì một 
người có thể hiểu rõ ràng minh bạch câu này, mà 
người khác lại thấy câu ấy tối nghĩa. Vì thế, trình 
bày một vấn đề qua nhiều cách tiếp cận và bằng 
nhiều từ ngữ khác nhau vẫn tốt hơn, vì mục đích là 
làm cho vấn đề sáng tỏ và dễ hiểu hơn. 


Chúng ta vừa xác định rằng các pháp không hề có 
một thực tại tự hữu, có nghĩa là chúng không có yếu 
tính quyết định. Nếu chúng không có yếu tính quyết 
định, có nghĩa là bắt buộc chúng phải tùy thuộc vào 
một cái gì khác. Đúng thế, cái bị phủ nhận là sự tổn 
tại của một sự hữu chỉ tùy thuộc vào chính mình chứ 
không tùy thuộc vào một cái gì khác, và phải biết 
rằng một sự hữu tự chủ như thế đã xuất hiện rồi thì 
sẽ không biến mất. Mà tại sao nó lại phải biến mất 
kia chứ? [Bất cứ] cái gì được thành lập bằng cách ấy 
đều sẽ vĩnh viễn tôn tại. 


Bây giờ, hãy quan sát chúng ta thường nhận 
thức sự vật như thế nào, chính xác hơn là sự vật 
trình hiện ra trước mắt ta dưới hình tướng nào? Chỉ 
cần nhìn cái bàn, cái máy ghi âm, cái bục hay bất cứ 
gì khác. Nếu chúng ta thực sự cố gắng quan sát các 
sự hữu trình hiện trước mắt ta dưới hình thức nào, 
chúng ta sẽ nhận xét rằng chúng cho ta cảm giác là 
chúng hoàn toàn có tự tánh quyết định. Dường như 


181 


()Mtt trợ người [ârmmt cluttratg 





chúng hiện hữu như thế, tự mình có, không lệ thuộc 
vào bất kỳ vật gì khác. Sự thật là các sự hữu mà 
chúng ta đang đề cập đến và đồng ý là chúng hiện 
hữu đều hiện hữu thật đấy, nhưng phải tùy thuộc, 
tùy thuộc vào đủ thứ yếu tố. Vậy mà khi chúng xuất 
hiện trong một mối tương duyên như thế, chúng lại 
cho ta cảm giác là chúng hiện hữu một cách tự chủ 
độc lập, không nhờ vào bất cứ gì khác! 


Hiểu rõ những gì vừa nói trên là một trong những 
con đường để lãnh hội được tánh Không. Vì thế mà 
một vị đại học giả Ấn Độ là Aryadeva (Thánh Thiên), 
trong một luận bản căn bản mang tên Tứ bách luận 
(Catuhéataka) đã nhấn mạnh vào điều ấy: “Tất cả 
các sự vật đều không có ngoại lệ, bởi vì không có tự 
tánh quyết định và không tự hữu, nên đều vô ngã.” 
Đừng quên rằng, trong bối cảnh của chúng ta, khi ta 
khảo nghiệm xem một vật có hay không có bản ngã, 
thì cái ngã ấy phải tự có, tự tôn, độc lập. 


Nếu mọi vật hiện hữu như bề ngoài của chúng, 
với lối thành lập mà trí chúng ta nhận thấy, thì 
chúng sẽ do những cái ngã như thế hợp thành, tức 
là tự có, tự tồn và tuyệt đối. Vì thế, trong bản luận 
về Tứ bách luận của ngài Thánh Thiên, ngài Nguyệt 
Xứng đã viết: “Nếu cho rằng một cái ngã có thật thì 
nó phải hoàn toàn độc lập. Vì điều ấy không có, nên 
chúng ta phủ nhận ngã và nói đến vô ngã, nói đến sự 
vắng mặt của một cái ngã thật có và tự chủ.” 


Chính vì không hề có cái gì hoàn toàn tự chủ 
và độc nhất tự mình thành lập, nên mới kết luận 


182 


(tù trợ đ+gưười [âm cđÍtttg 





rằng không có ngã, ở đây ngụ ý là một cái ngã tự có 
và độc lập. Và vì không có gì hoàn toàn tự chủ, tự 
hoàn chỉnh, nên mới kết luận là sự hữu có mặt đó, 
nhưng tùy thuộc vào cái khác mà có mặt. Thế cũng 
có nghĩa là chúng ta có thể kiểm chứng và nhận xét 
qua kinh nghiệm của chính mình, nhất là đối với các 
hiện tượng như khổ đau và hạnh phúc; ngay khi một 
vài nhân và duyên phối hợp lại với nhau thì đem lại 
một kết quả, kết quả ấy một là khổ đau, hai là hạnh 
phúc; ngược lại khi các nhân duyên khiếm khuyết, 
thì các kết quả trên không thể phát sinh. Chính do vì 
không có một tự tánh nào cả nên các nhân và duyên 
mới có thể tụ họp, và một khi các nhân và duyên của 
khổ đau tụ họp, lúc ấy kết quả của chúng (tức là sự 
khổ đau nói trên) không còn cách nào khác hơn là 
phải phát sinh. 

Biết bao nhiêu chúng sinh bị khổ đau dằn vặt vì 
lý do ấy và bằng cách ấy. Vì chúng ta nhận xét sự 
việc như vậy, và chúng ta thấy có những chúng sinh 
đang bị khổ đau hoành hành, cho nên vun xới lòng 
từ bi với họ và quán đại bi đối với toàn thể chúng 
sinh là một điều quan trọng. 

Nói tóm lại, vì trên bình diện chân đế, cái gì hiện 
hữu cũng không có thực thể và thiếu hẳn tự tánh, 
còn trên bình diện quy ước tục đế, các hiện tượng có 
thể được thành lập bởi tác dụng hợp tan của hoàn 
cảnh. Khổ đau cũng như hạnh phúc phát sinh theo 
cách ấy, tùy thuộc các nhân và duyên có phối hợp 
với nhau hay không. Điều này gần giống với một bài 


183 


()Mtt trợ người [ârmm cluttratg 





pháp của nhà du già và thiền sư vĩ đại Tây Tạng là 
ngài Jetsun Milarepa mà rất đông quý vị đã được 
nghe nói đến. Ngài đã nói với đệ tử như sau: “Trong 
tâm của các con, mọi sự có vẻ như thật có; các chướng 
ngại, cũng như chư Phật có vẻ thật có đối với các con. 
Nhưng theo đệ nhất nghĩa đế, không có gì thật sự có, 
cả chưóng ngại lẫn chư Phật. Không có chưồng ngại 
(tuyệt đối) nào cho các con chối bỏ, không có mục 
đích (tuyệt đối) nào cho các con thành tựu, không có 
thân Phật nào cho các con chứng đắc.” Những câu 
nói trên của ngài jetsun Milarepa không khác với 
những gì mà chúng ta vừa học: Chính vì không có 
gì có một bản chất chắc thực, hay một thực thể, các 
nhân và duyên mới có thể phối hợp lại với nhau để 
phát sinh những hệ quả khác biệt. Và chính vì thế 
mà phải khởi tâm từ bi với chúng sinh đang làm mồi 
cho khổ đau. 


3. Tư duy “vô nhất vật” 


Đi xa hơn nữa, đức Phật nói ở điều thứ ba: “Vì 
tất cả các pháp bản thể là quang minh, nên quán 
tưởng viên mãn nhất là quán “vô nhất vật” trong các 
pháp.” 

Làm sao nối kết ba giáo pháp đầu tiên này? Bởi 
vì thật sự có một mối liên hệ giữa ba giáo pháp. 

Thứ nhất, đức Phật dạy phải ý thức bản thể 
Không, [vô tự tánh] của vạn pháp, tức là phải hiểu 
rằng tất cả các pháp, không có ngoại lệ, đều không 
có tự tánh. Các pháp này là những gì? Chúng có 


184 


(tù trợ người [âm cđÍtttg 





mặt, nhưng chỉ là những hiện tượng do tâm tạo 
tác. Chúng hiện hữu thông qua quy ước, tên gọi chứ 
không có một bản chất tuyệt đối. 


Điều này dẫn chúng ta sang điểm thứ nhì. Cho 
dù không có gì hiện hữu một cách tuyệt đối, tức là 
không gì có thực chất, nhưng trên bình điện tục đế, 
các pháp vẫn có mặt. Đặc biệt là chúng sinh hiện 
hữu trên bình diện tục đế và trên bình diện này họ 
là nạn nhân của khổ đau. Do đó, phát tâm Bồ-đề 
trên căn bản tâm đại bi đối với tất cả chúng sinh khổ 
đau là điều thiết yếu. 

Và điểm thứ ba là, vì hành giả đã dùng tâm để 
quán chiếu hai điểm đầu tiên, quán Không cũng như 
quán đại bi, nên việc quán xét tự tâm là một điều 
phải làm. Ở đây, đức Phật dạy rằng, tâm của hành 
giả cũng không có tự tánh mà chỉ có qua tên gọi. 


Tạm thời tâm hành giả bị những tấm màn che 
phủ, nhưng những tấm màn này chỉ là những hiện 
tượng duyên sinh, vô thường. Các phiền não hay 
lậu hoặc không phải là thuộc tính của tâm. Chúng 
không phải là những tính chất cố hữu bẩm sinh. 

Để giảng rộng lời kinh “vì tâm của hành giả bản 
thể vốn là quang minh...”, [ta có thể hiểu là] tâm vốn 
là quang minh, trong sáng, nghĩa là thanh tịnh, vì 
bản thể của nó không hề bị ô nhiễm bởi [bất kỳ] một 
lậu hoặc nào. Nói cách khác, trên bình diện tuyệt 
đối, tâm hành giả không thể bị tấm màn nào che 
phủ. 


185 


()Mtt trợ người [ârmm cÍuttratg 





“ Các pháp”, hay ở đây là tâm, có bản thể là “quang 
minh”. Thể tính này của tâm có hai mặt, nghĩa là 
chúng ta có thể nhận biết được trên hai bình diện, 
với những ý nghĩa rất sal khác: 

- Trên bình diện tục đế, nói bản thể của tâm là 
quang minh không khác gì đưa ra định nghĩa 
của tâm, của sự nhận biết, vốn là một hiện 
tượng trong sáng và tri giác. Quang minh là 
nét đặc trưng chính của tâm, tức là không có 
gì ngoài cái khả năng phản chiếu những đối 
tượng nhận thức của nó. 

- Trên bình diện chân đế, bản thể của tâm là 
tr sáng thanh tịnh vì tâm không bị và cũng 
không thể bị bất cứ cái gì làm cho nhiễm ô. 
Thể tính tuyệt đối, hay là thể tính căn bản 
của tâm, nói cách khác là tánh Không của nó, 
chính là sự vắng mặt của một tự tánh tự hữu. 


Hiển nhiên là một hiện tượng như thế - không có 
tự tánh tự hữu - không thể bị ô nhiễm bởi một sự che 
chướng nào. Hơn nữa, hãy ghi nhận rằng sự vắng 
mặt của một tự tánh tự hữu nơi tâm phù hợp với 
cái mà Phật giáo gọi là “Như Lai Tạng”, tức là tiềm 
năng mà tất cả chúng hữu tình đều có thể thành 
Phật trong tương lai. Đó là một trong ba ý nghĩa của 
chữ Phạn Tathãgata-garbha, [được dịch là Như Lai 
tạng]. 


Trên phương diện tục đế, tâm có vẻ như bị ô 
nhiễm bởi các màn che chướng, mà trước hết là bức 
màn phiền não. Điều này có nghĩa là gì? 


186 


(tù trợ người [âm cđÍtttg 





Khi một phàm phu bị phiền não quấy động trong 
tâm, thì toàn thể tâm thức của họ mang sắc thái 
của phiền não đó. Lúc ấy, cái “ánh sáng thanh tịnh” 
của tâm ở đâu? Ánh sáng này vẫn tổn tại, bởi vì, 
trên bình diện tục đế, dù trong bất cứ trường hợp 
nào tâm vẫn giữ được bản tánh trong sáng và tánh 
“biết” của nó, y hệt như mặt trời. Mặt trời vốn có 
công năng là chiếu sáng và tỏa rạng, dẫu có bị mây 
che hay không. Không còn mây mù thì mặt trời hiện 
rõ trên bầu trời, chúng ta ai cũng có thể thấy; khi 
bị mây che phủ, chúng ta không thấy được nhưng 
không phải vì thế mà mặt trời mất đi công năng của 
mình. Cho dầu bị ẩn giấu sau một lớp mây dày đặc 
và mắt chúng ta không thấy được, nhưng mặt trời 
vẫn giữ vẹn công năng. 


Cũng như thế, cho dầu có bị che phủ bởi màn 
chướng phiền não, tính chất của tâm vẫn luôn trong 
sáng và tri giác. Khi có những áng mây xen vào giữa 
mặt trời và chúng ta, tạm thời ánh sáng mặt trời 
không thể chiếu đến chúng ta, nhưng tự thân mặt 
trời không hề bị một sự suy suyển nào ngăn cản 
không cho tỏa chiếu ánh sáng. Phần nó, nó cứ tiếp 
tục tỏa rạng. Cũng vậy, mặc dầu bị phiền não chướng 
ngại, sự phóng chiếu của tâm vẫn luôn tổn tại. 


Nói giản lược, trong phát biểu thứ ba, đức Phật 
khuyên nhủ là hãy tư duy đến tánh Không của tâm. 


4. Niệm tưởng vô chấp 


“Vì tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, nên 
quán viên mãn nhất là quán tâm vô chấp.” 


187 


()Mtt trợ người [ârmmt cluttratg 





Như kinh “11 niệm tưởng phải cổ đã nhấn mạnh, 
tốt hơn hết là không nên có tâm chấp trước đối với 
bất cứ pháp hữu vi! nào, vì tất cả các pháp hữu vi 
đều vô thường. 


Chúng ta đã xác định rằng vạn pháp đều không 
có tự tánh, và điều này áp dụng cho đối tượng được 
nhận thức cũng như chủ thể nhận thức. 


Tánh Không của mọi pháp như đối tượng nhận 
thức nói chung đã được đề cập ngay từ phát biểu thứ 
nhất, và trong câu thứ ba, chúng ta vừa xác định 
rằng ngay cả chủ thể nhận thức (tâm) cũng rõ ràng 
là không có tự tánh. 


Nhưng mặc dù tất cả các pháp, đối tượng cũng 
như chủ thể nhận thức, đều không có tự tánh, một 
kẻ phàm phu nếu không được chỉ dẫn sẽ nhận biết 
hoàn toàn trái ngược. Ở nơi không có một thực thể 
nào, phàm phu - ở đây chỉ cho một người chưa hiểu 
tánh Không - sẽ nắm bắt, vướng chấp là có một tự 
tánh, một cái gì hiện hữu biệt lập. Để sửa đổi lối 
nhận thức hoàn toàn sai lầm này, phải làm sao hiểu 
được tánh Không. Nhưng không phải ai cũng có thể 
hiểu được, ít nhất là trong thời gian đầu. Do đó, phải 
tìm cách giúp đỡ những ai chưa hiểu được rằng tự 
tánh không hề có, những ai chưa chứng được tánh 
Không. Do đó mới có câu phát biểu thứ tư. 

Để giúp đỡ những ai chưa hiểu được, nhất là 
1Phật giáo phân biệt hai loại pháp, pháp vô vi như lý vô ngã, tánh 

Không, và pháp hữu vi như thân và tâm của một cá nhân, do 


nhân duyên mà sinh. 


188 


(tù trợ người [âm cđÍtttg 





chưa từng nghe đến tánh Không, phương pháp tốt 
nhất là dẫn dắt họ lưu ý đến bản chất vô thường của 
các pháp hữu vi. 

“Pháp hữu vỉ là cấc pháp do nhân và duyên mà 
sinh, và theo phân tích thì pháp nào xuất phát từ 
nhân và duyên cũng đều là vô thường. Như vậy, thấy 
được bản chất của pháp hữu vi là vô thường tức là ý 
thức được rằng không có pháp duyên sinh nào lại có 
thể ở trong một trạng thái bất biến dù chỉ trong một 
niệm. Thật ra, trong từng niệm đều có hiện tượng 
sinh và diệt [liên tục] xảy ra. 


Hãy lấy thí dụ một sự vật có mặt ở thời điểm 
C. Pháp này là kết quả của các nhân và duyên gặp 
nhau ở thời điểm B, và chính nó có thể làm nhân 
cho một pháp tiềm tàng khác ở thời điểm D. Nhưng 
cho dầu ta có quan sát thấy một sự liên tục tiếp diễn 
giữa các thời điểm C và D, pháp D vẫn không phải là 
pháp C: có một sự biến đổi đã hiện hành. 

Nói cách khác, sự hiện hữu trong thời gian của 
một pháp vô thường chỉ kéo dài trong một niệm, 
không hơn không kém, và điều này áp dụng cho tất 
cả các pháp hữu vi, kể cả các pháp mà chúng ta thấy 
là hấp dẫn vô cùng. 


Ngay cả những đối tượng mà chúng ta gọi là 
tuyệt diệu hay thù thắng cũng phải tuân theo quy 
luật tự nhiên này: chúng ta có cảm giác là chúng 
hiện hữu lâu dài, nhưng đó chỉ thuần túy là một ảo 
kiến của thị giác, vì trong từng niệm, chúng là một 


189 


()Mtt trợ người [ârmmt cluttratg 





hiện tượng mới vừa được sinh ra để rồi diệt đi ngay 
sau đó. 


Ta có thể kết luận: Đối với một vật phù du dường 
ấy, khởi tâm chấp trước có ích lợi gì? 


Nói một cách chính xác hơn, “một niệm” có nghĩa 
là gì? Trong ngôn ngữ hằng ngày đó là một chữ hơi 
mơ hồ, nhưng trong ngôn ngữ triết học Phật giáo có 
nhiều phương pháp để đo lường. 


Trong kinh điển thường đề cập đến “khoảnh 
khắc búng móng tay" để so sánh, nói đúng hơn đó 
là khoảng thời gian mà một con người, với tất cả 
các quan năng tâm vật lý lành mạnh, cần có để tri 
nhận một cái búng móng tay. Một niệm kéo dài bằng 
1/65 thời gian một cái búng móng tay. Đó là cách 
nói thông thường nhất trong Phật giáo. Nhưng các 
luận bản Đại thừa còn đi xa hơn nữa và xác định 
rằng một niệm còn ngắn hơn thế nhiều, vì chỉ lâu 
bằng 1/365 của một cái búng móng tay. Quý vị có lẽ 
cũng đồng ý với tôi rằng khoảng thời gian như thế 
thì không lấy gì làm lâu lắm! 

Nói như thế rồi, hãy trở lại với đề tài của chúng 
ta, tức là pháp vô thường nào cũng chỉ kéo dài vỏn 
vẹn không quá một niệm duy nhất. Và cho dầu niệm 
ấy có tương đương với 1/65 hay 1/365 của một cái 
búng móng tay thì cũng là quá ngắn ngủi, chúng ta 
không cần phải lưu tâm tới sự khác biệt ấy làm gì. 
Tại sao lại nương dựa vào một cái gì hết sức phù du, 
bấp bênh như thế? Nếu chúng ta muốn nương dựa 
vào một cái gì, thì cũng nên chọn một chỗ dựa vững 


190 


(tù trợ người [âm cđÍttrtg 





vàng hơn một chút chứ! Nếu chúng ta dựa vào một 
cái gì phải sụp đổ ngay lập tức, chúng ta sẽ ngã nhào 
theo ngay. Đó là điều có thể xảy ra cho chúng ta nếu 
chúng ta cứ muốn luyến chấp vào những hiện tượng 
chóng tàn. Suy nghĩ đi! Chỉ 1/365 của một cái búng 
móng tay! 

Nói lên tất cả những điều này có ý nghĩa gì? 
Có nghĩa là bất cứ pháp hữu vi nào bản chất cũng 
không vững chắc, nghĩa là không thể tin cậy được! 
Thân thể, của cải sở hữu, cả thanh danh của chúng 
ta nữa, v.v... cũng đều có cùng bản chất này. 


Hãy trở lại lập luận ban nãy. Điểm xuất phát 
là sự nhận biết rằng cái gì hiện hữu cũng đều là 
Không: Tất cả mọi hiện tượng đều không có tự tánh 
hay thực thể. Thế nhưng đại đa số hữu tình, tức là 
toàn bộ những người phàm phu vẫn chưa hiểu sự 
vắng mặt của tính chất tuyệt đối nơi mọi sự hữu, 
nên họ tiếp tục có một lối nhận thức hoàn toàn sai 
lầm đối với sự vật, hoặc có vẻ như ngược ngạo: Nơi 
không có tự tánh, phàm phu chấp lấy một cái có tự 
tánh; họ thấy có thực hữu nơi không có gì chắc chắn; 
nơi chỉ có hiện tượng vô thường thì họ lại chấp chặt 
vào những hữu thể mà họ tưởng là vĩnh cửu; và nơi 
chỉ có đau khổ, họ lại thấy có hạnh phúc. Vì cái chuỗi 
nhận thức sai lầm đó, phàm phu bị kềm kẹp trong 
khổ đau. Họ thật sự chịu đựng khổ đau - điều này 
không thể phủ nhận được. 


Việc quan trọng là làm sao giúp họ thoát khỏi 
khổ đau. Làm thế nào bây giờ? Cách thứ nhất, dễ 


191 


()Mtt trợ người [ârmm cÍuttratg 





thực hiện nhất, như đức Phật đã dạy, là làm sao để 
khi những ai bước vào giây phút cuối của cuộc đời 
được dẫn dắt phát khởi tâm vô chấp, với căn bản là 
tánh chất vô thường vốn được chứng nghiệm nơi mọi 
hữu tình, và phổ quát hơn nữa, nơi tất cả các hiện 
tượng tạo tác. 

Đây là một cách khuyến khích chúng ta suy nghĩ 
sâu xa hơn về bốn cái “ấn” của triết học Phật giáo, 
nhất là hai ấn đầu tiên. Xin nhắc lại cho những ai 
chưa biết Tứ pháp ấn là gì: 


1. Tất cả các hành (pháp hữu vi) đều vô thường. 
2. Tất cả các pháp hữu lậu (bất tịnh) đều là khổ. 
3. Tất cả các pháp đều vô ngã. 

4. Niết Bàn là tịch tĩnh. 


Khi đức Phật khuyên chúng ta nên quán niệm vô 
chấp, đồng thời Ngài cũng muốn kêu gọi mọi người 
khơi dậy niệm “buông xả” đối với thế giới Ta-bà. 
Nhấn mạnh trên bản chất vô thường của các pháp 
hữu vi và bản chất khổ đau của các pháp hữu lậu 
không khác gì miêu tả Khổ diệu đế. 

Về chữ “xđ”, chúng ta gặp một vấn đề về dịch 
thuật ở đây. Trong tiếng Tây Tạng, chữ này hàm ý 
chán ghét một điều gì ghê tổm, đến độ chỉ còn có một 
ý muốn duy nhất là vứt bỏ nó đi. Chữ “xẩ” ở đây có 
thích hợp để gợi lên khái niệm này chăng? Có lẽ là 
không, nhưng chúng ta vẫn giữ nó, vì nó đã quen 
được dùng. 


192 


(tù trợ người [âm cđÍtttg 





Đức Phật gợi ý nên phát khởi một tâm niệm 
buông bỏ - nhàm chán đến độ buồn nôn - đối với thế 
giới Ta-bà, cho đến nỗi là bằng mọi giá phải trốn 
chạy, phải thoát ly ra khỏi cái vòng luân hồi vốn do 
nghiệp lực và các phiền não tác động. Muốn thế, ta 
phải suy lường những tai hại của sự luân hồi trong 
các kiếp sống duyên sinh. Muốn xa lánh một hoàn 
cảnh nào đó, ta phải thấy những khía cạnh xấu xa 
của nó. Do đó, một trong các phương pháp để có thể 
phát khởi tâm buông xả và ý muốn thoát ly ra khỏi 
toàn bộ thế giới Ta-bà là suy nghĩ sâu xa hơn về bản 
chất vô thường của mọi vật - một trong những điều 
tệ hại nhất của thế giới Ta-bà. 


Tốt nhất là nên hành động có hệ thống, đi từ 
phạm trù này đến phạm trù khác. Vậy thì, đời sống 
của chúng ta bị vô thường chi phối, cho đến nỗi dưới 
khía cạnh ấy, đời sống chúng ta chỉ thuần túy hư ảo, 
bởi vì nó không có thực chất. Cũng thế, thân thể ta 
không thể tin cậy được vì quá mong manh tạm bợ và 
cũng không có tự tánh. Hiển nhiên, của cải sở hữu 
cũng nằm dưới sự vô thường, tức là không có thực 
thể. Những người thân của ta cũng trong hoàn cảnh 
đó. Và cuối cùng, toàn bộ thế giới Ta-bà cũng không 
ra ngoại lệ vì tất cả các hợp thể cũng như các thành 
phần của hợp thể đó đều không có thực thể tuyệt đối. 

Tư duy như thế, cũng như tư duy về lý vô thường, 
theo ý tôi là đặc biệt thích hợp với các xã hội Âu - 
Mỹ, vì nơi ấy khái niệm về vô thường rất dễ nhận 
biết. Nhờ sự tiến bộ của khoa học, khái niệm này đã 


193 


()Mtt trợ người [ârmm cluttratg 





được chứng minh trong các phòng thí nghiệm đến 
nỗi không những các chuyên gia đã phải chấp nhận 
mà công chúng cũng đồng ý nữa. Nếu không suy 
nghĩ đến thì sự thật này không trình hiện rõ ràng 
trước mắt chúng ta, nhưng chỉ cần chịu để tâm đến, 
chúng ta có thể quán chứng hiện tượng vô thường 
một cách dễ dàng. 


Ngày xưa, khi chưa có những máy móc kỹ thuật 
tân tiến như hiện nay, người ta vẫn phải tìm phương 
tiện để suy tư về vô thường. Ngài A Đề Sa đã tuyên 
bố rằng để thực hiện được điều đó, nhất là đối với 
cuộc sống, tốt nhất là hãy ra bờ sông, ngắm dòng 
nước chảy và tự bảo rằng, cũng y như thế, dòng đời 
của chúng ta cũng trôi mãi không bao giờ ngừng. 


Hiện nay chúng ta không cần phải đi đâu xa. 
Thường thì ai cũng có nơi cổ tay một món vật có thể 
đóng vai trò người thầy tuyệt hảo cho mình, vị thầy 
giỏi nhất của pháp môn vô thường. Tôi muốn nói 
đến cái đồng hồ đeo tay. Miễn là nó chạy, thì các cây 
kim của nó di động không ngừng trên mặt kính. Sự 
di động không ngừng này biểu trưng cho thời gian 
đang trôi qua. Điều chúng ta cần làm là nối kết sự 
kiện này với chính chúng ta, thì chúng ta sẽ hiểu 
rằng cuộc đời của mình cũng đang trôi qua một cách 
không kém vô tình như thế. 

Quý vị có biết ngài Kelsang Gyatso, Đạt-lai Lạt- 
ma thứ 7 (1708-1757) từng nói gì không? Ngài nói: 
“Ngay khi chúng ta sinh ra, cuộc sống không thể 
dừng lại nữa, và chúng ta không ngừng chạy hết tốc 


194 


(Öut trợ người [âm efttđưt+ 





lực đến cái chết của mình. Đúng, chúng ta đang sống 
đó, nhưng như một tên tử tội đang bị lôi đến pháp 
trường, chúng ta đang trên đường trực chỉ đến cái 
chết. Thật đáng sầu não lắm thay?” 

Tử tội! Quý vị cũng biết là hiện thời rất nhiều tội 
nhân đang bị xử tử.! Suy nghĩ kỹ, đó không phải là 
sự thật hay sao? Đức Đạt-lai bạt-ma thứ 7 đã miêu 
tả tình trạng hiện thời của chúng ta một cách chính 
xác. Chúng ta đã sinh ra, và ngay sau đó chúng ta bị 
cuốn hút vào dòng trôi chảy và cả vào cuộc đua với 
thời gian. Đừng mong rằng mình có thể chặn đứng 
nó lại, dẫu trong khoảnh khắc. Không có vấn đề tạm 
nghỉ, không thể có chuyện đó! Sinh ra có nghĩa là 
bắt đầu chạy, mà còn chạy hết tốc lực nữa, về trạm 
cuối - cái chết. 

Phải, chúng ta nói là chúng ta đang sống. Đúng 
vậy. Mà những người đang sống là chúng ta đây bị 
bắt buộc phải bước, đúng hơn là phải chạy trên một 
con đường dẫn đến cái chết một cách chắc chắn. Thật 
sự chúng ta giống như những tên tử tội đang bị lôi 
đến pháp trường. 


Quý vị hẳn cũng nhớ trong kinh “Phổ Diệư”, đức 
Phật đã nói y như thế. Vừa mới nhập thai xong, ngay 
giây phút thứ hai, tất cả chúng sinh đều phải tiến 
đến tử thành, từng giây từng phút, không có một lúc 
nào tạm ngừng nghỉ được. Còn gì đúng hơn? 


Tháng giêng năm 2007, nhiều án tử hình. được thi hành ở lrak, 
Mỹ và nhiều quốc gia khác. 


195 


()Mtt trợ người [ârmm cluttratg 





Nhưng phải có sự thụ thai. Tất cả những điều 
này đều sẽ không thể xảy ra nếu không có sự ra đời. 
Tôi xin nhắc lại là theo nhãn quan Phật giáo, sự ra 
đời xảy ra đồng thời với sự thụ thai. Ngay từ giây 
phút một người ra đời, ngay lập tức, tiến trình [chạy 
đua] bắt đầu và tiếp tục không ngừng cho đến cái 
chết, “không một lúc nào tạm ngừng”, như đức Phật 
đã thuyết. Không có chuyện ngừng nghỉ xả hơi trong 
phút chốc. Sống là một cuộc hành trình đi tới, phút 
này nối tiếp phút kia, ngày này nối tiếp ngày kia, 
khởi điểm là lúc sinh ra và điểm kết thúc là cái chết. 

Giữa quý vị, chắc hẳn có một vài người đang 
tự bảo: “Trời đất! Rinpoche đang nói gì kìa? Thầy 
không ngừng nhắc đi nhắc lại là chúng ta sẽ chết, 
chết không có lối thoát. Thầy nói gì đâu toàn chuyện 
dễ sợ, kinh khiếp quá! Ngày lễ cuối tuần nắng đẹp 
thế này mà thầy làm cho mất vui hết, thật là phí 
của!” 


Tôi không hề có ý định hù dọa quý vị, làm cho 
quý vị ưu tư lo nghĩ không phải lúc như thế! Vấn đề 
là nhìn thẳng vào sự thật. Cái chết là một thực tại 
“được khoa học chứng nghiệm”. Quý vị nghĩ sao? Quý 
vị có nghĩ rằng đây là một sự thật không thể chối 
cãi hay chúng ta còn có thể đặt nghi vấn? Thật sự, 
không những đây là một sự thật đã được kiểm chứng 
mà còn có thể nói thẳng rằng đây là một sự thật quá 
rõ ràng! Tuy nhiên, dù sự thật đã rành rành trước 
mắt, nhưng không phải ai cũng muốn thấy. Tuy rõ 
biết việc này có thật, nhưng có người muốn quay mặt 


196 


(tù trợ người [âm cđÍttrtg 





nhìn chỗ khác hay che mắt đi để khỏi thấy. 

Theo tôi, đó không phải là một thái độ đúng đắn 
cho lắm. Nhưng vì ở đây chúng ta đông người, rất có 
thể có nhiều vị có ý kiến hoàn toàn khác biệt về vấn 
đề này! Tôi biết thế vì xưa kia tôi có một người bạn 
đồng nghiệp khi còn dạy ở trường Ngôn ngữ và Văn 
Minh Đông Phương (Langues/O). Ông ta tốt nghiệp 
đại học và là một “khoa học gia chân chính”, ông ta 
tự giới thiệu như thế, thì chắc hắn là phải đúng. Tóm 
lại, đó là một người tự xưng giữa công cộng là mình 
có một lối tiếp cận rất khoa học. Một hôm trong câu 
chuyện, tôi đề cập đến cái chết và lý vô thường, thì 
ông bạn đồng nghiệp ấy la toáng lên: 

- Đừng bao giờ, đừng bao giờ nói với tôi những 
chuyện đó, tôi không muốn nghe nhắc đến. Tôi biết là 
nó có thật, tôi biết là ai cũng có ngày phải chết nhưng 
tôi không muốn nghĩ đến trước. Không bao giờ! 

Từ chối nhìn vào sự thật và không muốn nhắc 
đến chắc chắn không phải là biện pháp tốt nhất. 
Gần giống như một người bệnh nặng và đau đón, 
lấy thí dụ là bệnh ung thư ở thời kỳ trầm trọng. Hãy 
tưởng tượng là người ấy đang bị căn bệnh hoành 
hành rất thống khổ. Người ấy cảm thấy xấu hổ và 
không muốn nhắc tới nên giữ kín bệnh tình, không 
dám nói thật cho thân nhân biết. Tại sao? Hơn nữa, 
càng giấu giếm không lo chữa trị, bệnh càng trầm 
kha. Chờ lâu không chịu khám bác sĩ thì bệnh càng 
ngày càng khó chữa, và có thể không còn chữa được 
nữa cũng nên. 


197 


(tt trợ người [ârmmt cÍuttratg 





Khi ta có gì lo lắng trên phương diện sức khoẻ, 
thay vì làm con đà điểu vùi đầu xuống cát để khỏi 
thấy rồi tự bảo “chuyện gì rồi sau hãng hay, tôi không 
muốn nghĩ tói, và càng không muốn nói tồi nữa”, Ìo 
đối trị ngay lập tức không phải là khôn ngoan hơn 
sao? Chuyện đầu tiên phải làm là gặp bác sĩ để được 
chẩn bệnh.Và sau khi khám nghiệm, thử máu... và 
tìm ra bệnh, thì phải tuân hành những phương pháp 
trị liệu được đề nghị. Phải thử qua tất cả. Với một 
chút may mắn, có thể thuốc này hay thuốc kia sẽ có 
công hiệu, nhờ thế hoặc ta lành bệnh hẳn hay được 
thuyên giảm, và điều ấy rất tốt. Nếu chúng ta ở vào 
một thời kỳ quá trầm trọng hay vướng phải một căn 
bệnh nan y, bởi vì chúng ta đã thử làm tất cả những 
gì cần làm và đã nhìn thẳng vào sự thật, ta sẽ không 
có gì phải hối tiếc. Lúc đó, ta phải chấp nhận sự thật. 


Trong trường hợp đó, một Phật tử nên nghĩ tới 
luật nhân quả, nghĩa là sự quan hệ giữa nghiệp lực 
và sự báo ứng. Theo ý tôi, hành động như thế tốt hơn 
vì hợp lý hơn. 


Trong trường hợp ta là một người thực tế và đã 
hành động một cách chín chắn, có trí tuệ, thì ta phải 
biết vì mình là một con người, tức là một pháp hữu 
vi, và chính vì lẽ đó nên vô thường. Dầu muốn dầu 
không, bản chất của chúng ta là chỉ có thể sinh và 
diệt từ niệm này đến niệm khác, nghĩa là chúng ta 
không thể trụ trong hai niệm liên tiếp một cách bất 
biến. Chắc chắn có những sự thay đổi diễn ra trong 
chúng ta, và chúng ta không thể kháng cự lại được. 
Sự việc diễn tiến một cách máy móc. 


198 


(tù trợ đ+gưười [âm cđÍttrtg 





Bởi vì mọi sự diễn ra như thế, ta không làm được 
gì, từ chối không muốn thấy và nhất là từ chối không 
muốn nghĩ đến sẽ không ích lợi gì cho ta cả. Tốt hơn 
hết là sự việc ra sao thì hãy thấy nó là như vậy, và 
tự chuẩn bị cho cái việc mà ta không tránh được ấy. 
Dầu chúng ta là ai đi nữa cũng nên mở mắt ra và 
thấy rằng mình nằm dưới sự chi phối của luật vô 
thường thì tốt hơn. Chính vì thế, nếu chúng ta chấp 
nhận sự luân hồi - như các Phật tử và nhiều người 
khác - chúng ta sẽ tự nhủ: “Chắc chắn là tôi sẽ chết. 
Đó là vì tôi đang chịu luật luân hồi [thô], và cả luật 
luân hãi [vi tế] đang diễn ra từ sát-na này đến sát- 
na khác. Nhưng hễ còn sống, tôi sẽ cố gắng tận dụng 
tối đa thời gian còn lại.” 

Trạng thái tâm thức đó sẽ cho phép chúng ta 
thành tựu những việc quan trọng hơn nhiều, tức là 
đi thẳng vào việc chính yếu thay vì mất thì giờ vào 
những chuyện vô bổ. Là Phật tử, chúng ta có thể 
nói: “Trước khi thần chết đến rước, ta phải tu tập 
thế nào để không còn phải trôi lăn trong sinh tử một 
cách thụ động nữa mà trái lại đạt được giải thoát. Lý 
tưởng nhất là đạt được một sự tự do hoàn toàn đối 
với vấn đề luân hồi. Nhưng dầu cho không làm chủ 
được tình thế, ít nhất ta phải làm sao sử dụng phần 
đời còn lại để sau khi chết nắm chắc phần thắng mà 
hướng đến một cõi tái sinh tốt, thuận lợi cho ta tiếp 
tục nỗ lực tiến đến mục đích.” 


Nếu chúng ta không chấp nhận thuyết luân hồi, 
và tin tưởng rằng chỉ vỏn vẹn có một đời sống độc 


199 


()Mtt trợ người [ârmmt cÍuttratg 





nhất tức là cuộc sống này đây, thì chúng ta vẫn có lợi 
lạc nếu ý thức được bản chất vô thường của mình, để 
có thể lợi dụng tối đa cuộc sống hiện tại. Bằng cách 
đó, đến giờ phút cuối cùng, chúng ta sẽ không còn gì 
để hối tiếc và có thể tự nhủ rằng: “Ta đã hoàn thành 
những gì mà ta muốn làm nhất” hay là “Ta đã chu 
toàn bổn phận”, hoặc kết luận rằng “Ta đã làm hết 
sức của mình, ta không hối tiếc gì nữa”. 


ð. Phật tại tâm 


“Vì tâm là nhân của trí huệ bát-nhã, đừng tìm 
tánh Phật ỏ đâu khác.” 


Nhờ hiểu được tâm là đạt được trí Bát-nhã, nên 
quán chiếu viên mãn nhất là [biết được] không cần 
tìm Phật tính ở một nơi nào khác. 


Phát biểu thứ năm này vừa là câu kết luận, vừa 
là tổng hợp của bản kinh này. Thật thế, qua năm 
điều mà Ngài xiển dương, đức Phật đã vạch ra cả 
một con đường. 


Ta bắt đầu bằng cách quán sát cẩn thận những tai 
hại của thế giới Ta-bà và phát khởi lên tâm xả chấp, 
và khi nhận thức rõ những khổ đau đang chờ đợi 
mình nếu cứ tái sinh mãi trong cõi T5a-bà, ta không 
thể cam lòng được nữa mà chỉ còn mỗi một ý muốn là 
xuất ly. Hiểu rõ cõi Ta-bà đối với ta tai hại ra sao rồi, 
cần phải phát triển ý nghĩ đó hướng đến người khác. 
Khi ta thấy người khác cũng phải chịu cùng những 
khổ đau như mình, ta cảm nhận rằng đối với người 


200 


(tù trợ người [âm cđÍtttg 





khác cũng như đối với ta, điều ấy không thể chấp 
nhận được! Thế thì, sau khi khởi tâm xả chấp trước 
những khổ đau của chính mình, cần phải phát triển 
tâm từ bi, tâm đại b1, và cảm thấy bất bình trước sự 
khổ đau của người khác. Do sự thúc đẩy bởi tâm đại 
bi, ta bèn quyết định ra tay hành động để cứu người 
khác thoát mọi khổ đau, điều này dẫn đến việc phát 
tâm Bồ-để, vì càng suy nghĩ ta càng thấy phải đi 
đến kết luận rằng để giúp đỡ người khác một cách 
hữu hiệu và cứu họ thoát mọi khổ đau một cách chắc 
chắn, biện pháp duy nhất là chính mình đạt đến quả 
vị Phật càng nhanh càng tốt. 


Tóm lại, ta bắt đầu từ tâm xả chấp để khởi tâm 
đại bi, dẫn đến việc phát tâm Bồ-đề. Tâm cuối cùng 
này quan trọng nhất. Nhưng vì mục đích là đạt đến 
Phật quả nên tâm này vẫn chưa đủ: phải kết hợp 
tâm này với trí huệ tánh Không, nghĩa là trí huệ 
thấy biết sự vắng mặt của tự tánh nơi mọi sự hữu. 


Hiểu được các pháp đều là Không trong một 
khoảng thời gian đặc biệt nào đó vẫn chưa đủ. Một 
khi đã bước lên đến trình độ hiểu biết ấy rồi, ta phải 
tiếp tục kiên trì và tu tập cho tâm thức quen thuộc 
với quan điểm mới mẻ này. Sự phối hợp giữa tâm Bồ- 
đề và trí tuệ trực ngộ tánh Không sẽ đối trị và cuối 
cùng phá tan tất cả các màn chướng vốn che phủ tâm 
của phàm phu. Các màn chướng này, quý vị đã ghi 
nhận, vốn chỉ là từ bên ngoài đến, nghĩa là do trần 
cảnh tạo ra. Khi tâm đã được gột sạch [những bụi 
trần này] cho đến các tầng lớp sâu thẳm nhất, tức 


201 


()Mtt trợ người [ârmm cluttratg 





là vi tế nhất của hai loại che chướng,! thì người này 
trở thành một vị Phật. Nói cách khác, người thành 
Phật là người mà tâm đã vĩnh viễn loại bỏ hai loại 
che chướng trên tất cả bình diện, kể cả các bình diện 
vi tế nhất của chúng. 


Từ những điều này ta rút ra được rằng, cuối cùng, 
cái [sẵn có] trong ta mà một ngày nào đó sẽ thành 
Phật chính là dòng tương tục, là tâm của chúng ta. 
Chúng ta khám phá Phật ở đâu, nếu không phải là 
ở trong tâm ta? Chính tâm ta phải được chuyển hóa 
thành Phật. Đức Phật cũng nói đúng như thế ở đây: 
“Không cần phải đi tìm Phật - tính Phật - ở ngoài 
quý vị. Phải tìm ở bên trong tự thân mình. Hãy làm 
cho tính Phật này hiển lộ trong mình. Hãy làm cho 
tâm quý vị thăng tiến cho đến khi thành Phật.” 


Vì đề tài này khá quan trọng, hãy trở lại nhìn 
dưới một góc độ hơi khác một chút. Nếu chúng ta 
cẩn thận đọc lại điểm thứ năm trong lời dạy của 
đức Phật, ta sẽ hiểu rằng trên phương diện chân đế 
không hề có sự khác biệt giữa bản thể tâm của một 
đức Phật và bản thể tâm của chúng ta, những kẻ 
phàm phu. Ngược lại, trên phương diện tục đế, sự 
khác biệt rất rõ rệt. Tâm của đức Phật không hề 
bị nhiễm ô bởi bất cứ sự che chướng ở bất cứ trạng 
huống nào, thí dụ như phiền não hay gì khác, trong 
khi đó tâm chúng sinh thì luôn bị các che chướng bao 
phủ. Phải thấy rõ rằng, chỉ có bản chất tương đối của 
tâm mới bị tạm thời che phủ, còn bản chất tuyệt đối 


THai loại che chướng là phiền não chướng và sở tri chướng. 


202 


(tù trợ người [âm cđÍtttg 





của nó thì không. Bản chất này bình đẳng giữa tất 
cả hữu tình, Phật và chúng sinh không khác. 


Phân tích như thế đem lại gì cho ta? Vì còn là 
phàm phu, chúng ta nên phối hợp phương tiện thiện 
xảo và trí tuệ tánh Không hay vô ngã. Phương tiện 
thiện xảo là khởi tâm Bồ-đề trên căn bản đại từ và 
đại b1, cả hai [tâm này] được gọi là “đạ?” vì chúng bao 
hàm tất cả chúng sinh đau khổ không chừa một ai. 
Tư duy về tâm Bồ-đề phối hợp với trí tuệ trực ngộ vô 
ngã có công năng làm cho chúng ta thành tựu được 
“phúc trí nhị nghiêm”: vừa phát triển trí tuệ, chúng 
ta vừa tích lũy được rất nhiều phước đức. 


Con đường này dẫn ta đến đâu? Khi đạt tới mức 
độ viên mãn, trí tuệ của một cá nhân vốn từ trước 
đến nay chỉ là một phàm phu sẽ biến chuyển thành 
“Trí pháp thân" (Jñãna-dharmakäya)! của một đức 
Phật. Trong tiến trình tu tập trí tuệ, một cá nhân sẽ 
lìa bỏ các lậu hoặc và các màn che chướng, các thứ 
này sẽ trở thành “Đoạn đứở? của vị Phật mới thành. 


1Trí pháp thân (Ấ'‡XŸ): một trong Nhị pháp thân của chư Phật, 
được dùng để phân biệt với Lý pháp thân (2#; #). 

?Đoạn đức (†⁄Š): một trong Nhị đức của chư Phật, được dùng để 
phân biệt với Trí đức ('#Š). Tất cả liễu nhân của chúng sinh, 
khi thành Phật sẽ chuyển thành Trí đức, có công năng soi rõ hết 
thầy mọi sự lý; tất cả duyên nhân của chúng sinh, khi thành Phật 
sẽ chuyển thành Đoạn đức, có công năng đoạn trừ hết thảy mọi 
vọng hoặc. Trí đức chính là Bồđể, còn Đoạn đức chính là Niết- 
bàn của chư Phật. Về ý nghĩa của liễu nhân và duyên nhân, xin 
xem kinh Đại Bát Niết-bàn, quyển 21, bản Việt dịch của Nguyễn 
Minh Tiến, NXB Tôn giáo - 2009. 


203 


(ta trợ người [ârmm cÍuttratg 





Thế thì, theo Phật giáo, nếu muốn thăng tiến 
và đạt quả vị Phật, không thể hướng ra bên ngoài 
mà tìm được kết quả. Thật ra, đó là những điều mà 
ta không thể tìm kiếm ở bên ngoài. Ta muốn thành 
Phật? Nếu muốn, thì phải hạ thủ công phu tu trì. Sự 
tu trì này gồm có những pháp môn tịnh hóa và sự 
tích lũy công đức. Nói giản dị hơn, phải xả bỏ những 
tập khí xấu, những lậu hoặc đã tích chứa từ vô thủy. 
Cùng lúc phải tu phước và tu huệ. “Phước huệ song 
tư” cũng có nghĩa là vun bồi nhiều đức hạnh, trong 
đó có trí huệ. Khi phối hợp sự tịnh hóa với phước-trí 
thì một người có thể chuyển hóa địa vị phàm phu của 
mình để chứng được quả giác ngộ của một vị Phật. 
Hãy ghi nhận rằng chính đức hạnh của người này 
đã biến chuyển thành đức hạnh của một vị Phật. 
Chính tâm người này đã biến thành Nhất thiết trí 
của Phật. Vì thế, tìm cầu sự giác ngộ ở bên ngoài là 
một ảo tưởng. 


Một sự thăng tiến như thế có thể thành tựu 
được bởi vì, ít nhất là theo Phật giáo, tất cả chúng 
hữu tình đều hàm chứa “Như Lai tạng” (Tathägata- 
garbha). Từ ngữ tiếng Phạn này ta còn có thể dịch là 
“tánh Phật”, “hạt giống Phật”. 

Như Lai tạng là tiềm năng thành Phật. Tiềm 
năng này sẵn có trong tất cả hữu tình, loài người 
hay các loài khác. Như Lai tạng này là gì? Các triết 
gia Phật giáo đề nghị nhiều định nghĩa, trong đó có 


204 


(tù trợ đ+gưười [âm cđÍttrtg 





ba định nghĩa chính.!' Nhưng đây là một đề tài tự 
nó riêng biệt và khá phức tạp. Ở đây cần thiết nhất 
là chúng ta hiểu rằng đức Phật khuyên hãy xem kỹ 
hơn những khả năng ẩn tàng trong mỗi chúng ta. 
Nói rằng trong mỗi chúng ta đều hàm chứa Như Lai 
tạng, có nghĩa là ai cũng có thể thăng tiến và đạt 
đến trạng thái viên mãn mà Phật giáo gọi là “tánh 
Phật”. Khi hiểu và tin chắc điều này rồi, chúng ta 
chỉ cần hạ thủ công phu và áp dụng các phương tiện 
cần thiết để đạt đến mục đích. 


* 


húng ta vừa xem qua hai quyển kinh nói về 

những trạng thái tâm thức nên có vào giờ 
phút cuối của cuộc đời. Như thế, chúng ta có thể 
thấy rằng có rất nhiều sự chọn lựa khác nhau để 
giúp đỡ một người lâm chung, huống chi hai quyển 
kinh này chỉ đề cập đến những khía cạnh chính, chứ 
không liệt kê hết tất cả những trạng thái tâm thức 
thuận lợi cho người lâm chung. 


Tuy nhiên, dầu người lâm chung là người khác 
hay là chính chúng ta, để đạt được các trạng thái 
tâm thức nói trên trước khi trút hơi thở cuối cùng, 
hiển nhiên là nếu chúng ta có tập luyện trước, có 
kinh nghiệm trước về những trạng thái này thì trong 


1Ba định nghĩa chính của Như Lai tạng là: 1. Tất cả hữu tình đều 
có tánh Phật, đều có thể thành Phật. 2. Tâm của tất cả hữu tình 
đều Không, không có tự tánh, tâm phàm phu và tâm Phật bình 
đẳng không khác. 3. Tất cả tâm phàm phu đều có tiểm năng trở 
thành Nhất thiết trí. 


205 


()Mtt trợ người [ârmmt cluttratg 





những giây phút rất tế nhị lúc sắp lìàa đời, chúng ta 
sẽ có thể sinh khởi chúng trong tâm một cách dễ 
dàng hơn. 


Để chuẩn bị một trạng thái tâm thức tốt vào giờ 
lâm chung, theo Phật giáo thì quan trọng nhất là 
phải giữ thiện giới. Vì tuy đức hạnh nào cũng rất 
có lợi cho người sắp lìa trần, nhưng trong tất cả các 
đức hạnh mà ta có thể trau dồi trong trường hợp 
này, giới hạnh có tác dụng trực tiếp nhất, vì chỉ có 
thiện giới mới có công năng giúp ta lìa xa ác nghiệp 
và tích lũy thiện nghiệp. Nhờ giữ thiện giới mà sau 
khi nhắm mắt lìa đời ta có thể hướng đến một nẻo tái 
sinh tốt. Nếu ta không thể giữ tất cả các giới thì ít 
nhất cũng cần giữ một giới, miễn là phải giữ cho thật 
nghiêm túc, như vậy đã là rất có ích cho ta. Điều này 
thì mọi người, chắc chắn là tất cả mọi người đều có 
thể làm. Hãy lấy thí dụ về giới không giết hại, nghĩa 
là ta phát khởi quyết tâm không giết hại. Lý tưởng 
nhất là ta không giết hại bất cứ sinh mạng nào, 
nhưng điều này không phải ai cũng có thể giữ được 
trong mọi lúc. Nếu ta không giữ được giới không giết 
hại một cách trọn vẹn (tức là không giết hại bất cứ 
chúng sinh nào, dưới bất cứ hình thức nào), chúng ta 
vẫn có thể giữ được giới không giết hại ngay cả khi ta 
là một thợ săn. Về nguyên tắc, thợ săn là người phải 
giết hại để mưu sinh, nhưng một người thợ săn vẫn 
có thể giữ giới không giết hại, chẳng hạn như bằng 
cách phát nguyện rằng: “Tôi không thể bỏ nghề thợ 
săn, nhưng tôi nguyện từ nay sẽ không giết loài thú 
này nữa.” Thú vật có rất nhiều loài, người thợ săn có 


206 


(tù trợ người [âm cđÍttrtg 





thể quyết tâm không giết một trong những loài thú 
như cách nói trên. Như thế, đối với riêng loài thú ấy, 
ông ta đã có thể giữ giới một cách đúng đắn, và làm 
như thế cũng rất có lợi cho ông ta trong đời này cũng 
như đời sau, [hơn là không giữ giới gì cả]. 

Có một cách khác để giữ giới, tuy hạn hẹp nhưng 
vẫn đúng đắn, đó là không tự hạn chế các loài chúng 
sinh nữa mà tự đặt ra giới hạn thời gian. Lấy lại thí 
dụ người thợ săn ban nãy. Người này có thể tự nhủ: 
“Tôi không thể hoàn toàn từ bỏ nghề săn bắn, nhưng 
từ nay tôi phát nguyện không săn bắn ban ngày nữa 
mà chỉ săn bắn ban đêm.” Hoặc ngược lại, ông ta có 
thể nói: “Từ nay tôi chỉ săn bắn ban ngày mà thôi, 
và bắt đầu từ lúc màn đêm buông xuống cho tới bình 
minh hôm sau tôi quyết không săn bắn nữa.” Nếu 
giữ vững được quyết định trên là ông ta đã có giới, 
tuy không trọn vẹn thật nhưng vẫn thuộc về thiện 
gIỚI. 

Tôi khẳng định rằng những điều vừa nói trên 
đều có ghi rõ trong kinh sách do Phật dạy, chứ không 
phải là một phát kiến mới của bất cứ ai hay là chính 
tôi, càng không phải là một kiểu thỏa hiệp để cho 
việc giữ giới được dễ dàng hơn. Thật thế, điều này 
có thể tìm thấy trong các kinh điển mà đức Phật 
giảng cho một trong Thập đại đệ tử của ngài, tôn 
giả Ca-chiên-diên, hoặc trong các luận giải của ngài 
Vô Trước, khi ngài liệt kê 10 nghiệp bất thiện và chỉ 
dẫn 10 phương pháp để có thể tránh phần nào các 
nghiệp bất thiện ấy. 


207 


(tt trợ người [ârmmt cluttratg 





Ö đây chúng ta chỉ đưa ra một vài thí dụ, nhưng 
ngài Vô Trước đã đưa ra tới 100 phương pháp để giữ 
giới bằng cách này hay cách khác. Ngài chỉ dẫn mười 
cách để giữ một phần giới không giết hại; rồi cũng 
thế, ngài chỉ dẫn mười cách để giữ giới trộm cắp, tà 
dâm v.v... Như thế, với mười giới bất thiện thì ta có 
100 phương pháp để có thể giữ một phần nào các giới 
luật. 


Như ta đã biết, những ai muốn giúp đỡ người lâm 
chung thì quan trọng nhất là phải làm thế nào nói 
lên những lời khuyên thích hợp vào một thời điểm 
thích hợp, giúp cho người lâm chung an trụ được vào 
một trạng thái tâm thức hiền thiện, tốt lành. Nhưng 
ngoài việc này ra, còn có những phương pháp khác 
để giúp một người lâm chung, như cầu nguyện cho 
họ, hay là tạo công đức và hồi hướng công đức ấy về 
cho họ. 


Chúng ta vừa bàn xong những phương pháp có 
công năng giúp đố người lâm chung. Nhưng rồi sau 
đó, làm sao giúp đỡ một người đã vào thân trung 
ấm? Câu hỏi này chỉ có liên quan đến những người 
tin có tái sinh, vì nếu quả quyết rằng cuộc sống chỉ 
giới hạn trong mỗi một đời này mà thôi thì câu “giúp 
người đã vào thân trung ấm” không có một ý nghĩa 
nào cả. 

Giả sử chúng ta tin có tái sinh, và muốn giúp 
đỡ một người đang tạm thời trong cõi trung hữu. 
Hoàn cảnh của mỗi người trong cõi trung hữu có thể 
rất khác biệt, nhưng nói chung thì không dễ dàng, 


208 


(tù trợ người [âm cđÍtttg 





và chúng sinh trong cõi này thường phải chịu đựng 
nhiều khó khăn, nhiều khổ đau. Điều này đĩ nhiên 
tùy thuộc vào nghiệp lực đưa đẩy, tùy thuộc vào 
những thói quen mà họ đã tạo hay không có lúc còn 
sống. 


Nhưng nói tóm lại, đối với đa số thì khoảng thời 
gian trong cõi trung hữu không dễ dàng chút nào, và 
nếu muốn giúp những chúng sinh trong cõi ấy, điều 
chúng ta làm được là cầu nguyện và tạo công đức để 
hồi hướng cho họ. Việc làm công đức có thể là bất 
cứ việc gì, miễn là hiền thiện, tốt lành thì chúng ta 
đều có thể hồi hướng cho họ, thí dụ như cầu nguyện, 
tụng kinh, tụng chú hoặc cúng dường, làm việc từ 
thiện. Thế thì những việc hiền thiện và mang lại lợi 
ích cho tha nhân có thể nhiều vô kể, miễn là làm việc 
ấy rồi chúng ta hồi hướng cho người trong cõi trung 
hữu để giúp đỡ họ là đủ. 

Đúng vậy, theo quan điểm Phật giáo, khi có một 
chúng sinh chết và tái sinh trong cõi trung hữu, 
họ không hề được hưởng một chế độ tuyệt đối bình 
đẳng, vì thật ra có nhiều loại trung hữu. Có những 
cõi trung hữu dẫn dắt đến những kiếp tái sinh tốt 
như cõi trời, và có những cõi dẫn đến những con 
đường xấu ác như kiếp súc sinh. Điều này tùy thuộc 
vào các nghiệp lực đã thành thục trong tâm người 
lâm chung ngay trước khi tâm thức ở bình diện thô 
của họ ngừng hoạt động. 

Hãy tưởng tượng một người có nghiệp ác đã 
thành thục, khi ánh quang minh của sự chết vừa 


209 


()Mtt trợ người [ârmm cÍuttratg 





chấm dứt, họ đã tái sinh vào cõi trung hữu, mà lẽ 
ra sẽ đưa họ đến kiếp tái sinh của súc vật. Nếu họ 
phải đương đầu một mình, nếu không có a1 giúp đõ 
họ, thì họ sẽ tái sinh ngay trong thân một con thú. 
Nhưng nếu có người can thiệp để giúp họ bằng cách 
hồi hướng công đức cho họ sau khi thực hiện những 
việc hiển thiện tốt lành như bố thí chẳng hạn, thì 
hoàn cảnh của họ liệu có phải là vô phương cứu vãn 
hay không? 


Phần đông Phật tử sẽ trả lời “không”, và những 
nghiệp súc sinh đã thành thục vào giây phút cuối 
cùng của đời sống không nhất thiết sẽ đưa họ đầu 
thai vào cõi súc sinh. Nếu được sự giúp đỡ từ bên 
ngoài, họ sẽ có cơ hội chuyển qua một cõi trung hữu 
khác lợi lạc hơn, và điều đó có thể đưa họ tái sinh về 
cõi người, hay cõi trời không chừng. Đó là lý do vì sao 
người Phật tử quan niệm rằng việc giúp đỡ một người 
sau khi mạng chung rất cần thiết và quan trọng, 
nếu tin rằng người ấy vẫn còn mang thân trung ấm. 


Đến đây thì ta có thể tự hỏi, làm sao mà việc 
những người khác gom góp công đức lành và hồi 
hướng cho một chúng sinh trong cõi trung hữu có 
thể tác động đến chúng sinh ấy, và sẽ giúp họ trong 
việc gì? Nghĩa là đã có một sự thay đổi, nhưng thay 
đổi như thế nào? 

Đúng vậy, khi một chúng sinh ở trong cõi trung 
hữu, nhất là một cõi trung hữu mà lẽ ra sẽ dẫn dắt 
đến kiếp súc vật, thì chúng sinh ấy khó có thể phát 
khởi một trạng thái tâm thức đức hạnh, một trạng 


210 


(tù trợ gưười [âm cÍtttg 





thái tâm thức tốt lành. Nhưng nếu có những người 
ngoài, những người tạo công đức với một động cơ 
tốt lành và hồi hướng cho chúng sinh nói trên một 
cách chân thành và đúng pháp, thì điều này có thể 
tác động lên thân trung ấm của chúng sinh kia đến 
mức độ có thể giúp họ sinh khởi một trạng thái tâm 
thức tốt lành và hữu ích, điều mà họ không làm được 
lúc lâm chung. Và điều này có thể làm cho những 
nghiệp lành trong tâm thức chúng sinh ấy trở nên 
thành thục [sớm hơn], nên thay vì ở lại trong một 
cõi trung hữu mà kết thúc là tái sinh trong thân thú 
vật, thì ngược lại chúng sinh ấy sẽ có khả năng tạm 
gọi là chuyển sang một cõi trung hữu khác để tái 
sinh vào một cõi tốt đẹp hơn. 


Có một câu hỏi khác là, làm sao chúng ta có thể 
chấp nhận rằng một chúng sinh trong cõi trung hữu 
có khả năng, ngay cả trong trạng thái này, khởi sinh 
những tư tưởng đức hạnh, hiền thiện? Đó là vì tâm 
của tất cả mọi chúng sinh, nghĩa là bao hàm cả tâm 
của những chúng sinh trong cõi trung hữu, là một 
hiện tượng rất vô thường, rất dễ thay đổi. Chúng ta 
dùng chữ “tâm” để đơn giản hóa vấn đề một chút, 
sự thực thì điều chúng ta đang nói đến là một dòng 
tâm thức tương tục, luôn luôn lưu chuyển. Và thật 
ra, trong sự chuyển tiếp không ngừng của dòng tâm 
tưởng thiên sai vạn biệt ấy có thể xảy ra những sự 
chuyển hóa đáng kể. Nghĩa là một người, bao hàm 
cả người đã thác vào cõi trung hữu, trong một lúc 
nào đó có những tư tưởng xấu ác và độc hại, lại rất 
có khả năng khởi lên những tư tưởng đức hạnh và 


211 


()Mtt trợ người [ârmmt cÍuttrtg 





hiền thiện ngay trong niệm tưởng sau đó chỉ vì hoàn 
cảnh đã thay đổi. Vì thế, khi nhân duyên hô hợp 
trong một chiều hướng tốt đẹp hơn thì một người vừa 
có những tư tưởng bất thiện trong niệm tưởng trước 
đó có thể nảy sinh những tư tưởng vô cùng đức hạnh 
trong niệm tưởng tiếp theo sau. 


Như vậy, một người vừa kết thúc cuộc đời một 
cách bất lợi vẫn có thể có được một cơ hội để chuyển 
sang chiều hướng tốt đẹp hơn nhiều nhờ được giúp 
đỡ như đã nói trên. Chính vì lẽ đó mà Phật giáo cho 
rằng tiếp tục giúp đỡ một người dầu đã quá cố là 
điều vô cùng quan trọng, và đặc biệt là trong vòng 
49 ngày sau khi người này lìa đời. Vì sao? Vì theo 
quan điểm Phật giáo thì khi một người chết đi và 
sinh vào cõi trung hữu, họ sẽ trụ ở trong cõi này 
cho đến khi tìm được những điều kiện phù hợp với 
kiếp tái sinh được định đoạt bởi những nghiệp lực 
đã thành thục của họ. Có thể những điều kiện cần 
thiết này sẽ xuất hiện rất mau lẹ, nhưng không nhất 
định như vậy. Trong trường hợp đó, chúng sinh này 
sẽ trụ ở cõi trung hữu trong một thời gian rất ngắn. 
Nhưng nếu không tìm được những điều kiện thích 
hợp thì sao? Theo Phật giáo thì mạng sống của một 
chúng sinh trong cõi trung hữu không vượt quá bảy 
ngày. Nghĩa là sau bảy ngày, nếu người này chưa 
tìm ra những điều kiện cần thiết để tái sinh thì nhất 
định người ấy sẽ phải chết đi để tái sinh trở lại cũng 
trong cõi trung hữu. Và điều này chỉ có thể lặp lại 
không quá bảy lần liên tiếp, nghĩa là chúng sinh chỉ 
có thể trụ trong cõi trung ấm 49 ngày mà thôi, với 


212 


(tt trợ người [âm cđÍtttg 





những thọ mạng tối đa là 7 ngày. Chính vì lý do này 
mà cứ mỗi 7 ngày, người Phật tử sẽ tìm đủ mọi cách 
để tích tập công đức, làm điều thiện bằng cách này 
hay cách khác và hồi hướng cho thân nhân vừa mới 
mạng chung, vì họ tin rằng trong trường hợp người 
quá vãng chưa tìm được điều kiện thích hợp thì vẫn 
còn phải đương đầu với một cái chết và một sự tái 
sinh mới trong cõi trung hữu, và chính ở những giây 
phút chuyển tiếp ấy ta mới có thể giúp đỡ hương linh 
một cách trực tiếp. 


Ta còn có thể giúp đỡ một thân nhân một thời 
gian lâu dài sau khi người này đã qua đời không? 
Theo Phật giáo thì có thể. Bằng cách nào? Bằng cách 
cầu nguyện và làm công đức hồi hướng cho họ y như 
khi họ còn ở trong cõi trung hữu, bất kể họ đã qua 
đời từ bao nhiêu năm trước.! 


Có một cách khác để giúp đỡ các sinh linh, không 
chỉ riêng loài người mà còn là tất cả chúng sinh hữu 


TĐiều này được thực hiện trên cơ sở tâm thức là một dòng tương 
tục. Vì thế, cho dù một người thân của ta qua đời đã bao lâu đi 
chăng nữa, điều chắc chắn là tâm thức của họ vẫn đang hiện 
hữu ở đâu đó trong cõi luân hồi. Chỉ cần ta hướng tâm về họ và 
hồi hướng mọi công đức đã làm thì họ sẽ nhận được những tác 
động tốt đẹp từ việc làm của ta, và điều đó có thể giúp cho đời 
sống hiện tại của họ được tốt đẹp hơn, thậm chí có thể tạo những 
chuyển biến cực kỳ lớn lao nếu như cảnh giới họ đang thọ sanh 
là một cảnh giới của những chúng sinh quá ít phước đức. Điều 
này cũng tương tự như khi ta gửi thực phẩm cứu trợ đến những 
vùng đang đói kém. Nhưng ngay cả với những người thân có tái 
sinh tốt đẹp thì việc làm của ta cũng giúp họ vun bồi thêm phước 
đức. (ND) 


2158 


(tt trợ người [ârmm cluttratg 





tình đã mạng chung, đó là dùng những chất liệu 
đã được chú nguyện đặt trên tử thi, hoặc trên tro, 
xương cốt còn lại của họ. Ở đây cần cử hành một số 
lễ nghi, trì tụng một số câu chú để chú nguyện vào 
những chất liệu như nước, cát, hay bất cứ gì khác. 
Trong Phật giáo [Tây Tạng], người ta tin rằng nếu đổ 
những chất ấy lên di thể của hương linh mà ta muốn 
hộ trì, với một lòng tin và sự cầu nguyện chí thành, 
thì điều này có thể giúp ích cho họ. Đây là một cách 
nhìn hoàn toàn theo Phật giáo [Tây Tạng], dĩ nhiên 
những người thuộc về các tôn giáo khác không nhất 
thiết phải đồng ý. Nhưng dầu sao đi nữa, người Phật 
tử [Tây Tạng] nhìn sự việc như thế. 


Nhưng khi người Phật tử xử sự như vậy đối với 
một sinh linh đã qua đời từ lâu, thì họ hy vọng giúp 
đỡ sinh linh này bằng cách nào? Nếu sinh linh này 
đang sống một cuộc sống mới, họ tin rằng họ cũng 
giúp đỡ được sinh linh ấy ngoài sự gia trì phù hộ 
của chư Phật và chư Bồ Tát hoặc những vị cao tăng 
trong thiền định của các ngài. Nhờ thế, sinh linh này 
có thể thành công trong việc làm, được sức khoẻ dồi 
dào, không bệnh tật v.v... và nhất là vì kiếp tái sinh 
nào cũng vô thường nên sinh linh ấy sẽ phải một lần 
nữa đương đầu với cái chết, và sự giúp đỡ hồi hướng 
của người Phật tử nói trên sẽ có công năng hướng 
dẫn sinh linh ấy tới một kiếp tái sinh thật sự thuận 
lợi. 


Những công đức mà ta có thể làm cho thân nhân 
quá cố, là tạo tượng Phật, in ấn hoặc giúp lưu hành, 


214 


(tù trợ người [âm cđÍttrtg 





phổ biến kinh sách, hoặc cúng dường Tam Bảo, giúp 
đỡ các tự viện. Ngoài ra ta cũng có thể bố thí cho 
người nghèo, người bệnh... Tóm lại, ta có thể giúp đỡ 
người quá cố bằng đủ mọi hình thức, [miễn là những 
việc hiền thiện, tốt lành, làm lợi lạc cho người khác]. 


KẾT LUẬN 


húng ta đã nói một cách khá ngắn gọn về 

những phương pháp mà người Phật tử có 
thể làm để giúp những người trong thân trung ấm 
hoặc những người đã quá vãng từ lâu. Thời gian trôi 
nhanh quá, chúng ta đã có hai ngày cùng nhau thảo 
luận những đề tài khác nhau về cách giúp đỡ người 
lâm chung và những hương linh trong cõi trung ấm 
hoặc đã quá vãng và tái sinh. Quý vị đã đến khá 
đông đảo và đã chăm chú nghe, tôi rất vui mừng và 
cám ơn sự tham gia của quý vị. 


Bây giờ, sau khi đã thâu thập được những sự 
hiểu biết như thế rồi, tôi rất mong quý vị có thể rút 
tỉa được những phương pháp áp dụng thực tiễn để 
giúp cho những chúng sinh đang ở trong các giai 
đoạn khó khăn trước [và sau] cửa tử. Tôi sẽ không 
quên cầu nguyện cho mọi người thành công trong 
những cố gắng này. 

Khi nói đến “phù trợ người lâm chung”, phần 
đông chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng điều này 
chỉ liên quan đến người khác chứ không liên quan 
đến chính mình. Nhưng trên thực tế, điều này liên 


2lð 


(tt trợ người [ârmmt cÍuttratg 





quan rất nhiều đến chính ta, vì ta cũng là người 
lâm chung trong tương lai. Chúng ta đã sinh ra đời, 
nghĩa là [chắc chắn] một ngày nào đó ta sẽ chết, điều 
này không thể tránh được. Nói cách khác, những gì 
chúng ta đã học, dĩ nhiên ta sẽ dùng để giúp đỡ người 
khác, và điều này rất tốt, rất đáng làm. Nhưng nếu 
không giúp được ai khác, nếu ta không bao giờ có 
cơ hội đem những hiểu biết của mình để làm lợi lạc 
cho người khác thì ít nhất một ngày nào đó ta sẽ có 
thể giúp được chính mình khi đến lượt ta. Cứ cho là 
mạng sống của ta còn dài, nhưng từ đây đến giờ phút 
ấy, lý tưởng nhất là chúng ta phải làm sao rút tỉa 
được tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống, 
và làm tất cả những gì lợi lạc nhất để chuẩn bị cho 
chính cái chết của mình trong tương lai. 


Hiện chúng ta còn sống và khoẻ mạnh, nghĩa là 
ta đang có những điều kiện lý tưởng nhất để chuẩn 
bị cho cái chết của ta [về sau] được hoàn hảo. Và 
dĩ nhiên, điều đó tùy thuộc vào con đường của mỗi 
người, nghĩa là niềm tin vào một tôn giáo hay phi tôn 
giáo. Nhưng có tôn giáo hay không, điều đó không 
quan trọng. Điều quan trọng là sự chọn lựa của mỗi 
chúng ta để có thể tự chuẩn bị cho giây phút lìa đời 
của mình được lợi lạc nhất, hoàn hảo nhất. 


Và như tôi vừa nói, chúng ta đang có được những 
điều kiện lý tưởng, vì chỉ riêng việc chúng ta có mặt 
với nhau ở đây [hôm nay] cũng đủ chứng tỏ rằng 
trên phương diện thể chất, chúng ta hãy còn mạnh 
khoẻ, thể xác hay tỉnh thần không bị giày vò nhức 


216 


(tù trợ người [âm cđÍtttg 





nhối đến mức không thể suy nghĩ được, không thể tư 
duy được. Cho dầu chúng ta có thể có những lúc đau 
đón hay khó chịu nhưng không đến nỗi tất cả khả 
năng suy tư của ta bị ngưng trệ. Vậy thì, khi chúng 
ta hãy còn có thể tùy ý sử dụng khả năng tư duy của 
mình, cũng như khi không quá bệnh hoạn, không 
quá khổ đau hay lo âu, chúng ta nên tận dụng thời 
gian này để chuẩn bị. 


Thời gian qua mau, nếu đợi đến lúc phải giáp 
mặt với những giây phút tế nhị nhất, tức là những 
giây phút cuối cùng của đời mình, chúng ta mới bắt 
đầu suy tư lần thứ nhất thì lúc ấy chúng ta có nguy 
cơ chịu nhiều đau đón thể xác và không còn suy nghĩ 
gì được nữa. 

Tôi xin mời mỗi người trong quý vị hãy cố gắng 
tự chuẩn bị khi các điều kiện thể chất và tinh thần 
còn cho phép. Tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị đạt đến 
những kết quả tốt đẹp. 

Ngoài ra tôi không có gì đặc biệt để nói thêm, trừ 
một lời khuyên nhỏ: “Quý vị hãy cố gắng tối đa để 
giữ cho tâm mình thanh thắn và an bình.” Xin cho 
tôi được nhấn mạnh điều này. Bởi vì, để có thể làm 
một điều gì và muốn cho điều mình làm có kết quả 
tốt đẹp, thì chúng ta phải làm với tâm thanh thản và 
an bình. Điều này rất quan trọng. 


Xin cám ơn tất cả quý vị! 


217 


(Mu trợ tgưười [âứt cftratg 





218 


MỤC LỤC 


Lời giới thiệu................ << ©cCCvvvvv+vveesetetrttrrree 5 
DN HD 60i646006áiaufiauikbtisEianblseslaeobtrauEkabasa 19 
Về tài liệu tham khảo.............................-. --- --- 5-5 e5 =es< 40 


PHẦN 1: Những điều cân biết về thời điểm lâm chung 


Tin kHÔI 0m1. TIEUUWETTsgisxaiis:titasiitiebttuaSi463 s84 42 
MÔ GÓT TÌM ae gadniegduiuônaiudaulbnaikebiaetdssdlsu06 45 
Tiến trình hiện tượng sinh.........................---‹---«- 53 
Tiến trình của hiện tượng chết..........................- 60 


1. Chu kỳ tan rã thứ nhất: nhóm có liên quan 


VŨI/S1CÌIGHfca22is220)106oi21ein4004ađ8xnifroehoe 68 
s52 1E. 0n0Ẻ an 69 
CnIE:TTMC  CITMITT 90i0uyiubagkfteislduaguftosgftoagblteeuiexzlf6iuridil Jã 
Đại viên cảnh trí: trí giống như mặt gương......... 78 
TT nan ốcaẽ na. sa. aãa aãằ 80 
THỊ: E1 visfeceeuitodiseudloiskajBfliBogiattlyselllipjisjiliegintodboietletmi 80 
Sắc tướng trong dòng tương tỤc..................... ..- -- ö1 
Triệu chứng bên trong:.......................... ... S2 81 


()Mtt trợ người [ârmm cÍuttratg 





2. Chu kỳ tan rã thứ hai: nhóm có liên quan 


với thọ uẩn.......................-- << ss=cc+s+ss+sesse+s 82 
THỊ ĐT cu 1aeikvtessienblisasteel6i04a802yssie8isapslise 82 
Biifihi:ti Ti: E1ÍTNT:YÍfaysessgtjaucaostsdeseesslodgdiguessbsbbbii 83 
TH T0, Íov2 nạ do4996s6g6is000a4i1004001065gises6frbsÐwdDgfeadiee 83 
"HT? li su bbgfuelBiothiiesaSllifadthaaftliGitifioeliliupAdfllh 83 
Âm thanh trong dòng tương tục .........................- 84 
THIẾU chữ Đã: HD vassixgidtedieieiei0i0bia 00 s66 84 

3. Chu kỳ tan rã thứ ba: nhóm có liên quan 

với tưởng uẩn......................----s <«s<ssssesessssesssse 84 
HT ra va 1a nan aac 85 
EM LỊEILHITT SeI/TP  sasuxuiig90010014008881001000820x612010090042440 65 
ETif CHẢI sông in Gmelifotbulsaeilsiellisuaiylawdbakbiapdlawg 85 
TỶ Ø1 ánx0iniiáyntetboaideiietrbldafebdÂukidsdax2lag)sauee 85 
MiB Thú HƠI TẾ suaagbda nu nbiòngsbabgÐAlxkbesee 85 
Triệu chứng bên trong........................... Si «Ằ- 86 

4. Chu kỳ tan rã thứ tư: nhóm có liên quan 

VớI:Hăiihh UTÍiss3ia6565x1xág03211944651120))84154Ge 36x00 86 
EIITTTLIỂN suáyad014614s1b0iml6abogtdnstisttiadtilgpaaded 86 
TH HT S0 TiTCf THÍ ausssfeiseandfftldkojtlttgGiuhttassgtlaalzdaskenil 86 
FMiI CHỊ sa isassöndgosdskpcpdituulltbksieirouEldlvhdiluiioeilXhadie 87 
Ni PP TẾ thue se gbisA68s0x0i086y8đ2a0006gs00á4u00ia00/4g00000geíc 87 
Các vị giác thuộc dòng tương tục....................... 87 
TÚC E TC 3a 0enuggiishd3Rsisgrdfngiduss6itbinBtesisGlBi00V841i03108cU6fG 87 
Triệu chữniE BếN TP usb 001ass6issasiyluli 88 


220 


Mực tục 





5. Chu kỳ tan rã thứ năm: 
tâm thức màn trắng hiện ............................... .- 88 


6. Chu kỳ tan rã thứ sáu: 


tâm thức màn đỏ tăng trưởng ........................... 89 
7. Chu kỳ tan rã thứ bảy: 

tâm thức màn đen cận thành tựu ................... 89 
8. Chu kỳ tan rã thứ tám: tâm thức 

ánh tịnh quang của sự chết ............................ -- 89 
Điều gì có ích cho ta vào lúc chết?............................ 89 


PHẦN 2: Phù trợ người lâm chung 


Chú trọng tới hoàn cảnh của người lâm chung...... 03 


Chuẩn bị cho việc phù trợ người lâm chung.......... 106 
Tần tftifi£ ỨĨNH đổ sassanososebdiokasbpltossexiikmd 112 
Thâu thập dữ kiện liên quan đến người lâm chung 113 
Trạng thái tâm thức thích đáng........................... 116 
Kinh 11 niệm tưởng phải có .......................... ..- -- --- - 118 

1. Niệm tưởng buông xả chấp thủ ................... 119 


2. Niệm tưởng thương yêu giúp đỡ người khác. ... 1 35 
3. Niệm tưởng hoàn toàn buông bỏ 


mọi hiểm thù......................... ccc c2 139 
4. Niệm tưởng phát lộ sám hối........................ 140 
5. Niệm tưởng nghiêm trì giới luật................... 143 
6. Niệm tưởng làm giảm nhẹ tội nặng............. 148 
7. Niệm tưởng tăng trưởng 

các thiện căn dầu nhỏ bé ........................- 150 


()Mtt trợ người [ârmmt cÍuttratg 





8. Niệm tưởng không sợ sệt trước 


các kiếp tái sinh tương lai...................... .. 151 

9. Niệm tưởng về sự vô thường 
của tất cả các pháp hữu vi..................... .. 154 
10. Niệm tưởng các pháp đều vô ngã.............. 156 
11. Niệm tưởng niết-bàn là tịch tĩnh an lạc...... 159 
Ko HT 22a acc ốa. 160 

Kinh Đại thừa nói về 

các diệu trí vô thượng lúc cận tử................... 161 
Tạ C HH tai: KHONo¿biavasaundaxbethieldsletisbuiEn 164 
2.1 7ï TT TT DĨ 6 xòá2vua 6 ii000464xa00ikgvt6gnweeAdfo 175 
đe TƯ HUY “V0 HT VI” sannduepaaliaedksehcbaatinoAdbe 184 
4; Niệm tứdng võ CHấP cán n16a41540649406456 0/4068, 187 
DI ENiiIE 10T ETTTŸ ssvesueendaeesisgbsbevkeysVlsyodisdtReujlvval 200 
KT 1111 10ai1160n10i430003i6/0x0aboyloanee 215 


222 


223 


&⁄2Y (⁄⁄ 


rong kinh Pháp Cú, đức Phật dạy rằng: “Pháp 

it thắng mọi thí.” Thực hành Pháp thí là chia sẻ, 

truyền rộng lời Phật dạy đến với mọi người. Mỗi người 

Phật tử đều có thể tùy theo khả năng để thực hành Pháp 
thí bằng những cách thức như sau: 


1. Cố gắng học hiểu và thực hành những lời Phật dạy. 
Tự mình học hiểu càng sâu rộng thì việc chia sẻ, bố 
thí Pháp càng có hiệu quả lớn lao hơn. Nên nhớ rằng 
việc đọc sách còn quan trọng hơn cả việc mua sách. 


2. Phải trân quý kinh điển, sách vở ¡n ấn lời Phật dạy. 
Khi có điều kiện thì mua, thỉnh về nhà để tự mình và 
người trong gia đình đều có điều kiện học hỏi làm 
theo. Không nên giữ làm của riêng mà phải sẵn lòng 
chia sẻ, truyền rộng, khuyến khích nhiều người khác 
cùng đọc và học theo. Không nên để kinh sách nằm 
yên đóng bụi trên kệ sách, vì kinh sách không có 
người đọc thì không thể mang lại lợi ích. 


3. Tùy theo khả năng mà đóng góp tài vật, công sức 
để hỗ trợ cho những người làm công việc biên soạn, 
dịch thuật, in ấn, lưu hành kinh sách, để ngày càng 
có thêm nhiều kinh sách quý được in ấn, lưu hành. 


Thông thường, việc chi tiêu một số tiền nhỏ không thể 
mang lại lợi ích lớn, nhưng nếu sử dụng vào việc giúp lưu 
hành kinh sách thì lợi ích sẽ lớn lao không thể suy lường. 
Đó là vì đã giúp cho nhiều người có thể hiểu và làm theo 
lời Phật dạy. Mong sao quý Phật tử khắp nơi đều lưu tâm 
đóng góp sức mình vào những việc như trên. 


TINH YẾU THỰC HÀNH PHÁP THÍ 


- Mua thỉnh kinh sách về đọc, tự 
mình sẽ được rất nhiều lợi ích. 

- Chia sẻ, truyền rộng bằng cách 
cho mượn, biếu tặng kinh sách 
đến nhiều người thì lợi ích ấy 


càng tăng thêm gấp nhiều lần. 


Đóng góp công sức, tài vật để 


hồ trợ công việc biên soạn, dịch 
thuật, giảng giải, in ấn, lưu hành 
kinh sách thì công đức lớn lao 
không thể suy lường, vì có vô số 
người sẽ được lợi ích từ việc lưu 
hành kinh sách. 












"® IhÌ 4) )) ÚUIlM J3 





WWww.lienphathoi.org 
WWW.rongmotamhon.net 


